Hổ Sĩ ĐÀM (Chủ biên) 

ĐỖ ĐỨC ĐÔNG - LÊ MINH HOÀNG - NGUYỄN THANH HÙNG 


TÀI LIỆU GIÁO KHOA 

CHUYÊN TIN 

QUYÊN 1 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 




Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

giữ quyền công bố tác phẩm. 

349-2009/CXB/43-644/GD Mã số : 8I746H9 


2 




LỜI NÓI ĐẦU 


Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình chuyên tin học cho các 
lớp chuyên 10, 11, 12. Dựa theo các chuyên đề chuyên sâu trong chương trình 
nói trên, các tác giả biên soạn bộ sách chuyên tin học, bao gồm các vấn đề cơ 
bản nhất về cấu trúc dữ liệu, thuật toán và cài đặt chương trình. 

Bộ sách gồm ba quyến, quyến 1, 2 và 3. cấu trúc mỗi quyến bao gồm: phần 
li thuyết, giới thiệu các khái niệm cơ bản, cần thiết trực tiếp, thường dùng nhất; 
phần áp dụng, trình bày các bài toán thường gặp, cách giải và cài đặt chương 
trình; cuối cùng là các bài tập. Các chuyên đề trong bộ sách được lựa chọn mang 
tỉnh hệ thống từ cơ bản đến chuyên sâu. 

Với trải nghiệm nhiều năm tham gia giảng dạy, bồi dưỡng học sinh chuyên tin 
học của các trường chuyên có truyền thống và uy tín, các tác giả đã lựa chọn, 
biên soạn các nội dung cơ bản, thiết yếu nhất mà mình đã sử dụng đế dạy học 
với mong muốn bộ sách phục vụ không chỉ cho giáo viên và học sinh chuyên 
PTTH mà cả cho giáo viên, học sinh chuyên tin học THCS làm tài liệu tham khảo 
cho việc dạy và học của mình. 

Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia bồi dưỡng học sinh, sinh viên tham gia 
các kì thỉ học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế Hội thỉ Tin học trẻ Toàn quốc, 
Olympiad Sinh viên Tin học Toàn quốc, Kì thi lập trình viên Quốc tế khu vực 
Đông Nam Á, các tác giả đã lựa chọn giới thiệu các bài tập, lời giải có định 
hướng phục vụ cho không chỉ học sinh mà cả sinh viền làm tài liệu tham khảo 
khi tham gia các kì thi trên. 

Lần đầu tập sách được biên soạn, thời gian và trình độ có hạn chế nên chắc 
chắn còn nhiều thiếu sót, các tác giả mong nhận được ỷ kiến đóng góp của bạn 
đọc, các đồng nghiệp, sinh viên và học sinh đế bộ sách được ngày càng hoàn 
thiện hơn . 

Các tác giả 


3 




Chuyên đề 1 


THUẬT TOÁN 

VÀ PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN 


1. Thuật toán 

Thuật toán là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong tin học. Thuật ngữ 
thuật toán xuất phát từ nhà khoa học Arập Abu Ja'far Mohammed ibn Musa al 
Khowarizmi. Ta có thế hiếu thuật toán là dãy hữu hạn các bước, moi bước mô tả 
chỉnh xác các phép toán hoặc hành động cần thực hiện, đế giải quyết một vấn đề. 
Đe hiếu đầy đủ ý nghĩa của khái niệm thuật toán chúng ta xem xét 5 đặc trung sau 
của thuật toán: 

• Đầu vào (Input): Thuật toán nhận dữ liệu vào từ một tập nào đó. 

• Đầu ra (Output): Với mỗi tập các dữ liệu đầu vào, thuật toán đua ra các 
dữ liệu tuông ứng với lời giải của bài toán. 

• Chính xác: Các buớc của thuật toán đuợc mô tả chính xác. 

• Hữu hạn: Thuật toán cần phải đua đuợc đầu ra sau một số hữu hạn (có 
thế rất lớn) buớc với mọi đầu vào. 

• Đon trị: Các kết quả trung gian của từng buớc thực hiện thuật toán đuợc 
xác định một cách đon trị và chỉ phụ thuộc vào đầu vào và các kết quả 
của các buớc trước. 

• Tổng quát: Thuật toán có thể áp dụng để giải mọi bài toán có dạng 
đã cho. 

Đế biểu diễn thuật toán có thế biểu diễn bằng danh sách các bước, các bước được 
diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường và các kí hiệu toán học; hoặc có thế biếu 
diễn thuật toán bằng so đồ khối. Tuy nhiên, đế đảm bảo tính xác định của thuật 
toán, thuật toán cần được viết bằng các ngôn ngữ lập trình. Một chưong trình là sự 
biếu diễn của một thuật toán trong ngôn ngữ lập trình đã chọn. Trong tài liệu này, 
chúng ta sử dụng ngôn ngữ tựa Pascal đế trình bày các thuật toán. Nói là tựa 
Pascal, bởi vì nhiều trường hợp, đế cho ngắn gọn, chúng ta không hoàn toàn tuân 







theo quy định của Pascal. Ngôn ngữ Pascal là ngôn ngữ đơn giản, khoa học, được 
giảng dạy trong nhà trường phố thông. 

Ví dụ: Thuật toán kiếm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương n (n > 2), 
viết trên ngôn ngữ lập trình Pascal. 

function is prime(n) rboolean; 

begin 

for k:=2 to n-1 do 
if (n mod k=0) then exit (false); 
exit(true); 

end; 


2. Phân tích thuật toán 

2.1. Tính hiệu quả của thuật toán 

Khi giải một bài toán, chúng ta cần chọn trong số các thuật toán một thuật toán mà 
chúng ta cho là “tốt” nhất. Vậy dựa trên cơ sở nào đế đánh giá thuật toán này “tốt” 
hơn thuật toán kia? Thông thường ta dựa trên hai tiếu chuẩn sau: 

1. Thuật toán đơn giản, dề hiểu, dễ cài đặt (dễ viết chương trình). 

2. Thuật toán hiệu quả: Chúng ta thường đặc biệt quan tâm đến thời gian 
thực hiện của thuật toán (gọi là độ phức tạp tính toán), bên cạnh đó 
chúng ta cũng quan tâm tới dung lượng không gian nhớ cần thiết đế lưu 
giữ các dữ liệu vào, ra và các kết quả trung gian trong quá trình 
tính toán. 

Khi viết chương trình chỉ đế sử dụng một số ít lần thì tiêu chuẩn (1) là quan trọng, 
nhưng nếu viết chương trình đế sử dụng nhiều lần, cho nhiều người sử dụng thì 
tiêu chuấn (2) lại quan trọng hơn. Trong trường họp này, dù thuật toán có thế phải 
cài đặt phức tạp, nhưng ta vẫn sẽ lựa chọn đế nhận được chương trình chạy nhanh 
hơn, hiệu quả hơn. 

2.2. Tại sao cần thuật toán có tính hiệu quả? 

Kĩ thuật máy tính tiến bộ rất nhanh, ngày nay các máy tính lớn có thể đạt tốc độ 
tính toán hàng nghìn tỉ phép tính trong một giây. Vậy có cần phải tìm thuật toán 
hiệu quả hay không? Chúng ta xem lại ví dụ bài toán kiểm tra tính nguyên tố của 
một số nguyên dương n (n > 2). 

function is prime(n) rboolean; 

begin 





for k:=2 to n-1 

do 

if (n mod k=0) 

then exit(false); 

exit(true); 


end; 



Dễ dàng nhận thấy rằng, nếu n là một số nguyên tố chúng ta phải mất n — 2 phép 
toán mod. Giả sử một siêu máy tính có the tính đuợc trăm nghìn tỉ (10 14 ) phép 
mod trong một giây, nhu vậy đế kiếm tra một số khoảng 25 chữ số mất khoảng 

10 25 w r x 

—— ——_ ~3170 năm. Trong khi đó, nêu ta có nhận xét việc thử k từ 2 

10 14 x60x60x24x365 ° 

đến n — 1 là không cần thiết mà chỉ cần thử k từ 2 đến yfn, ta có: 

function is prime(n):boolean; 

begin 

for k:=2 to trunc(sqrt(n)) do 
if (n mod k=0) then exit(false); 
exit(true); 

end; 

{hàm sqrt(n) là hàm tính \Ịn r trunc (x) là hàm làm tròn X } 

, , Alt i A. V 10 25 

Nhu vậy đê kiêm tra một sô khoảng 25 chữ sô mât khoảng -Ị^Ị—0.03 giây! 

2.3. Đánh giá thời gian thực hiện thuật toán 

Có hai cách tiếp cận để đánh giá thời gian thực hiện của một thuật toán. Cách thứ 
nhất bằng thực nghiệm, chúng ta viết chuông trình và cho chạy chuông trình với 
các dữ liệu vào khác nhau trên một máy tính. Cách thứ hai bằng phuong pháp lí 
thuyết, chúng ta coi thời gian thực hiện thuật toán nhu hàm số của cỡ dữ liệu vào 
(cỡ của dữ liệu vào là một tham số đặc trung cho dữ liệu vào, nó có ảnh huởng 
quyết định đến thời gian thực hiện chuông trình. Ví dụ đối với bài toán kiểm tra 
số nguyên tố thì cỡ của dữ liệu vào là số n cần kiểm tra; hay với bài toán sắp xếp 
dãy số, cỡ của dữ liệu vào là số phần tử của dãy). Thông thuờng cỡ của dữ liệu 
vào là một số nguyên duong n, ta sử dụng hàm số T (rì) trong đó n là cỡ của dữ 
liệu vào đế biểu diễn thời thực hiện của một thuật toán. 

Xét ví dụ bài toán kiếm tra tính nguyên tố của một số nguyên duong n (cỡ dữ liệu 
vào là rì), nếu n là một số chẵn (n > 2) thì chỉ cần một lần thử chia 2 đế kết luận 
n không phải là số nguyên tố. Neu n (n > 3) không chia hết cho 2 nhung lại chia 
hết cho 3 thì cần 2 lần thử (chia 2 và chia 3) đế kết luận n không nguyên tố. Còn 
nếu n là một số nguyên tố thì thuật toán phải thực hiện nhiều lần thử nhất. 


7 





Trong tài liệu này, chúng ta hiếu hàm số T (rì) là thời gian nhiều nhất cần thiết đế 
thực hiện thuật toán với mọi bộ dữ liệu đầu vào cỡ n. 

Sử dụng kí hiệu toán học ô lớn đế mô tả độ lớn của hàm T (n). Giả sử n là một số 
nguyên duong, T (n) và f(n) là hai hàm thực không âm. Ta viết T(n) — 0(f(n)) 
nếu và chỉ nếu tồn tại các hằng số duong c và n 0 , sao cho T(n) < c X f(n), với 
mọi n > n 0 . 

Neu một thuật toán có thời gian thực hiện T(n) = ỡ(/(n)) chúng ta nói rằng 
thuật toán có thời gian thực hiện cấp f(n). 

Ví dụ: Giả sử T(n) — n 2 + 2n, ta có n 2 + 2n <n 2 + 2n 2 — 3 n 2 với mọi n > 1 

Vậy T(n) = 0(n 2 ), trong truờng hợp này ta nói thuật toán có thời gian thực hiện 
cấp n 2 . 

2.4. Các quy tắc đánh giá thời gian thực hiện thuật toán 

Đe đánh giá thời gian thực hiện thuật toán đuợc trình bày bằng ngôn ngữ tựa 
Pascal, ta cần biết cách đánh giá thời gian thực hiện các câu lệnh của Pascal. 
Trước tiên, chúng ta hãy xem xét các câu lệnh chính trong Pascal. Các câu lệnh 
trong Pascal được định nghĩa đệ quy như sau: 

1. Các phép gán, đọc, viết là các câu lệnh (được gọi là lệnh đon). 

2. Neu Si, S2,..., s m là câu lệnh thì 
Begm Sif s 2 / .../ Smr End/ 

là câu lệnh (được gọi là lệnh họp thành hay khối lệnh). 

3. Nếu Si và S 2 là các câu lệnh và E là biểu thức lôgic thì 
If E then Si else s 2 ; 

là câu lệnh (được gọi là lệnh rẽ nhánh hay lệnh If). 

4. Neu s là câu lệnh và E là biếu thức lôgic thì 

While E do S; 

là câu lệnh (được gọi là lệnh lặp điều kiện trước hay lệnh While). 

5. Neu Si, S 2 ,.. .,s m là các câu lệnh và E là biểu thức lôgic thì 

Repeat 

Si/ s 2 ; ...; s m ; 

Until E; 


là câu lệnh (được gọi là lệnh lặp điều kiện sau hay lệnh Repeat) 







6. Neu s là lệnh, Ei và E 2 là các biếu thức cùng một kiểu thứ tự đếm đuợc 
thì 

For i:=E! to E 2 do S; 

là câu lệnh (đuợc gọi là lệnh lặp với số lần xác định hay lệnh For). 

Đe đánh giá, chúng ta phân tích chuơng trình xuất phát từ các lệnh đơn, rồi đánh 
giá các lệnh phức tạp hơn, cuối cùng đánh giá đuợc thời gian thực hiện của 
chuơng trình, cụ thể: 

1. Thời gian thực hiện các lệnh đơn: gán, đọc, viết là ỡ( 1) 

2. Lệnh họp thành: giả sử thời gian thực hiện của Si, S 2 ,...,S m tuơng ứng là 
ỡ(A( n ))' OỰ 2 (j l ))> ■ ■ ■ - Oự m (n)). Khi đó thời gian thực hiện của lệnh hợp 
thành là: ơ(max(/ 1 (n),/ 2 (n), ■■■ ,fm (. n )))• 

3. Lệnh If: giả sử thời gian thực hiện của Si, s 2 tuơng ứng là 
ỡ(/i( n ))’ OỰ 2 (. n )))- Khi đó thời gian thực hiện của lệnh If là: 
0 (max (n), / 2 (n) ) ). 

4. Lệnh lặp While: giả sử thời gian thực hiện lệnh s (thân của lệnh While) là 
ỡ(/(n )) và g(jì) là số lần lặp tối đa thực hiện lệnh s. Khi đó thời gian thực 
hiện lệnh While là OỰ(rì)g(n)). 

5. Lệnh lặp Repeat: giả sử thời gian thực hiện khối lệnh 

Begin Si,- s 2 ;...; s m ; End; 

là ỡ(/(n)) và g(n ) là số lần lặp tối đa. Khi đó thời gian thực hiện lệnh 
Repeat là OỰ(n)g(n)). 

6. Lệnh lặp For: giả sử thời gian thực hiện lệnh s là ỡ(/(n)) và g(n) là số 
lần lặp tối đa. Khi đó thời gian thực hiện lệnh For là OỰ(rì)g(n)). 

2.5. Một số ví dụ 

Ví dụ 1: Phân tích thời gian thực hiện của chuơng trình sau: 


var i, 

jr n 

:longint; 

sl 

BEGIN 

, s2 

:longint; 

{1} 

readln(n) 

r 

{2} 

sl:=0; 


{3} 

for i:=l 

to n do 

{4} 

sl: =sl 

+ i; 

{5} 

s2 : =0; 



J 9 L_ 





{6} 

for j:=1 

to n do 

{7} 

LO 

11 

LO 

+ j*j; 

{8} 

writeln ( 

1+2+..+',n,'=',sl); 

{9} 

END. 

writeln ( 

l A 2+2 A 2+..+',n,' A 2=',s2); 


Thời gian thực hiện chương trình phụ thuộc vào số n. 

Các lệnh {1}, {2}, {4}, {5}, {7}, {8}, {9} có thời gian thực hiện là 0(1). 

Lệnh lặp For {3} có số lần lặp là n, như vậy lệnh {3} có thời gian thực hiện là 
ỡ(n). Tương tự lệnh lặp For {6} cũng có thời gian thực hiện là 0(n). 

Vậy thời gian thực hiện của chương trình là: 

max(0 (1), 0 (1), 0 (rĩ), 0 (1), 0(n), 0 (1), 0(1)) = 0(n) 

Ví dụ 2: Phân tích thời gian thực hiện của đoạn chương trình sau: 

{1} c:= 0; 

{2} for i:=l to 2*n do 

{3} c:=c+l; 

{4} for i:=l to n do 

{5 } for j:=1 to n do 

{6} c:=c+l; 

Thời gian thực hiện chương trình phụ thuộc vào số n. 

Các lệnh {1}, {3}, {6} có thời gian thực hiện là 0(1). 

Lệnh lặp For {2} có số lần lặp là 2n, như vậy lệnh {2} có thời gian thực hiện là 
0(n). 

Lệnh lặp For {5} có số lần lặp là n, như vậy lệnh {5} có thời gian thực hiện là 
0(n). Lệnh lặp For {4} có số lần lặp là n, như vậy lệnh {4} có thời gian thực hiện 
là 0(n 2 ). 

Vậy thời gian thực hiện của đoạn chương trình trên là: 

max(0(l), 0(n), 0(n 2 )) = 0(n 2 ) 

Ví dụ 3: Phân tích thời gian thực hiện của đoạn chương trình sau: 


{1} 

for i:=l 

to n do 

{2} 

f or j : = 

1 to i do 

{3} 

c: =c+l; 



Thời gian thực hiện chương trình phụ thuộc vào số n. 
Các lệnh {3} có thời gian thực hiện là 0(1). 







Khi i = 1, j chạy từ 1 đến 1 -> lệnh lặp For {2} lặp 1 lần 

Khi i = 2, j chạy từ 1 đến 2 -> lệnh lặp For {2} lặp 2 lần 

Khi i = n, j chạy từ 1 đến n -> lệnh lặp For {2} lặp n lần 

Như vậy lệnh {3} được lặp: 1 + 2+..+n = lần, do đó lệnh {1} có thời 

gian thực hiện là 0 (n 2 ) 

Vậy thời gian thực hiện của đoạn chưong trình trên là: ỡ(n 2 ) 

Bài tập 

1.1. Phân tích thời gian thực hiện của đoạn chưong trình sau: 

for i:=l to n do 

if i mod 2=0 then c:=c+l; 

1.2. Phân tích thời gian thực hiện của đoạn chưong trình sau: 

for i:=l to n do 

if i mod 2=0 then cl:=cl+l 
else c2:=c2+l; 

1.3. Phân tích thời gian thực hiện của đoạn chưong trình sau: 

for i:=l to n do 
if i mod 2=0 then 

for j:=l to n do c:=c+l 


1.4. Phân tích thời gian thực hiện của đoạn chuông trình sau: 



i: =n ; 
d: =0; 









1.6. Phân tích thời gian thực hiện của đoạn chương trình sau: 

i:=0; 
d: =0 ; 
repeat 
i:=ì+l; 

if i mod 3=0 then d:=d + i; 
until i>n; 

1.7. Phân tích thời gian thực hiện của đoạn chương trình sau: 

d: =0 ; 

for i:=l to n-1 do 

for j:=i+l to n do d:=d+l; 

1.8. Phân tích thời gian thực hiện của đoạn chương trình sau: 

d: =0 ; 

for i:=l to n-2 do 
for j:=ì+l to n-1 do 

for k:=j+l to n do d:=d+l; 

1.9. Phân tích thời gian thực hiện của đoạn chương trình sau: 

d: =0 ; 

while n>0 do 
begin 

n:=n div 2; 
d:=d+l; 
end; 

1.10. Cho một dãy số gồm n số nguyên dương, xác định xem có tồn tại một dãy 
con liên tiếp có tống bằng k hay không? 

a) Đưa ra thuật toán có thời gian thực hiện ỡ(n 3 ). 

b) Đưa ra thuật toán có thời gian thực hiện ỡ(n 2 ). 

c) Đưa ra thuật toán có thời gian thực hiện 0 (n). 








Chuyên đề 2 


CÁC KIÉN THỨC Cơ BẢN 


1. Hệ đếm 

Hệ đếm được hiểu là tập các kí hiệu và quy tắc sử dụng tập các kí hiệu đó để biểu 
diễn và xác định giá trị các số. Trong hệ đếm cơ số b (b > 1), các kí hiệu được 
dùng có các giá trị tương ứng 0,1,..,b — 1. Giả sử N có biếu diễn: 

d n d n -id-n-2 — dído, d_ 1 d _2 ... d_ m 

trong đó n + 1 số các chữ số bên trái, m là số các chữ số bên phải dấu phân chia 
phần nguyên và phần phân của số N và các dị phải thoả mãn điều kiện 

0 < dị < b (—771 < i < n). 

Khi đó giá trị của số N được tính theo công thức: 

N = d n b n + d^b 71 - 1 +... + d 0 b° + d^b- 1 + ... + d„ m b- m (1) 

Chú ỷ: Đế phân biệt số được biểu diễn ở hệ đếm nào người ta viết cơ số làm chỉ 
số dưới của số đó. Ví dụ: N b là biểu diễn AI ở hệ đếm b. 

1.1. Các hệ đếm thường dùng: 

Hệ thập phân (hệ cơ số 10) dùng 10 kí hiệu 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Ví dụ: 28,9io = 2 X 10 1 + 8 X 10° +9 X 10' 1 

Hệ nhị phân (hệ cơ số 2) chỉ dùng hai kí hiệu 0, 1 
Ví dụ: 10 2 = 1 x2 1 + 0 x2°=2io 

101,12= 1 x2 2 + 0 X2 1 + 1 x2° + 1 X 2' 1 =5,5 

Hệ cơ số mưòi sáu, còn gọi là hệ hexa, sử dụng các kí hiệu 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, A, B, c, D, E, F, trong đó A, B, c, D, E, F có các giá trị tương ứng 10, 11, 12, 
13, 14, 15 trong hệ thập phân 
Vỉ dụ: AF0i6= 10 X 16 2 + 15 X 16 1 + 0 X 16°=2800 10 








1.2. Chuyển đổi biểu diễn số ở hệ thập phân sang hệ đếm cơ số khác 

Để chuyển đổi biểu diễn một số ở hệ thập phân sang hệ đếm cơ số khác, truớc hết 
ta tách phần nguyên và phần phân rồi tiến hành chuyến đối từng phần, sau đó 
ghép lại. 

Chuyển đổi biểu diễn phần nguyên: Từ (1) ta lấy phần nguyên: 

X — d n b n + cL n _ 1 b n ~ 1 +... + d ữ ( trong đó 0 < dị < b). 

Do 0 < d 0 < b nên khi chia X cho b thì phần du của phép chia đó là d ữ còn 
thuơng số XI sẽ là: d n ồ n_1 + d n _ịb n ~ 2 +... + dị. Tuơng tự dị là phần du của 
phép chia XI cho b. Quá trình đuợc lặp cho đến khi nhận đuợc thuơng bằng 0. 
Chuyển đổi biểu diễn phần phân: Từ (1) ta lấy phần sau dấu phẩy: 

Y — d_ 1 b~ 1 + ... + d_ m b~ m . 

Y1 = Y X b = + d_ 2 ồ _1 + ... + d_ m b< m ~^ 

Ta nhận thấy d_ị chính là phân nguyên của kết quả phép nhân, còn phần phân của 
kết quả là Y 2 = đ_ 2 ỏ _1 + ...+ d- m b~^ m ~ 1 \ Quá trình đuợc lặp cho đến khi 
nhận đủ số chữ số cần tìm. 

2. Số nguyên tố 

Một số tự nhiên p (p > 1) là số nguyên tố nếu p có đúng hai uớc số là 1 và p. 

Ví dụ các số nguyên tố: 2, 3, 5, 7,11,13,17,19,23,... 

2.1. Kiểm tra tính nguyên tố 

a) Đe kiếm tra số nguyên duơng n (n > 1) có là số nguyên tố không, ta kiểm tra 
xem có tồn tại một số nguyên k (2 < k < n — 1) mà k là uớc của n (n chia hết 
k ) thì n không phải là số nguyên tố, nguợc lại n là số nguyên tố. 

Neu n(n > 1) không phải là số nguyên tố, ta luôn có thế tách n = /q X 
k 2 mà 2 < k Ấ < k 2 < n — 1. Vì /q X k Ấ < k Ấ X k 2 — n nên k Ấ < Vũ. Do đó, 
việc kiếm tra với k từ 2 đến n — 1 là không cần thiết, mà chỉ cần kiếm tra k từ 2 
đến 4n. 

function is prime(n:longint):boolean; 
var k :longint; 
begin 

if n=l then exit(false); 




for k:=2 to trunc(sqrt(n)) do 
if (n mod k=0) then exit(talse); 
exit(true); 
end; 

Hàm is_prime (n) trên tiến hành kiểm tra lần lượt từng số nguyên k trong đoạn 
[2, Vn], đế cải tiến, cần giảm thiếu số các số cần kiếm tra. Ta có nhận xét, đế kiểm 
tra số nguyên dưong n (n > 1) có là số nguyên tố không, ta kiếm tra xem có tồn 
tại một số nguyên tổ k (2 < k < \fn) mà k là ước của n thì n không phải là số 
nguyên tố, ngược lại n là số nguyên tố. Thay vì kiểm tra các số k là nguyên tố ta 
sẽ chỉ kiếm tra các số k có tính chất giống với tính chất của số nguyên tố, có thế 
sử dụng một trong hai tính chất đon giản sau của số nguyên tố: 

1) Trừ số 2 và các số nguyên tố là số lẻ. 

2) Trừ số 2, số 3 các số nguyên tố có dạng 6k ±1 (vì số có dạng 6k ±2 thì 
chia hết cho 2, số có dạng 6k ±3 thì chia hết cho 3). 

Hàm is_prime2 (n) dưới đây kiểm tra tính nguyên tố của số n bằng cách kiểm 
tra xem n có chia hết cho số 2, số 3 và các số có dạng 6k + 1 trong đoạn [5, sfn ]. 

function is prime2(n:longint):boolean; 
var k,sqrt n:longint; 
begin 

if (n=2)or(n=3) then exit (true) ; 

if (n=l)or(n mod 2=0)or(n mod 3=0) then exit(talse); 
sqrt_n:=trunc(sqrt(n)); 
k:=-l; 
repeat 

inc(k,6); 

if (n mod k=0)or(n mod (k+2)=0) then break; 
until k>sqrt n; 
exit(k>sqrt_n); 
end; 

b) Phưong pháp kiểm tra số nguyên tố theo xác suất 
Từ định lí nhỏ Fermat: 

nếu p là số nguyên tố và a là số tự nhiên thì a p mod p 
Ta có cách kiếm tra tính nguyên tố của Fennat: 






nếu 2 n mod n ^ 2 thì n không là số nguyên tổ 
nếu 2 n mod n = 2 thì nhiều khả năng n là số nguyên tố 

Ví dụ: 

2 9 mod 9 — 512 mod 9 — 8 2, do đó số 9 không là số nguyên tố. 

2 3 mođ 3 = 8 mođ 3 = 2, do đó nhiều khả năng 3 là số nguyên tố, thực tế 3 là số 
nguyên tố. 

2 11 mod 11 = 2048 mod 11 = 2, do đó nhiều khả năng 11 là số nguyên tố, thực 
tế 11 là số nguyên tố. 

2.2. Liệt kê các số nguyên tố trong đoạn [1, N] 

Cách thứ nhất là thử lần luợt các số m trong đoạn [1, IV], rồi kiểm tra tính nguyên 
tố của m. 

procedure generate(N:longint); 
var m :longint; 
begin 

for m:=2 to N do 

if is prime(m) then writeln(m); 

end; 

Cách này đon giản nhung chạy chậm, đế cải tiến có thế sử dụng các tính chất của 
số nguyên tố đế loại bỏ truớc những số không phải là số nguyên tố và không cần 
kiếm tra các số này. 

Cách thứ hai là sử dụng sàng số nguyên tố, nhu sàng Eratosthene, liệt kê đuợc các 
số nguyên tố nhanh, tuy nhiên nhuợc điểm của cách này là tốn nhiều bộ nhớ. Cách 
làm đuợc thực hiện nhu sau: 

Trước tiên xoá bỏ số 1 ra khỏi tập các số nguyên tố. số tiếp theo số 1 là số 2, là số 
nguyên tố, xoá tất cả các bội của 2 ra khỏi bảng, số đầu tiên không bị xoá sau số 2 
(số 3) là số nguyên tố, xoá các bội của 3... Giải thuật tiếp tục cho đến khi gặp số 
nguyên tố lớn hon VÃ/" thì dừng lại. Tất cả các số chưa bị xoá là số nguyên tố. 


{$M 1100000} 

procedure Eratosthene(N:longint); 

const 

MAX 

= 1000000; 

var 

i/ j 

: longint; 

begin 

Prime 

:array [1..MAX] of byte; 





fillchar(Prime,sizeof(Prime) , 0) ; 
for i:=2 to trunc(sqrt(N)) do 
if Prime[i]=0 then 
begin 

j:=i*ì; 
whìle j<=N do 
begin 

Prime[j]:=1; 
j:=j+i; 

end; 

end; 

for i:=2 to N do 

if Prime[i]=0 then writeln(i); 

end; 


3. ước số, bội số 

3.1. Số các ước số của một số 

Giả sử N được phân tích thành thừa số nguyên tố như sau: 

N - a l X b J X ... X c k 

Ước số của N có dạng: a v X b q X ... X c r trong đó 

0< p < i, 0 < q < j,..., 0 < r < k. 

Do đó, số các ước số của N là (i + 1) X (J + 1) X ... X (/c + 1). 

Ví dụ: 

N = 100 = 2 2 X 5 2 , số ước số của 100 là: (2 + 1)(2 + 1) = 9 ước số (các ước 
số đó là: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100). 

N = 24 = 2 3 X 3, số ước số của 24 là: (3 + 1)(1 + 1) = 8 ước số (các ước số 
đó là: 1,2, 3,4, 6, 8, 12,24). 

3.2. Tổng các ước số của một số 

N = a 1 X b J X ... X c k 

Đặt NI = X ... X c k 

Gọi F(t) là tống các ước của t, ta có, 

F(1V) = F(N 1) + a X F(N 1) + ••• + a Ể X F(N 1) 


17 




— (l + CL + ••• + CL X T(lVl) 

_ (a Ể+1 - 1 ) (V +1 - 1) 

a — 1 x ồ — 1 
Ví dụ: Tống các ước của 24 là: 

( 2 3+1 - 1 ) 

2-1 


= (gi ^ - X F(N1) 
a-1 

(c k+1 — 1 ) 


(3 1+1 — 1) 
x 3-1 


60 


3.3. Ước số chung lớn nhất của hai số 

Ước số chung lớn nhất (USCLN) của 2 số được tính theo thuật toán Euclid 
USCLN(a,b ) = USCLN(b, (amod ồ)) 

function USCLN(a,b:longint):longint; 
var tmp :longint; 
begin 

while b>0 do begin 
a:=a mod b; 
tmp:=a; a:=b; b:=tmp; 
end; 

exit (a); 
end; 

3.4. Bội số chung nhỏ nhất của hai số 

Bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) của hai số được tính theo công thức: 

a X b a 

BSCNN(a, b ) = ——77- — = -7—^7- — X b 
K ' USCLN(a,b ) USCLN(a,b ) 


4. Lí thuyết tập hợp 

4.1. Các phép toán trên tập hợp 

1. Phần bù của A trong X, kí hiệu Ã , là tập hợp các phần tử của X không 
thuộc A: 

Ã = [x e X: X Ệ A} 

2. Hợp của A và 5, kí hiệu A u B, là tập họp các phần tử hoặc thuộc vào A 
hoặc thuộc vào B: 


J 18 I _ 




A u B — {x: X E A hoặc X E B} 

3. Giao của A và B, kí hiệu A n 5, là tập hợp các phần tử đồng thời thuộc cả 
AvầB 

A n B = {x: X E A và X E B} 

4. Hiệu của A và B, kí hiệu là A\B , là tập họp các phần tử thuộc tập A 
nhung không thuộc B. 

A\B — {x: X G A và X Ệ B} 

4.2. Các tính chất của phép toán trên tập hợp 

1. Kết họp 

(Ạ u ổ) u c = A u (ổ u C) 

(A n B) n c = A n (B n C) 

2. Giao hoán 

A u B = B u A 
A n B - B n A 

3. Phân bố 

A u (ổ n C) = (A u 5) n 04 u C) 

A n (5 u C) = (A n B) u Ựl n C) 

4. Đối ngẫu 

ÃU~B = Ẫn B 
ÃKS = Ã u B 

4.3. Tích Đe-các của các tập hợp 

Tích Đe-các ghép hai tập hợp: 

Ax B = {(a, ỏ)|a E A, b E B} 

Tích Đe-các mở rộng ghép nhiều tập họp: 

A 1 X A 2 X ... X A k — {(a 1; a 2 , ....ữi^ịcLi E Aị.i = 1,2 

4.4. Nguyên lí cộng 

Neu A và B là hai tập hợp rời nhau thì 

\AUB\ = \A\ + \B\ 

Nguyên lí cộng mở rộng cho nhiều tập họp đôi một rời nhau: 


19 



Neu {i4 1( A 2 ,..., A k } là một phân hoạch của tập X thì: 

\x\ = l-dil + U 2 I + —+ 1^4/cl 

4.5. Nguyên bù trừ 

Neu A và B không rời nhau thì 

\A u B\ = \A\ + \B\- \AnB\ 

Nguyên lí mở rộng cho nhiều tập hợp: 

Giả sử A t , A 2 ,..., A m là các tập hữu hạn: 

Ui UA 2 U...UA m \=N 1 -N 2 + - + (-1 ) m - 1 lV rn 
trong đó N k là tống phần tử của tất cả các giao của k tập lấy từ m tập đã cho 

4.6. Nguyền lí nhân 

Neu mỗi thành phần dị của bộ có thứ tự k thành phần (a lt a 2 ,..., a k ) có TLị khả 
năng lựa chọn (i = 1 , 2, ..., k), thì số bộ sẽ đuợc tạo ra là tích số của các khả năng 
này X n 2 X. .X n k 
Một hệ quả trực tiếp của nguyên lí nhân: 

IA X A 2 X ... X A k I = \A Ấ \ X \A 2 1 X ... X \A k \ 

4.7. Chỉnh hợp lặp 

Xét tập hữu hạn gồm n phần tử A = {a 1( a 2 ,..., a n } 

Một chỉnh họp lặp chập k của n phần tử là một bộ có thứ tự gồm k phần tử của A, 
các phần tử có thế lặp lại. Một chỉnh họp lặp chập k của n có thế xem nhu một 
phần tử của tích Đecac A k . Theo nguyên lí nhân, số tất cả các chỉnh họp lặp chập 
k của n sẽ là n k . 

Ã k = n k 

4.8. Chỉnh hợp không lặp 

Một chỉnh họp không lặp chập k của n phần tử (k < n) là một bộ có thứ tự gồm 
k thảnh phần lấy từ n phần tử của tập đã cho. Các thành phần không đuợc lặp lại. 
Để xây dựng một chỉnh hợp không lặp, ta xây dựng dần từng thành phần đầu tiên. 
Thành phần này có n khả năng lựa chọn. Mồi thành phần tiếp theo, số khả năng 


20 



lựa chọn giảm đi 1 so với thành phần đứng trước, do đó, theo nguyên lí nhân, số 
chỉnh họp không lặp chập k của n sẽ là n(n — 1) ... (n — k + 1). 

An = n(n - 1) ... (n - k + 1) = — 


4.9. Hoán vị 

Một hoán vị của n phần tử là một cách xếp thứ tự các phần tử đó. Một hoán vị của 
n phần tử được xem như một trường hợp riêng của chỉnh hợp không lặp khi k = 
n. Do đó số hoán vị của n phần tử là n! 

4.10. Tổ hợp 

Một tổ họp chập k của n phần tử (k < n) là một bộ không kể thứ tự gồm k thành 
phần khác nhau lấy từ n phần tử của tập đã cho. 

. n(n — 1) ... (n — k + 1) n! 

^ n k\ k\(n — k)\ 

Một số tính chất 

rk — rn—k 
C 0 _ £ĩl _ ^ 

CỊị — C%lỊ + c %_ 1 (với 0 < k < n ) 

5. Số Fibonacci 

số Fibonacci được xác định bởi công thức sau: 

(Fo = 0 
^1 = 1 

{F n = F n _ 1 + F n _ 2 với n > 2 


Một số phần tử đầu tiên của dãy số Fibonacci: 


n 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


Fibonacci n 

0 

1 

1 

2 

3 

5 

8 

... 


Số Fibonacci là đáp án của các bài toán: 

a) Bài toán cố về việc sinh sản của các cặp thỏ như sau: 

- Các con thỏ không bao giờ chết; 




- Hai tháng sau khi ra đời, mồi cặp thỏ mới sẽ sinh ra một cặp thỏ con (một đực, 
một cái); 


ề® 


Lí 


- Khi đã sinh con rồi thì cứ mồi tháng tiếp theo chúng lại sinh được một cặp con 
mới. 

Giả sử từ đầu tháng 1 có một cặp mới ra đời thì đến giữa tháng thứ n sẽ có bao 
nhiêu cặp. 

Vỉ dụ, n = 5, ta thấy: n n • n s ° c ?p 

Giữa tháng thứ 1: 

1 cặp (cặp ban đầu) 

Giữa tháng thứ 2: 

1 cặp cặp (ban đầu vẫn chưa đẻ) ('2) 

Giữa tháng thứ 3: 

2 cặp (cặp ban đầu đẻ ra thêm 1 
cặp con) 

Giữa tháng thứ 4: 

3 cặp (cặp ban đầu tiếp tục đẻ) 

Giữa tháng thứ 5: 5 cặp. 

b) Đem số cách xếp n — 1 thanh DOMINO có kích thước 2x1 phủ kín bảng có 
kích thước 2 X (n — 1). 


QP. 

m mềế 

. ỵ?v.\ 


Vỉ dụ: Có tất cả 8 cách khác nhau đế xếp các thanh DOMINO có kích thước 2x1 
phủ kín bảng 2x5 (n = 6 , Fibonacci ố — 8). 






Hàm tính số Fibonacci thứ n bằng phưong pháp lặp sử dụng công thức 
P n = F n-1 + Pn-2 với n > 2 và F 0 = 0 ,F 1 = 1 . 

function Fibo(n : longint):longint; 
var fi 1, fi 2, fì, i :longint; 
begin 


22 





if n<=l then exit (n) ; 
fi_2:=0; fi_l:=l; 
for i:=2 to n do begin 
fi:=fi_l + fi_2; 
fi_2:=fi_l; 
fi l:=fi; 
end; 

exit (fi) ; 
end; 

Công thức tổng quát F n = ^ ((^) - (^) ) 


6. Số Catalan 

số Catalan được xác định bởi công thức sau: 


Catalarin — ———CỊL — 7——7 với n > 0 
n n + 1 (n + l)!n! 

Một số phần tử đầu tiên của dãy số Catalan là: 


n 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


Catalan n 

1 

1 

2 

5 

14 

42 

132 



Số Catalan là đáp án của các bài toán: 

1) Có bao nhiêu cách khác nhau đặt n dấu ngoặc mở và n dấu ngoặc đóng 
đúng đắn? 

Ví dụ: n = 3 ta có 5 cách sau: 

((( ))),(( )( )),(( ))(),()(( )),()()() 

2) Có bao nhiêu cây nhị phân khác nhau có đúng (n + 1) lá? 

Ví dụ: n = 3 


23 





3) Cho một đa giác lồi (n + 2) đỉnh, ta chia đa giác thành các tam giác bằng cách 
vẽ các đường chéo không cắt nhau trong đa giác. Hỏi có bao nhiêu cách chia như 
vậy? 

Vỉ dụ: n — 4 



7. Xử lí số nguyên lớn 

Nhiều ngôn ngữ lập trình cung cấp kiểu dữ liệu nguyên khá lớn, chang hạn trong 
Free Pascal có kiếu số 64 bít (khoảng 19 chữ số). Tuy nhiên đế thực hiện các phép 
tính với số nguyên ngoài phạm vi biếu diễn được cung cấp (có hàng trăm chữ số 
chang hạn), chúng ta cần tự thiết kế cách biếu diễn và các hàm thực hiện các phép 
toán co bản với các số nguyên lớn. 

7.1. Biểu diễn số nguyên lớn 

Thông thường người ta sử dụng các cách biếu diễn số nguyên lớn sau: 

• Xâu kí tự: Đây là cách biếu diễn tự nhiên và đon giản nhất, mỗi kí tự của 
xâu tuông ứng với một chữ số của số nguyên lớn tính từ trái qua phải. 

• Mảng các số: Sử dụng mảng lưu các chữ số (hoặc một nhóm chữ số), và 
một biến ghi nhận số chữ số đế thuận tiện trong quá trình xử lí. 

• Danh sách liên kết các số: Sử dụng danh sách liên kết các chữ số (hoặc 
một nhóm chữ số), cách làm này sẽ linh hoạt hon trong việc sử dụng bộ 
nhớ. 

Trong phần này, sử dụng cách biếu diễn thứ nhất, biểu diễn số nguyên lớn bằng 
xâu kí tự và chỉ xét các số nguyên lớn không âm. 

Type bigNum = string; 


24 





7.2. Phép so sánh 

Đe so sánh hai số nguyên lớn a, b được biếu diễn bằng xâu kỉ tự, trước 
tiên ta thêm các chữ số 0 vào đầu số có số chữ số nhỏ hơn đế hai số có số 
lượng chữ số bằng nhau. Sau đó sử dụng trực tiếp phép toán so sánh trên 
xâu kỉ tự. 

Hàm cmp so sánh hai số nguyên lớn a, b. Giá trị hàm trả về 


0 nếu a — b 
1 nếu a> b 
—1 nếu a < b 


funct: 

Lon 


cmp 

(a,b : 

: bigNum): 

integer; 

begin 








while 

length (, 

a) <length(b) do 

a : = '0'+a; 


while 

length(b)clength(a) do 

b:='0'+b; 


if a 

= b 

then 

exit 

(0) ; 



if a 

> b 

then 

exit 

(1) ; 



exit ( 

-1); 





end; 








7.3. Phép cộng 

Phép cộng hai số nguyên được thực hiện từ phải qua trái và phần nhớ được mang 
sang trái. 

function add(a,b : bigNum): bigNum; 

var sum, carry, i, X, y : integer; 
c : bigNum; 

begin 

carry:=0;c:=''; 

while length(a)clength(b) do a:='0'+a; 
while length(b)clength(a) do b:='0'+b; 
for i:=length(a) downto 1 do 
begin 

x:= ord(a[i])-ord('0'); {ord('0')=48} 

y:= ord(b[i])-ord('0'); 


sum:=x + y + carry; 
carry:=sum div 10; 




c:=chr(sum mod 10 +48)+c; 

end; 

if carry>0 then c:='l'+c; 
add:=c; 

end; 

7.4. Phép trừ 

Thực hiện phép trừ ngược lại với việc nhớ ở phép cộng ta phải chú ý đến việc vay 
mượn từ hàng cao hơn. Trong hàm trừ dưới đây, chỉ xét trường hợp số lớn trừ số 
nhỏ hơn. 

tunction sub (a,b:bigNum) :bigNum; 

var c :bigNum; 

s,borrow,i :integer; 
begin 

borrow:=0;c:=''; 

while length(a)clength(b) do a:='0'+a; 
whìle length(b)clength(a) do b:='0'+b; 
for i:=length(a) downto 1 do 
begin 

s:=ord(a[i])-ord(b[i])-borrow; 
if s<0 then 
begin 

s:=s+l0; 
borrow:=1; 
end else borrow:=0; 
c:=chr(s + 4 8)+c; 

end; 

while (length(c)>1)and(c[1]='0') do delete(c,1,1); 
sub:=c; 

end; 

7.5. Phép nhân một số lớn với một số nhỏ 

Số nhỏ ở đây được hiếu là số nguyên do ngôn ngữ lập trình cung cấp (như: 
longint, integer,..). Hàm multiplyl (a:bigNum;b: longint) rbigNum, trả về 
là một số nguyên lớn (bigNum) là kết quả của phép nhân một số nguyên lớn a 
(bigNum) với một số b (longint). 






7.6. Phép nhân hai số nguyên lớn 

function multiply2(a,b:bigNum):bigNum; 

var sum,tmp rbigNum; 

m,i,j :integer; 

begin 

m:=-l;sum:=''; 

for i:=length(a) downto 1 do 
begin 

m:=m+1; 

tmp:=multiplyl(b,ord(a[i])-48); 
{có thể thay câu lệnh tmp:=multiplyl(b,ord(a[i])-48); 
bằng cách cộng nhiều lần như sau: 
tmp:="; 

for j:=l to ord(a[i])-48 do tmp:=add(tmp,b); 
như vậy hàm nhân multiply2 chỉ gọi hàm cộng hai số nguyên lớn add/ 
for j:=1 to m do tmp:=tmp+'0'; 
sum:=add(tmp,sum); 

end; 

multiply2:=sum; 



end; 





7.7. Phép toán chia lấy thương nguyên (div) 
của một số lớn với một số nhỏ 

function bigDivl(a:bigNum;b:longint):bigNum; 
var s,i,hold:longint; 
c:bigNum; 
begin 

hold:=0;s:=0; c:=''; 
for i:=l to length (a) do 
begin 

hold:=hold*10 + ord(a[i])-48; 
s:=hold div b; 
hold:=hold mod b; 
c:=c+chr (s + 4 8) ; 

end; 

whìle (length(c)>1) and(c[1] = '0 ' ) do 

delete (c,1,1); 

bigDivl:=c; 

end; 

7.8. Phép toán chia lấy dư (mod) của một số lớn với một số nhỏ 

tunction bigModl(a:bigNum;b:longint):longint; 

var i,hold:longint; 
begin 

hold:=0; 

for i:=l to length(a) do 

hold:=(ord(a[i])-48+hold*10) mod b; 
bigModl:=hold; 

end; 

Chú ỷ: Ta có các công thức sau: 

1) (A + B) mHd N = ((A mHd N) + (B mEtì N)) mHd N 

2) (A X B)mHdN = ((AmHdN)x (BmHdN))mHdN 

7.9. Phép toán chia lấy thương nguyên (div) của hai số lớn 

tunction bigDiv2(a,b:bigNum):bigNum; 
var c,hold rbigNum; 






kb :array[0..10]of bigNum; 

i,k :longint; 

begin 

kb [ 0 ] : =' 0 ' ; 

for i:=l to 10 do 

kb[ì]:=add(kb [ i-1],b); 
hold:=''; 
c: = " ; 

for i:=l to length(a) do 
begin 

hold:=hold+a[i]; 

k: =1; 

while cmp (hold, kb [k] ) 0-1 do 
inc(k); 

c:=c+chr(k-1+48); 
hold:=sub(hold,kb[k-1]); 
end; 

while (length(c)>1)and(c[1]='0') do delete(c,1,1); 
bigDiv2:=c; 
end; 

7.10. Phép toán chia lấy dư (mod) của hai số lớn 


tunction bigMod2(a,b:bigNum) rbigNum; 


var hold 

: bigNum; 

kb 

:array[0..10]of bigNum; 

i, k 

begin 

:longint; 

kb [ 0 ] : 

= ' 0 ' ; 

f or i: 

=1 to 10 do 

kb [ i 

]:=add(kb[i-1],b); 

hold: = 

1 1 . 
r 

f or i: 

=1 to length(a) do 


begin 

hold:=hold+a[i]; 
k: =1; 

while cmp (hold, kb [k] ) 0-1 do 


I-1 


29 






inc (k); 

hold:=sub(hold,kb[k-1]); 
end; 

bigMod2:=hold; 
end; 

7.11. Ví dụ tính số Fibonacci thứ n (n < 500) 

Số Fibonacci được xác định bởi công thức sau: 

(Fo = 0 

[F n = F n _ 1 + F n _2 với n > 2 

Trước tiên ta xây dựng chương trình tính số Fibonacci bằng kiểu dữ liệu Extended 
như sau: 

function Fibo(n : longint):extended; 
var i :longint; 
fi 1, fi 2, fi : extended; 
begin 

if n<=l then exit (n) ; 
fi_2:=0; fi_l:=1; 
for i:=2 to n do begin 
fi:=fì 1 + fi 2; 
fi_2:=fi_l; 
fi l:=fi; 
end; 

exit (fi) ; 
end; 

var n : longint; 

BEGIN 

write('Nhap N:'); readln(n); 
writeln(Fibo(n)); 

END. 

Chạy chương trình với n = 500 ta nhận được kết quả: 

1.3942322456169788E+0104, như vậy số Fibonacci thứ 500 có 105 chữ số (có 
thế sử dụng cách biếu diễn bằng xâu kí tự), ta xây dựng chương trình tính số 
Fibonacci lớn bằng cách sau: 





Thay kiểu extended bằng kiếu bigNum. 

Thay các phép toán bằng các hàm tính toán số lớn, xây dựng các hàm tính 
toán số lớn cần thiết. 

tỵpe bigNum = string; 

function add(a,b : bigNum): bigNum; 

var sum, carry, i : integer; 

c : bigNum; 

begin 

carry:=0;c:=''; 

while length(a)<length(b) do a:='0'+a; 

while length(b)<length(a) do b:='0'+b; 

for i:=length(a) downto 1 do 
begin 

sum:=ord(a[i])-48+ord(b[i])-48+carry; 
carry:=sum div 10; 
c:=chr(sum mod 10 +48)+c; 

end; 

if carry>0 then c:='l'+c; 
add:=c; 

end; 

tunction Fibo(n : longint):bigNum; 
var i :longint; 
fi 1, fi 2, fi : bigNum; 
begin 

if n<=l then exit(char (n+48) ); 
fi_2:='0'; fi_l:='1'; 
for i:=2 to n do begin 

fi:=add(fi_l,fi_2); {fi:=fi_l + fi_2;} 
fi_2:=fi_l; 
fi l:=fi; 
end; 

exit (fi) ; 
end; 

var n : longint; 

BEGIN 




write('Nhap N:'); readln(n) ; 
writeln(Fibo (n)) ; 

END. 


7.12. Ví dụ tính số Catalan n (n < 100) 

Số Catalan được xác định bởi công thức sau: 

1 (2 n)! 

Catalan n = —^cĩn = (n + 1)!n! vớin> 0 


Rút gọn tử và mẫu cho (n + 1) ! ta có: 

(n + 2) X (n + 3) X. .X (2n) 

CatalaĩLy. — ---—— - 

1 X 2 X. .X n 

Ta sẽ tính tử số bằng cách sử dụng hàm nhân số lớn với số nhỏ, sau đó sử dụng 
hàm chia số lớn cho số nhỏ đế được kết quả cần tính. 


type bigNum 
function 
var i 

carry,s 
c, tmp 
begin 


=string; 

multiplyl(a:bigNum;b:longint):bigNum; 
:integer; 

:longint; 

:bigNum; 


c: = " ; 

carry:=0; 

for i:=length(a) downto 1 do 
begin 


s:=(ord(a[i])-48) * b + carry; 

carry:= s div 10; 
c:=chr(s mod 10 + 48)+c; 
end; 

if carry>0 then str(carry,tmp) else tmp:=''; 
multiplyl:=tmp+c; 


end; 

tunction bigDivl(a:bigNum;b:longint) rbigNum; 
var s,i,hold:longint; 
c:bigNum; 
begin 


hold:=0;s:=0; c: = ' ' ; 





for i:=l to length(a) do 
begin 

hold:=hold*10 + ord(a[i])-48; 
s:=hold div b; 
hold:=hold mod b; 
c:=c+chr (s + 4 8) ; 

end; 

while (length(c)>1) and(c[1] = '0 ' ) do 

delete (c,1,1); 

bigDivl:=c; 

end; 

var n,k :longint; 

s :bigNum; 

BEGIN 

write('Nhap N:'); readln(n); 

s : = ' 1 ' ; 

for k:=(n+2) to 2*n do s:=multiplyl (s, k) ; {tỉnh tử số} 
for k:=l to n do s : =bigDiv (s, k) ; {chia cho mâu số} 
writeln (s); 

END. 

Tuy nhiên, ta có thế rút gọn hoàn toàn mầu số của phân số trên và chỉ cần sử dụng 
hàm nhân số lớn với số nhỏ, chuông trình sẽ chạy nhanh hon. 

Bài tập 

2.1. Cho s là một xâu chỉ gồm 2 kí tự '0' hoặc T mô tả một số nguyên không âm 
ở hệ co số 2, hãy chuyến số đó sang hệ co số 16 (độ dài xâu s không vuợt 
quá 200). 

Vi dụ: 10101100 2 =ACi6 

10101011110000010010001 l 2 =ABC123i6 

2.2. Cho số nguyên duong N (N< 10 9 ) 

a) Phân tích N thành thừa số nguyên tố 

b) Đếm số uớc của N 

c) Tính tông các uớc của N 

2.3. Đua ra những số < 10 6 mà cách kiểm tra tính nguyên tố của Fermat bị sai. 


J 33 




2.4. Sử dụng sàng số nguyên tố liệt kê các số nguyên tố trong đoạn [ L , /?] 

2.5. Nguời ta định nghĩa một số nguyên duong N đuợc gọi là số đẹp nếu N thoả 

mãn một trong hai điều kiện sau: 

- N bằng 9 

Gọi f(N) là tống các chữ số của N thì f(N) cũng là số đẹp 
Cho số nguyên duong N (N < ÌO 100 ), hãy kiếm tra xem N có phải là số đẹp 
không? 

2.6. Dùng cách biếu diễn số nguyên lớn bằng xâu và thêm thông tin dấu (sign=l 

nếu số lớn là số không âm, sign=-1 nếu số lớn là số âm) đế xử lí số nguyên 
lớn có dấu nhu sau: 


type 

bigNum 

= record 




sign : 

: longint; 



num : 

: string; 



end; 



Hãy xây dựng các hàm xử lí số nguyên lớn có dấu. 


2.7. Dùng cách biểu diễn số nguyên lớn bằng mảng (mồi phần tử của mảng là một 

nhóm các chữ số). 

a) Hãy xây dựng các hàm xử lí số nguyên lớn. 

b) Sử dụng hàm nhân số nguyên lớn với số nhỏ tính N! với N<2000. 

2 . 8 . Tìm K chữ số cuối cùng của M N (0< K < 9, 0 < M, N < 10 6 ) 

Ví dụ: K=2, M=2, N=10, ta có 2 10 =1024, nhu vậy 2 chữ số cuối cùng của 
2 10 là 24 

2.9. Cho N (N< 10) nguyên duong a 1 ,a 2 , ...,a N (<2j < 10 9 ). Tìm uớc số chung 

lớn nhất, bội số chung nhỏ nhất của N số trên (chú ý: BSCNN có thế rất 
lớn). 

2 . 10 . Cho hai số nguyên không âm A, B (0<A<B<10 200 ), tính số luợng số 
Fibonacci trong đoạn [A, B]. 

2 . 11 . Cho số nguyên duong N (N<10 100 ), hãy tách N thảnh tổng các số Fibonacci 
đôi một khác nhau. 

Ví dụ: N=16=l+5+13 

2 . 12 . Cho N là một số nguyên duong không vuợt quá 10 9 . Hãy tìm số chữ số 0 tận 
cùng của N! 


J 34 _ 




2.13. Cho s là một xâu mô tả số nguyên không âm ở hệ cơ số a, hãy chuyến số đó 
sang hệ cơ số b (1 <a, b< 16, độ dài xâu s không vượt quá 50). 

2.14. Xây dựng hàm kiếm tra số nguyên dương N có phải là số chính phương 
không? (N<10 100 ) 

2.15. Tính c£ (0 <k < n < 2000) 

2.16. Tính Catalan n (n < 2000) 

2.17. Hãy đếm số cách đặt k quân xe lên bàn cờnxn sao cho không có quân nào 
ăn được nhau. (1 < k < n < 100) 

2.18. Giả thiết N là số nguyên dương, số nguyên M là tống của N với các chữ số 
của nó. N được gọi là nguồn của M. Ví dụ, N = 245, khi đó M = 245 + 2 + 4 
+ 5 = 256. Như vậy, nguồn của 256 là 245. Có những số không có nguồn và 
có số lại có nhiều nguồn. Ví dụ, số 216 có 2 nguồn là 198 và 207. 

Cho số nguyên M (M có không quá 100 chữ số) hãy tìm nguồn nhỏ nhất của 
nó. Neu M không có nguồn thì đưa ra số 0. 

2.19. Tính số ước và tống các ước của N! (N< 100) 

2.20. Cho một chiếc cân hai đĩa và các quả cân có khối lượng 3°, 3 1 , 3 2 ,... 

Hãy chọn các quả cân để có thể cân được vật có khối lượng N (N<10 100 ) 

Vỉ dụ: cần cân vật có khối lượng N=11 ta cần sử dụng các quả cân sau: 

- Cân bên trái: quả cân 3 1 và 3 2 

- Cân bên phải: quả cân 3° và vật N=11 

2.21. Đem số lượng dãy nhị phân khác nhau độ dài n mà không có 2 số 1 nào 
đứng cạnh nhau? 

Vỉ dụ: n — 3, ta có 5 dãy 000, 001, 010, 100, 101 

2.22. Cho xâu s chỉ gồm kí tự từ 'a’ đến 'z' (độ dài xâu s không vượt quá 100), hãy 
đếm số hoán vị khác nhau của xâu đó. 

Vỉ dụ: s='aba', ta có 3 hoán vị 'aab’,’aba',’baa' 

2.23. John Smith quyết định đánh số trang cho quyến sách của anh ta từ 1 đến N. 
Hãy tính toán số lượng chữ số 0 cần dùng, số lượng chữ số 1 cần dùng,.., số 
lượng chữ số 9 cần dùng. 

Dữ liệu vào trong fúe: “digits.inp” gồm 1 dòng duy nhất chứa một số N 
(N<10 100 ). 


J 35 



Ket quả ra file “digits.out” có dạng gồm 10 dòng, dòng thứ nhất là số lượng 
chữ số 0 cần dùng, dòng thứ hai là số lượng chữ số 1 cần dùng,.., dòng thứ 
10 là số lượng chữ số 9 cần dùng. 

2.24. TAM GIAC SÓ (đề thi học sinh giỏi Hà Tây 2006) 

Hình bên mô tả một tam giác số 
có số hàng N=5. Đi từ đỉnh (số 7) 
đến đáy tam giác bằng một đường 7, 

gấp khúc, mỗi bước chỉ được đi 
từ số ở hàng trên xuống một 
trong hai số đứng kề bên phải hay - 

bên trái ở hàng dưới, và tính tích 4 5 

các số trên đường đi lại ta được 
một tích. 

Ví dụ: đường đi 7 8 1 4 6 có tích là s=1344, đường đi 7 3 1 7 5 có tích là 
s=735. 

Yêu cầu : Cho tam giác số, tìm tích của đường đi có tích lớn nhất 


7 

8 

1 0 

4 4 

-2 6 5 


Dữ liệu: Vào từ file văn bản TGS.INP: 

• Dòng đầu tiên chứa số nguyên n, (0<n<101) 

• N dòng tiếp theo, từ dòng thứ 2 đến dòng thứ N+l: dòng thứ i có (i-1) số 

cách nhau bởi dấu cách (các số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 100) 
Ket quả : Đưa ra fĩle văn bản TGS.OUT một số nguyên - là tích lớn nhất tìm 
được 


TGS.INP 

TGS.OUT 

5 

7 

3 8 

8 10 

2 7 4 4 

45-265 

5880 


2.25. HÁI NẤM (bài thi Olympic Sinh viên 2009, khối chuyên) 

Một cháu gái hàng ngày được mẹ giao nhiệm vụ đến thăm bà nội. Từ nhà 
mình đến nhà bà nội cô bé phải đi qua một khu rừng có rất nhiều loại nấm. 
Trong số các loại nấm, có ba loại có thế ăn được. Cô bé đánh số ba loại nấm 
ăn được lần lượt là 1, 2 và 3. Là một người cháu hiếu thảo cho nên cô bé 




quyết định mỗi lần đến thăm bà, cô sẽ hái ít nhất hai loại nấm ăn được để 
nấu súp cho bà. Khu rừng mà cô bé đi qua được chia thành lưới ô vuông 
gồm m hàng và n cột. Các hàng của lưới được đánh số từ trên xuống dưới 
bắt đầu từ 1, còn các cột - đánh số từ trái sang phải, bắt đầu từ 1. Ô nằm 
giao của hàng ỉ và cột j có tọa độ Trên mỗi ô vuông, trừ ô (1,1) và ô 
(m, n) các ô còn lại hoặc có nấm độc và cô bé không dám đi vào (đánh dấu 
là -1), hoặc là có đúng một loại nấm có thế ăn được (đánh dấu bằng số hiệu 
của loại nấm đó). Khi cô bé đi vào một ô vuông có nấm ăn được thì cô bé 
sẽ hái loại nấm mọc trên ô đó. Xuất phát từ ô (1,1), đế đến được nhà bà nội 
ở ô (m, rì) một cách nhanh nhất cô bé luôn đi theo hướng sang phải hoặc 
xuống dưới. 

Việc đi thăm bà và hái nấm trong rừng sâu gặp nguy hiểm bởi có một con 
cho sói luôn theo dõi và muốn ăn thịt cô bé. Đe phòng tránh chó sói theo dõi 
và ăn thịt, cô bé quyết định mồi ngày sẽ đi theo một con đường khác nhau 
(hai con đường khác nhau nếu chúng khác nhau ở ít nhất một ô). 

Yêu cầu: Cho bảng ô vuông mô tả trạng thái khu rừng. Hãy tính số con 
đường khác nhau đế cô bé đến thăm bà nội theo cách chọn đường đi đã nêu 
ở trên. 

Dữ liệu: Vào từ file văn bản MUSHROOM.INP: 

- Dòng đầu chứa 2 số m, n (1 < m, n <101), 

m dòng tiếp tiếp theo, mỗi dòng chứa n số nguyên cho biết thông tin về 
các ô của khu rừng. (riêng giá trị ở hai ô (1,1) và ó (m , n) luôn luôn 
bằng 0 các ô còn lại có giá trị bằng -ì, hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3). 

Hai số liên tiếp trên một dòng cách nhau một dấu cách. 

Ket quả: Đưa ra flle văn bản MUSHROOM.OUT chứa một dòng ghi một số 
nguyên là kết quả bài toán. 

Ví dụ: 


MUSHROOM.INP 

MUSHROOM.OUT 

3 4 

3 

0 3-12 


3 3 3 3 


3 1 3 0 



2.26. HỆ THỐNG ĐÈN MÀU (Tin học trẻ bảng B năm 2009) 

Đe trang trí cho lễ kỉ niệm 15 năm hội thi Tin học trẻ toàn quốc, ban tổ chức 
đã dùng một hệ thống đèn mầu gồm n đèn đánh số từ 1 đến n. Mồi đèn có 




khả năng sáng màu xanh hoặc màu đỏ. Các đèn được điều khiến theo quy 
tắc sau: 

Ban đầu tất cả các đèn đều sáng màu xanh. 

Sau khi kết thúc chuông trình thứ nhất của lễ kỉ niệm, tất cả các đèn có số 
thứ tự chia hết cho 2 sẽ đối màu...Sau khi kết thúc chuông trình thứ i, tất cả 
các đèn có số thứ tự chia hết cho i + 1 sê đối màu (đèn xanh đối thảnh màu 
đỏ còn đèn đỏ đối thành màu xanh) 

Minh, một thí sinh dự lề kỉ niệm đã phát hiện được quy luật điều khiến đèn 
và rất thích thú với hệ thống đèn trang trí này. Vào lúc chuông trình thứ k 
của buổi lễ vừa kết thúc, Minh đã nhẩm tính được tại thời điểm đó có bao 
nhiêu đèn xanh và bao nhiêu đèn đỏ. Tuy nhiên vì không có máy tính nên 
Minh không chắc chắn kết quả của mình là đúng. Cho biết hai số n và 
k (n,k < 10 6 ), em hãy tính lại giúp Minh xem khi chuông trình thứ k của 
buối lễ vừa kết thúc, có bao nhiêu đèn màu đỏ. 


Ví dụ với n = 10; k = 3. 


Thời điểm 

Trạng thái các đèn 

Bắt đầu 

Xanh: 123456789 10 

Đỏ : 

Sau chuông trình 1 

Xanh: 1 3 5 7 9 

Đỏ : 2 4 6 8 10 

Sau chuông trình 2 

Xanh: 1 5 6 7 

Đỏ : 2 3 4 8 9 10 

Sau chuông trình 3 

Xanh: 1 4 5 6 7 8 

Đỏ : 2 3 9 10 


Vậy có 4 đèn đỏ sau chuông trình thứ 3. 




Chuyên đề 3 


SAP XEP 


sắp xếp là quá trình bố trí lại vị trí các đối tượng của một danh sách theo một trật 
tự nhất định, sắp xếp đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống nói chung và 
trong tin học nói riêng, thử hình dung xem, một cuốn từ điển, nếu các từ không 
được sắp xếp theo thứ tự, sẽ khó khăn như thế nào trong việc tra cứu các từ. Theo 
D.Knuth thì 40% thời gian tính toán của máy tính là dành cho việc sắp xếp. 
Không phải ngẫu nhiên thuật toán sắp xếp nhanh (Quick Sort) được bình chọn là 
một trong 10 thuật toán tiêu biếu của thế kỉ 20. 

Do đặc điểm dữ liệu (kiếu số hay phi số, kích thước bé hay lớn, lưu trữ ở bộ nhớ 
trong hay bộ nhớ ngoài, truy cập tuần tự hay ngẫu nhiên...) mà người ta có các 
thuật toán sắp xếp khác nhau. Trong chuyên đề này, chúng ta chỉ quan tâm đến 
các thuật toán sắp xếp trong trường hợp dữ liệu được lưu trữ ở bộ nhớ trong 
(nghĩa là toàn bộ dữ liệu cần sắp xếp phải được đưa vào bộ nhớ chính của máy 
tính). 

1. Phát biểu bài toán 

Giả sử các đối tượng cần sắp xếp được biếu diễn bởi bản ghi gồm một số trường. 
Một trong các trường đó được gọi là khoá sắp xếp. Kiếu của khoá là kiểu có thứ 
tự (chắng hạn, kiểu số nguyên, kiểu số thực,...) 


const 


MAX 

... r 

type 


obj ect 

= record 


key : keỵType; 


[các trường khác] 


end; 

TArray 

= array[1..MAX]of object; 

var 


a 

: TArray; 

n 

: longint; 


J 39 








Bài toán sắp xếp được phát biểu như sau: Cho mảng a các đối tượng, cần sắp xếp 
lại các thành phần (phần tử) của mảng a đế nhận được mảng a mới với các thành 
phần có các giá trị khoá tăng dần: 

aịĩị.key < a[2].key < ■■■ < a[n].key 


2. Các thuật toán sắp xếp thông dụng 

Hai thuật toán hay được sử dụng nhiều trong thực tế đó là thuật toán sắp xếp nổi 
bọt (BUBBLE SORT) và thuật toán sắp xếp nhanh (QUICK SORT). 

2.1 Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) 

Ý tưởng co bản của thuật toán là tìm và đối chồ các cặp phần tử kề nhau sai thứ tự 
(phần tử đứng trước có khoá lớn hon khoá của phần tử đứng sau) cho đến khi 
không tồn tại cặp nào sai thứ tự (dãy được sắp xếp). 

Cụ thê: 

- Lượt 1: ta xét từ cuối dãy, nếu gặp 2 phần tử kề nhau mà sai thứ tự thì đối 
chồ chúng cho nhau. Sau lượt 1, phần tử có khoá nhỏ thứ nhất được đưa về 
vị trí 1. 

- Lượt 2: ta xét từ cuối dãy (chỉ đến phần tử thứ 2), nếu gặp 2 phần tử kề 
nhau mà sai thứ tự thì đối chồ chúng cho nhau. Sau lượt 2, phần tử có khoá 
nhỏ thứ hai được đưa về vị trí 2. 

- Lượt i: ta xét từ cuối dãy về (chỉ đến phần tử thứ i, vì phần đầu dãy từ 1 
đến i-1 đã được xếp đúng thứ tự), nếu gặp 2 phần tử kề nhau mà sai thứ tự 
thì đổi chồ chúng cho nhau. Sau lượt i, phần tử có khoá nhỏ thứ i được đưa 
về vị trí i. 


Xong lượt thứ n-1 thì dãy được sắp xếp xong. 


procedure 

BoubbleSort; 


var i, j 

: integer; 


tmp 

: object; 


begin 



for i := 

1 to n-1 do 


for j 

:= n downto i+1 

do 

if a 

[j —1] .keỵ > a[j; 

1 .key then 

begin 



tmp := a [ j]; 





a[j]:= a[j-1]; 
a [ j-1] := tmp; 
end; 

end; 


Đánh giá độ phức tạp 

Số phép toán so sánh a\j — 1 ].key > a\j].key được dùng đế đánh giá hiệu suất 
thuật toán về mặt thời gian cho thuật toán sắp xếp nổi bọt. Tại lượt thứ i ta cần 
n — i phép so sánh. Như vậy tống số phép so sánh cần thiết: 

n(n — 1) 

(n — 1) + (n — 2) + —f 1 = — — — 

Thuật toán có độ phức tạp 0(N 2 ) 

Một thuật toán sắp xếp đon giản, hay sử dụng khác cũng cho độ phức tạp 0(N 2 ) 



2.2. Thuật toán sắp xếp nhanh (Quick Sort) 

Ý tưởng của thuật toán như sau: Đế sắp xếp dãy coi như là sắp xếp đoạn từ chỉ số 
1 đến chỉ số n. Đe sắp xếp một đoạn trong dãy, nếu đoạn chỉ có một phần tử thì 
dãy đã được sắp xếp, ngược lại ta chọn một phần tử X trong đoạn đó làm "chốt", 
mọi phần tử có khoá nhỏ hon khoá của “chốt” được xếp vào vị trí đứng trước 
chốt, mọi phần tử có khoá lớn hon khoá của “chốt” được xếp vào vị trí đứng sau 
chốt. Sau phép hoán chuyển như vậy thì đoạn đang xét được chia làm hai đoạn mà 
mọi phần tử trong đoạn đầu đều có khoá < khoá của “chốt” và mọi phần tử trong 
đoạn sau đều có khoá > khoá của “chốt”. Tiếp tục sắp xếp kiếu như vậy với 2 
đoạn con, ta sè được đoạn đã cho được sắp xếp theo chiều tăng dần của khoá. 

Cụ thê: 

Giả sử phải sắp xếp đoạn có chỉ số từ L đến H: 


41 





- chọn X là một phần tử ngẫu nhiên trong đoạn L..H (có thế chọn X là phần 
tử ở giữa đoạn, nghĩa là X = a[(L+H) div 2]) 

- cho i chạy từ L sang phải, j chạy từ H sang trái; nếu phát hiện một cặp 
nguợc thứ tự: i < j và a[i]. key > X. key >a\j]. key thì đổi chồ 2 phần tử 
đó; cho đến khi i>j. Lúc đó dãy ở tình trạng: khoá các phần tử đoạn L..Í < 
khoá củax; khoá của các phần tử đoạn j..H > khoá củax. Tiếp tục sắp xếp 
nhu vậy với 2 đoạn L..j và Í..H. 

Thủ tục QuickSort(L,H) sau, sắp xếp đoạn từ L tới H, đế sắp xếp dãy số ta 
gọi QuickSort(l,n) 

procedure QuickSort(L,H:longint); 
var i,j :longint; 

x,tmp :object; 
begin 

i:=L; 

j :=H; 

//x:=a[random(H-L+l)+L]; 
x:=a[(L+H) div 2]; 
repeat 

while a[i].key<x.key do inc(i); 
while a[j].key>x.key do dec(j); 
if i<=j then 
begin 

tmp:=a[ì]; 
a[i]:=a[j]; 
a[j]:=tmp; 
inc (i) ; 
dec (j); 

end; 

until i>j; 

if L<j then QuickSort (L,j); 
if i<H then QuickSort(i,H); 

end; 


Đánh giá độ phức tạp 

Việc chọn chốt đế phân đoạn quyết định hiệu quả của thuật toán, nếu việc chọn 
chốt không tốt rất có thế việc phân đoạn bị suy biến thành truờng họp xấu (phân 




thành hai đoạn mà số phần tử của hai đoạn chênh lệch nhiều) khiến Quick Sort 
hoạt động chậm. Các tính toán độ phức tạp chi tiết cho thấy thuật toán Quick sort: 

- Có thời gian thực thi cỡ 0(nlogri) trong truờng hợp trung bình. 

- Có thời gian thực thi cỡ ỡ(n 2 ) trong truờng họp xấu nhất (2 đoạn đuợc 
chia thảnh một đoạn n-1 và một đoạn 1 phần tử). Khả năng để xảy ra trường 
họp này là rất ít, còn nếu chọn chốt ngẫu nhiên, hầu như sẽ không xảy ra. 

2.3. Nhận xét 

Nếu chưong trình ít gọi tới thủ tục sắp xếp và chỉ trên tập dữ liệu nhỏ, thì việc sử 
dụng một thuật toán phức tạp (tuy có hiệu quả hon) có thế không cần thiết, khi đó 
có thế sử dụng thuật toán đon giản có độ phức tạp 0(N 2 ), dề cài đặt. Tuy nhiên, 
vì độ phức tạp 0(n 2 ), nghĩa là thời gian thực hiện tăng lên gấp 4 khi số lượng 
phần tử tăng lên gấp đôi. Do đó, trong trường hợp sắp xếp trên tập dữ liệu lớn nên 
sử dụng thuật toán sắp xếp nhanh có độ phức tạp cỡ 0(nlogn ). 

3. Sắp xếp bằng đếm phân phối (Distribution Counting) 

Trong trường hợp khoá các phần tử a[l],a[2], ...,a[n] là các số nguyên nằm 
trong khoảng từ 0 tới K ta có thuật toán đơn giản và hiệu quả như sau: 

Xây dựng dãy c[0], c[ĩ\,..., c[K] , trong đó c[V ] là số lần xuất hiện khoá V trong 
dãy. 


for V 

:= 0 to K do c[V] : 

: = 0 ; {Khởi tạo dẫy c} 

for i 

:= 1 to n do c[a[i] 

.key] := c[a[i].key] + 1; 


Như vậy, sau khi sắp xếp: 

Các phần tử có khoá bằng 0 đứng trong đoạn từ vị trí 1 tới vị trí c[0]. 

Các phần tử có khoá bằng 1 đứng trong đoạn từ vị trí c[0] + 1 tới vị trí 
c[0] + c[l]. 

Các phần tử có khoá bằng 2 đứng trong đoạn từ vị trí c[0] + c [1] + 1 tới 
vị trí c[0] + c[ 1] + c[ 2]. 

Các phần tử có khoá bằng V trong đoạn đứng từ vị trí c[0] + c[1] + ••• + 
c[v — 1] + 1 tới vị trí c[0] + c[l] + —f c[v — 1] + c[V]. 

Các phần tử có khoá bằng K trong đoạn đứng từ vị trí c[0] + c [1] + —I- 
c[K — 1] + 1 tới vị trí c[0] + c[ 1] + —f c[K]. 

Vỉ dụ: với dãy gồm 8 phần tử có dãy khoá bằng : 2, 0, 2, 5, 1, 2, 0, 3 ta có 


43 




c[0] 

c[l] 

c[2] 

c[3] 

c[4] 

c[5] 

2 

1 

3 

1 

0 

1 


Sau khi sắp xếp, các phần tử có khoá bằng 0 sẽ nằm từ vị trí 1 đến vị trí 2, phần tử 
có khoá bằng 1 nằm ở vị trí 3, các phần tử có khoá bằng 2 nằm từ vị trí 4 đến vị trí 
6, phần tử có khoá bằng 3 nằm ở vị trí 7, các phần tử có khoá bằng 5 nằm ở vị 
trí 8. 

Dãy khoá sau khi sắp xếp: 0, 0, 1, 2, 2, 2, 3, 5 
Độ phức tạp của thuật toán là: 0(max(N, K)) 

4. Một số ví dụ ứng dụng thuật toán sắp xếp 

Ví dụ 1: Giá trị nhỏ thứ k 

Cho dãy a v a 2 ,..., a n , các số đôi một khác nhau và số nguyên duơng k (1 < k < 
rì). Hãy đua ra giá trị nhỏ thứ k trong dãy. 

Ví dụ dãy gồm 5 phần tử: 5, 7, 1, 3, 4 và k = 3 thì giá trị nhỏ thứ k là 4. 

Giải 

Sắp xếp dãy theo giá trị tăng dần, số đứng thứ k của dãy là giá trị nhỏ thứ k. Neu 
n < 5000 có thế sử dụng thuật toán sắp xếp nổi bọt, nhung nếu n > 5000 thì nên 
sử dụng thuật toán sắp xếp nhanh. 

Ta có thế tìm đuợc giá trị nhỏ thứ k hiệu quả hon (không cần phải sắp xếp lại cả 
dãy số) cụ thể: 

+ Trong thuật toán sắp xếp nổi bọt ta chỉ cần sắp xếp đến phần tử thứ k, khi đó 
phần tử thứ k chính là phần tử có khoá nhỏ thứ k. 

for i:=l to k do // i chạy đến k 
for j:=n downto i+1 do 
if a[j-l]>a[j] then 
begin 

tmp:=a[j]; 
a[j] :=a[j-1 ] ; 
a [ j-1] :=tmp; 
end; 

+ Trong thuật toán Quick Sort, ta thấy rằng: 

• Neu k<L<=H thì đoạn từ L đến H không cần sắp xếp vì đoạn này không 
ảnh huởng đến vị trí thứ k. 



44 





Neu L<=H</c thì đoạn từ L đến H cũng không cần sắp xếp vì đoạn này 
không ảnh hưởng đến vị trí thứ k. 

Neu L<=/c<=H thì ta sẽ xử lí tiếp trong đoạn này. 


procedure QuickSort(L,H:longint); 
var i,j :longint; 

x,tmp :longint; 
begin 

if (L<=K) and (H>=K) then 
begin 
i:=L; 
j :=H; 

x:=a[(L+H) div 2]; 
repeat 

while a[i]<x do inc(i); 
while a[j]>x do dec(j); 
if i<=j then 
begin 

tmp:=a[i]; 
a[i]:=a[j]; 
a[j]:=tmp; 
inc(i); 
dec (j); 

end; 

until i>j; 

if L<j then QuickSort (L,j); 
if i<H then QuickSort(i,H); 
end; 


Sau khi gọi và thực hiện thủ tục QuickSort(l,n) thì số đứng thứ k chính là giá trị 
nhỏ thứ k. 

Chú ý: khi X là số nhỏ thứ (N div 2 + 1) của dãy a v a 2 ,..., a n thì hàm 
F(X) = ịã! - x\ + \a 2 - x\ + ■■■ + \a n - x\ 

đạt giá trị nhỏ nhất 


5 




Ví dụ 2: Tìm kiếm 

Cho dãy đã được sắp tăng dần a t <a 2 <... <CL n và số X. Hãy đưa ra chỉ số i mà 
ãị — X hoặc đưa ra i=0 nếu không có phần tử nào có giá trị bằng X. 

Giải 

Thuật toán tìm kiếm nhị phân có thể tìm phần tử có giá trị bằng X trên mảng đã 
được sắp xếp một cách hiệu quả trong thời gian OỌ.ogn). Thuật toán như sau: 

Giả sử cần tìm trong đoạn a[L],a[L + 1],.., a[H] với giá trị cần tìm kiếm là X, 
trước hết ta xem xét với giá trị của phần tử nằm giữa dãy, mid — (L + H) div 2 

• Nấu a[mid] < X thì có nghĩa là đoạn từ a[L ] tới a[mid] chỉ chứa các 
phần tử có giá trị < X, ta tiến hành tìm kiếm tiếp với đoạn từ a[mid + 1] 
đến a[H] 

• Nếu a[mid] > X thì có nghĩa là đoạn từ a[mid ] tới A[H] chỉ chứa các 
phần tử có giá trị > X, ta tiến hành tìm kiếm tiếp với đoạn từ a[L] đến 
a[mid — 1] 

• Neu a[mid] = X thì việc tìm kiếm thành công (kết thúc quá trình tìm 
kiếm). 

Quá trình tìm kiếm sẽ thất bại nếu đến một bước nào đó, đoạn tìm kiếm là rồng 

(L > H ) 


function BinarySearch(X: 

longint): 

longint; 

var 

L, H, mid: 

longint; 




begi 

n 







L 

:= 1; H := 

n; 






wh 

.ile L < H do 







begin 








mid := (L 

+ 

H) 

div 

2; 




if a[mid] 

= 

X 

then 

exit 

(mid) 

r 


if a[mid] 

< 

X 

then 

L : = 

mid 

+ 1 


else H := 

mid 

- 1; 





end; 







ex 

■ it (0) ; 







end; 









nĩó 




Ví dụ 3: Thống kê 

Cho dãy a lt a 2 ,..., CL n . Hãy đếm số lượng giá trị khác nhau có trong dãy và đưa ra 
số lần lặp của giá trị xuất hiện nhiều nhất. 

Ví dụ: dãy gồm 8 số: 6, 7, 1, 7, 4, 6, 6, 8 thì dãy có 5 giá trị khác nhau và số lần 
lặp của giá trị xuất hiện nhiều nhất trong dãy là 3. 

Giải 

Các công việc trên sẽ được thực hiện đon giản nếu mảng đã được sắp xếp, khi đó 
các phần tử có giá trị bằng nhau sẽ đứng cạnh nhau (liên tiếp nhau). 

{Hàm countValue trả về số giá trị khác nhau trong mảng a có n phần tử đã sắp 
xếp} 

function countValue(a : TArray;n : longint):longint; 
var i,count :longint; 
begin 

count:=1; 

for i:=2 to n do 

if a [i-1 ] Oa [i ] then inc(count); 
countValue := count; 

end; 

{ Hàm highestFrequency trả về số lần lặp của giá trị xuất hiện nhiều nhất 
trong mảng a có n phần tử đã sắp xếp} 

tunction highestFrequency(a:TArray; n:longint):longint; 
var i,count,rslt :longint; 

begin 

rslt:=1; 
count:=1; 

for i:=2 to n do begin 

if a[i] <> a[i-l] then count:=l 
else inc(count); 
if count>rslt then rslt:=count; 
end; 

highestFrequency := rslt; 

end; 


Ví dụ 4. Xét dãy F gồm n (2 < n < 10 6 ) số nguyên F = —,fn ) định 

nghĩa như sau: 




r _ Ịl, nếu 1< i < 2 

[ + /i_ 2 ) mHd 128, nếu 2 < i < n 

Hãy cho biết nếu sắp xếp dãy F theo thứ tự không giảm thì số thứ k (k < n) có 
giá trị là bao nhiêu? 

Giải 

Ta nhận thấy fi có giá trị nguyên và 0 < fi < 127, ta sẽ sử dụng thuật toán đếm 
phân phối nhu sau: 

- Xây dựng dãy F và dãy c[0], c[l],c[127] , trong đó c[V] là số lần xuất 
hiện giá trị V trong dãy F. 

Giá trị thứ k của dãy F sau khi sắp xếp là giá trị p nhỏ nhất thoả mãn 
c[0] + c[l] + ...+ c[p] > k 

Chú ỷ: Sử dụng a and ( 2 m — 1) thay cho a mod (2 m ), chuông trình sẽ chạy 
nhanh hon. 



48 





break; 

end; 


end; 


writeln( 

P) 

END. 



Ví dụ 5. Cho dãy gồm N (N < 30000) số tự nhiên không vượt quá 10 9 , tìm số tự 
nhiên nhỏ nhất không xuất hiện trong dãy. 

Dữ liệu vào trong fìle SN.INP có dạng: 

Dòng đầu là số nguyên N 
Dòng thứ hai gồm N số 

Ket quả ra fỉle SN.OUT có dạng: số tự nhiên nhỏ nhất không xuất hiện trong dãy. 


SN.INP 

SN.OUT 

5 

5 0 3 1 4 

2 


Giải 

Ta có nhận xét sau: số tự nhiên nhỏ nhất không xuất hiện trong dãy sẽ nằm trong 
đoạn [0, n]. Do đó, ta sử dụng mảng c:array[0. . 30000 ]of longint; 
với c [x] là số lần xuất hiện của X trong dãy, nếu c [x] =0 tức là X không xuất 
hiện trong dãy. 


const 

Limit 

=30000; 


fi 

= ' SN.INP'; 


f o 

='SN.OUT'; 

var 

c 

:array[0..Limit]of longint; 


n 

:longint; 


i,x 

:longint; 


f 

:text; 

BEGIN 



fillchar(c,sizeof(c) , 0) ; 

assign ( 

f,fi); reset 

(f) ; 

readln( 

f, n) ; 


for i:= 

1 to n do begin 

read 

(f, X) ; 


if x<=n then inc 

(c [x] ) ; 

end; 




49 






close(f); 

for i:=0 to n do 


if c[i]=0 then begin 
X: =ì ; 
break; 
end; 

assign(f,fo); rewrite(f); 
write (f,x); 
close (f); 

END. 

Ví dụ 6. Cho xâu s (độ dài không vượt quá 10 6 ) chỉ gồm 2 kí tự 'A' và ’B’. Đem số 
cách chọn cặp chỉ số (i,j) mà xâu con liên tiếp từ kí tự thứ i đến kí tự thứ j của xâu 
s có số lượng kí tự 'A' bằng số lượng kí tự 'B'. 

Dữ liệu vào trongfìle “AB.INP” có dạng: gồm một dòng duy nhất chứa xâu s 
Ket quả ra fỉle “AB.OUT” có dạng: gồm một dòng duy nhất chứa một số là kết 
quả bài toán. 


AB.INP 

AB.OUT 

ABAB 

4 


const 


BEGIN 


MAX 

=1000000; 

fi 

='AB.INP'; 

f o 

='AB.OUT'; 

s 

:ansistring; 

c :array[ 

-MAX. .MAX]of lo 

f 

:text; 

i, sum 

:longint; 

count 

:int64; 


assign(f, fi); reset (f); 
read(f,s); 
close (f); 

fillchar(c,sizeof(c),0) 
c[0]:=1; 
sum:=0; 


£ 





count:=0; 

for i:=l to length(s) do begin 
if s[i]='A' then sum:=sum - 1 
else sum:=sum + 1; 
count:=count + c[sum]; 
inc(c[sum]); 
end; 

assign(f,fo); rewrite(f); 
write(f,count); 
close (f); 

END. 


Bài tập 

3.1. Cho một danh sách n học sinh (1 < n < 200), mồi học sinh có thông tin sau: 

Họ và tên: Là một xâu kí tự độ dài không quá 30 (các từ cách nhau một 
dấu cách) 

Điểm: Là một số thực 

A) Đua ra danh sách họ và tên đã sắp xếp theo thứ tự abc (ưu tiên tên, họ, 
đệm) 

B) Có bao nhiêu tên khác nhau trong danh sách, liệt kê các tên đó. 

C) Chọn những học sinh có thứ hạng 1, 2, 3 điểm cao nhất trong danh sách 
để trao học bống, hãy cho biết tên những học sinh đó. 

Ví dụ 


Dữ liệu vào 

Kết quả câu A 

Kết quả 

câu B 

Kết quả câu 

c 

6 

Vu Anh Quan 

8.9 

Nguyên Van 

Chung 

8.7 

Hoang Trong 

Quynh 

8.5 

Nguyên Van 

Chung 

Cong Hoang 

Dinh Quang 

Hoang 

Dinh Quang 

Huy 

Vu Anh Quan 

Hoang Trong 

5 

Chung 

Hoang 

Huy 

Quan 

Quynh 

Vu Anh Quan 

Dinh Quang 

Huy 

Dinh Quang 

Hoang 

Nguyên Van 

Chung 


J 51 





Dinh 

Hoang 

8.7 

Quang 

Quynh 



Dinh 

Huy 

8.8 

Quang 




Cong 

Hoang 




8.0 






3.2. Cho dãy số gồm N số nguyên a 1 < a 2 <■■■< a N 

A) Đưa ra thuật toán có độ phức tạp 0(NlogN ) để tìm 2 chỉ số i < j mà 

ãị + a ; = 0. 

B) Đưa ra thuật toán có độ phức tạp 0(N 2 logN ) để tìm 3 chỉ s ố i < j < k 
mà ãị + ãj + a k = 0. 

C) Đưa ra thuật toán có độ phức tạp 0 (N) đế tìm 2 chỉ số i < j mà 

<2j + CLj — 0. 

D) Đưa ra thuật toán có độ phức tạp 0(N 2 ) để tìm 3 chỉ số i < j < k mà 
ãị + CLj + a k = 0. 

3.3. Cho một xâu s (độ dài không quá 200) chỉ gồm các kí tự 'a' đến 'z', đếm số 

lượng xâu con liên tiếp khác nhau nhận được từ xâu s. 

Ví dụ: s ='abab', ta có các xâu con liên tiếp khác nhau là: 

'a', ’b’, 'ab', 'ba', 'aba', 'bab', 'abab', số lượng xâu con liên tiếp khác nhau 
là 7. 

3.4. Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến N ta được một số nguyên M. Ví dụ 

1V=15 ta có =123456789101112131415. Hãy tìm cách xoá đi K chữ số 
của số M đế nhận được số M' là lớn nhất. 

3.5. Xét tập F(iV) tất cả các số hữu tỷ trong đoạn [0,1] với mầu số không vượt quá 

N (1 < N < 100). 

Ví dụ tập F (5): 0/1 1/5 1/4 1/3 2/5 1/2 3/5 2/3 3/4 4/5 1/1 

Sắp xếp các phân số trong tập F(iV) theo thứ tự tăng dần, đưa ra phân số 

thứ K. 

3.6. Cho xâu s (độ dài không vượt quá 10 6 ) chỉ gồm các kí tự 'a' đến 'z\ 

A) Có bao nhiêu loại kí tự xuất hiện trong s 




B) Đưa ra một kí tự xuất hiện nhiều nhất trong xâu s và số lần xuất hiện của 
kí tự đó. 

3.7. Cho 2 dãy % <a 2 <... <CL n và <b 2 <■.. <b m , hãy đưa ra thuật toán có độ 

phức tạp 0(n + m) đế có dãy c 1 <c 2 <... <c n+m là dãy trộn của hai dãy trên. 

3.8. Cho dãy số gồm n (n < 10000) số nguyên a 1; a 2 , ...,a n (|aj| < 10 9 ), tìm số 

nguyên X bất kì để s — 1% — X I + |a 2 — x\ + —h \a n — x\ đạt giá trị nhỏ 
nhất, có bao nhiêu giá trị nguyên khác nhau thoả mãn. 

Ví dụ 1: dãy gồm 5 số 3, 1,5, 4, 5, ta có duy nhất một giá trị X = 4 để s đạt 
giá trị nhỏ nhất bằng 6. 

Ví dụ 2: dãy gồm 6 số 3, 1, 7, 2, 5, 7 ta có ba giá trị nguyên của X là 3, 4, 5 
để s đạt giá trị nhỏ nhất bằng 13. 

3.9. Cho N (N < 10000) điểm trên mặt phẳng Oxy, điểm thứ i có tọa độ là 

(Xj, y,). Ta định nghĩa khoảng cách giữa 2 điểm P(x p , y p ) và Q(xq, yọ) bằng 
I Xp — Xq \ + \y p — y Q I. Hãy tìm điểm A có tọa độ nguyên mà tổng khoảng 
cách (theo cách định nghĩa trên) từ A tới N điểm đã cho là nhỏ nhất 
(|x Ể |,|y Ể | nguyên không vượt quáio 9 ) 

3.10. Cho N (N < 10000) đoạn thẳng trên trục số với các điểm đầu Xj và độ dài 
di (|Xj|, dị là những số nguyên và không vượt quá 10 9 ). Tính tống độ dài 
trên trục số bị phủ bởi N đoạn trên. 

Ví dụ: có 3 đoạn x x — —5 ,d x - 10; x 2 = 0 ,d 2 = 6; x 3 = —100 ,d 3 — 10 
thì tống độ dài trên trục số bị phủ bởi 3 đoạn trên là: 21 

3.11. Cho N (N < 300) điểm trên mặt phang Oxy, điểm thứ i có tọa độ là (Xj, yj). 
Hãy đếm số cách chọn 4 điểm trong N điểm trên mà 4 điểm đó tạo thành 4 
đỉnh của một hình chữ nhật. (|xi|, |yi| nguyên không vượt quá 1000) 

Ví dụ: có 5 điểm (0, 0), (0, 1), (1, 0), (-1, 0), (0, -1) có duy nhất 1 cách chọn 
4 điểm mà 4 điểm đó tạo thảnh 4 đỉnh của một hình chữ nhật. 

3.12. Cho N (N < 10000) đoạn số nguyên [ữj, bị], hãy tìm một số mà số đó 
thuộc nhiều đoạn số nguyên nhất. 

Ví dụ: có 5 đoạn [0,10], [2,3], [4,7], [3,5], [5,8], ta chọn số 5 thuộc 4 đoạn 
[0,10], [4,7], [3,5], [5,8]. 

3.13. Cho dãy gồm N (N < 10000) số a 1 , a 2 , .., a N . Hãy tìm dãy con liên tiếp dài 
nhất có tổng bằng 0. (Ịcql < 10 9 ) 



Ví dụ: dãy gồm 5 số 2, 1, -2, 3, -2 thì dãy con liên tiếp dài nhất có tống bằng 
0 là: 1, -2, 3, -2 

3.14. ESEQ 

Cho dãy số nguyên A gồm N phần tử A I, A 2 , A N , tìm số cặp chỉ số ỉ, j thoả 
mãn: 

i N 

H A P = H A <! với 1 <i<j<N 

p = 1 9=j 

Dữ liệu vào trongfìle “ESEQ.INP ” có dạng: 

Dòng đầu là số nguyên duong N(2 <N<Ỉ0 5 ) 

Dòng tiếp theo chứa N số nguyên^;, A 2 , ... A N (\Ai\<10 9 ), các số cách 
nhau một dấu cách. 

Ket quả ra fỉle “ESEQ.OUT” có dạng: gồm một số là số cặp tìm đuợc. 


ESEQ.INP 

ESEQ.OUT 

3 

10 1 

3 


3.15. GHÉP SỎ 

Cho n số nguyên duong ŨỊ, a 2 , . . .,a n (1 < n < 100), mỗi số không vuợt quá 
10 9 . Từ các số này nguời ta tạo ra một số nguyên mới bằng cách ghép tất cả 
các số đã cho, tức là viết liên tiếp các số đã cho với nhau. Ví dụ, với n = 4 
và các số 123, 124, 56, 90 ta có thế tạo ra các số mới sau: 1231245690, 
1241235690, 5612312490, 9012312456, 9056124123,... Có thể dễ dàng 
thấy rằng, với n = 4, ta có thế tạo ra 24 số mới. Trong truờng hợp này, số 
lớn nhất có thể tạo ra là 9056124123. 

Yêu cầu : Cho n và các số ai, a 2 , . . ,,a n . Hãy xác định số lớn nhất có thể tạo 
ra khi ghép các số đã cho thành một số mới. 

Dữ liệu vào từỷìle văn bản NUMJOIN.INP có dạng: 

Dòng thứ nhất chứa số nguyên n, 

Dòng thứ 2 chứa n số nguyên ai a 2 .. . a n . 

Ket quả rafìỉe văn bản NUMJOIN.OUT gồm một dòng là số lớn nhất có thế 
tạo ra khi ghép các số đã cho thành một số mới. 


54 




3.16. GIẢ TRỊ NHỎ NHẤT 

Cho bảng số A gồm MxN ô, mồi ô chứa một số nguyên không âm (Aịj) có 
giá trị không vượt quá 10 9 . Xét hàng i và hàng j của bảng, ta cần xác định 
Xij nguyên để: 



í N \ 


í N \ 


M 

1 

+ 

M 

1 


u=1 ) 


U=1 J 


đạt giá trị nhỏ nhất. 


Tính w =ỵr=i 1 ỉ.y=i +í Sij 

Dữ liệu vào trong fììe “WMT.INP ” có dạng: 

Dòng đầu là 2 số nguyên dương M, N (1<M, N<1001) 
M dòng sau, mồi dòng N số 
Ket quả ra fỉle “WMT.OUT” có dạng: gồm một số w 


WMT.INP 

WMT.OUT 

2 3 

5 

2 3 1 


2 3 4 



3.17. DECIPHERING THEMAYAN VVRITING (IOI 2006) 

Công việc giải mã chữ viết của người MAIA là khó khăn hơn người ta 
tưởng nhiều. Trải qua hơn 200 năm mà người ta vẫn hiếu rất ít về các chữ 
viết này. Chỉ trong 3 thập niên gần đây do công nghệ phát triển việc giải mã 
này mới có nhiều tiến bộ. 

Chữ viết Maia dựa trên các kí hiệu nhỏ gọi là nét vẽ, mỗi nét vẽ tương ứng 
với một âm giọng nói. Mồi từ trong chữ viết Maia sẽ bao gồm một tập họp 
các nét vẽ như vậy kết họp lại với nhiều kiếu dáng khác nhau. Mồi nét vẽ có 
thế hiếu là một kí tự ta hiếu ngày nay. 

Một trong những vấn đề lớn khi giải mã chữ Maia là thứ tự đọc các nét vẽ. 
Do người Maia trình bày các nét vẽ này không theo thứ tự phát âm, mà theo 
cách thế hiện của chúng. Do vậy nhiều khi đã biết hết các nét vẽ của một từ 
rồi nhưng vẫn không thế tìm ra được chính xác cách ghi và đọc của từ này. 

Các nhà khảo cố đang đi tìm kiếm một từ đặc biệt w. Họ đã biết rõ tất cả 
các nét vẽ của từ này nhưng vẫn chưa biết các cách viết ra của từ này. Vì họ 
biết có các thí sinh IOI’06 sẽ đến nên muốn sự trợ giúp của các sinh viên 
này. Họ sẽ đưa ra toàn bộ g nét vẽ của từ w và dãy s tất cả các nét vẽ có 


J 55 _ 




trong hang đá cô. Bạn hãy giúp các nhà khảo cô tính xem có bao nhiêu khả 
năng xuất hiện từ w trong hang đá. 

Yêu cầu: Hãy viết chuông trình, cho truớc các kí tự của từ w và dãy s các 
nét vẽ trong hang đá, tính tống số khả năng xuất hiện của từ w trong dãy s, 
nghĩa là số lần xuất hiện một hoán vị các kí tự của dãy g kí tự trong s. 

Các ràng buộc 

1 < g < 3 000, số nét vẽ trong w 
g < |S| < 3 000 000, |S| là số các nét vẽ của dãy s 
Dữ liệu vào: 

- Dòng 1: chứa 2 số g và |S| cách nhau bởi dấu cách. 

- Dòng 2: chứa g kí tự liền nhau là các nét vẽ của từ w. Các kí tu hợp lệ là 
'a’-'z' và ’A’-’Z’. Các chữ in hoa và in thuờng là khác nhau. 

- Dòng 3: Chứa |S| kí tự là dãy các nét vẽ tìm thấy trong hang. Các kí tu hợp 
lệ là 'a’-'z' và 'A'-'Z'. Các chữ in hoa và in thuờng là khác nhau. 

Ket quả ra: 

Chứa đúng 1 số là khả năng xuất hiện của từ w trong dãy s. 


Dữ liệu vào 

Kết quả ra 

4 11 

cAda 

AbrAcadAbRa 

2 


3 . 18 . TRÒ CHƠI VỚI DÃY SÔ (Học sinh giỏi quốc gia, 2007-2008) 

Hai bạn học sinh trong lúc nhàn rỗi nghĩ ra trò choi sau đây. Mồi bạn chọn 
truớc một dãy số gồm n số nguyên. Giả sử dãy số mà bạn thứ nhất chọn là: 
b 1 ,b 2 ,...,b n 

còn dãy số mà bạn thứ hai chọn là: c v c 2 ,...,c n 

Mồi luợt choi mỗi bạn đua ra một số hạng trong dãy số của mình. Neu bạn 
thứ nhất đua ra số hạng bị (1 < i < rì), còn bạn thứ hai đua ra số hạng 
Cj (1 < i < rì) thì giá của luợt choi đó sẽ 1 ầ\bị + Cj\. 

Vỉ dụ: Giả sử dãy số bạn thứ nhất chọn là 1, -2; còn dãy số mà bạn thứ hai 
chọn là 2, 3. Khi đó các khả năng có thế của một luợt choi là (1, 2), (1, 3), (- 
2, 2), (-2, 3). Nhu vậy, giá nhỏ nhất của một luợt choi trong số các luợt choi 
có thế là 0 tuong ứng với giá của luợt choi (-2, 2). 




Yêu cầu: Hãy xác định giá nhỏ nhất của một lượt chơi trong số các lượt chơi 
có thể. 

Dữ liệu vào: 

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (n < 10 5 ) 

Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên b 1 , b 2 , ■ ■ . ,b n (|ốj| < 10 9 , i = 
1,2,...,ri) 

Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên c v c 2 ,..., c n (|Cj| < 10 9 , i = 1,2, ...,n) 
Hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách. 

Ket quả ra: 

Ghi ra giá nhỏ nhất tìm được. 


Dữ liệu vào 

Kết quả ra 

2 

0 

1 -2 


2 3 



3 . 19 . DÃYSÓ (Học sinh giỏi, Hà Nội 2008-2009) 

Cho dãy số nguyên a 1; a 2 ,..a n . số a p (1 < p < n ) được gọi là một số 
trung bình cộng trong dãy nếu tồn tại 3 chỉ số i, j, k (1 < i, j, k < 
rì) đôi một khác nhau, sao cho CLp = (<2j + ãj + a k )/3 

Yêu cầu: Cho n và dãy số a 1 , a 2 ,.. CL n . Hãy tìm số lượng các số trung bình 
cộng trong dãy. 

Dữ liệu vào: 

Dòng đầu ghi số nguyên dương n (3 < n < 1000) 

- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dị (|o.j I < 10 8 ) 

Ket quả ra: 

Số lượng các số trung bình cộng trong dãy. 


Dữ liệu vào 

Kết quả ra 

5 

4 3 6 3 5 

2 


J 57 _ 





3.20. ĐÉM SỎ TAM GIAC (Tin học trẻ, bảng B, năm 2009) 

Cho ba số nguyên dương a,b,m và n (jn,n < 10000) đoạn thắng đánh số 
từ 1 tới n. Đoạn thắng thứ i có độ dài dị (Vi: 1 < i < rì), ở đây các độ dài 
(d 1; d 2 ,..., d n ) được cho như sau: 

Ịỏ,nếui = l 

1 Ị(a X di_! + b) mHd m + 1, nếu 1 < i < n 
Hãy cho biết có bao nhiêu tam giác khác nhau có thế được tạo ra bằng cách 
lấy đúng ba đoạn trong số n đoạn thẳng đã cho làm ba cạnh (hai tam giác 
bằng nhau nếu chúng có ba cặp cạnh tương ứng bằng nhau, nếu không 
chúng được coi là khác nhau). 

Ví dụ với a = 6; b — 3; m — 4; n — 5. Ta có 5 đoạn thắng với độ dài của 
chúng tính theo công thức (*) là (3,2,4,4,4). Với 5 đoạn thẳng này có thể 
tạo ra được 4 tam giác với độ dài các cạnh được chỉ ra như sau: 

Tam giác 1: (2, 3, 4) 

Tam giác 2: (2, 4, 4) 

Tam giác 3: (3, 4, 4) 

Tam giác 4: (4, 4, 4) 



Chuyên đề 4 


THIÉT KÉ GIẢI THUẬT 


Chuyên đề này trình bày các chiến lược thiết kế thuật giải như: Quay lui 
(Backtracking), Nhánh và cận (Branch and Bound), Tham ăn (Greedy Method), 
Chia đế trị (Divide and Conquer) vả Quy hoạch động (Dynamic Programming). 
Đây là các chiến lược tổng quát, nhưng mỗi phương pháp chỉ áp dụng được cho 
một số lóp bài toán nhất định, chứ không tồn tại một phương pháp vạn năng đế 
thiết kế thuật toán giải quyết mọi bài toán. Các phương pháp thiết kế thuật toán 
trên chỉ là chiến lược, có tính định hướng tìm thuật toán. Việc áp dụng chiến lược 
đế tìm ra thuật toán cho một bài toán cụ thể còn đòi hỏi nhiều sáng tạo. Trong 
chuyên đề này, ngoài phần trình bày về các phương pháp, chuyên đề còn có 
những ví dụ cụ thế, cùng với thuật giải và cài đặt, đế có cái nhìn chi tiết từ việc 
thiết kế giải thuật đến xây dựng chương trình. 

1. Quay lui (Backtracking) 

Quay lui, vét cạn, thử sai, duyệt ... là một số tên gọi tuy không đồng nghĩa nhưng 
cùng chỉ một phương pháp trong tin học: tìm nghiệm của một bài toán bằng cách 
xem xét tất cả các phưcmg án có thể. Đối với con người phương pháp này thường 
là không khả thi vì số phương án cần kiếm tra lớn. Tuy nhiên đối với máy tính, 
nhờ tốc độ xử lí nhanh, máy tính có thế giải rất nhiều bài toán bằng phương pháp 
quay, lui vét cạn. 

Ưu điếm của phương pháp quay lui, vét cạn là luôn đảm bảo tìm ra nghiệm đủng, 
chỉnh xác. Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp này là thời gian thực thi ì âu, độ 
phức tạp lớn. Do đó vét cạn thường chỉ phù hợp với các bài toán có kích thước 
nhỏ. 

1.1. Phương pháp 

Trong nhiều bài toán, việc tìm nghiệm có thể quy về việc tìm vector hữu hạn 
(x 1; x 2 ,..., x n ,...), độ dài vector có thế xác định trước hoặc không. Vector này cần 
phải thoả mãn một số điều kiện tùy thuộc vào yêu cầu của bài toán. Các thảnh 
phần Xj được chọn ra từ tập hữu hạn A t . 


59 







Tuỳ từng trường họp mà bài toán có thê yêu câu: tìm một nghiệm, tìm tât cả 
nghiệm hoặc đếm số nghiệm. 


Ví dụ: Bài toán 8 quân hậu. 

Cần đặt 8 quân hậu vào bàn cờ vua 8x8, sao cho 
chúng không tấn công nhau, tức là không có hai 
quân hậu nào cùng hàng, cùng cột hoặc cùng đường 
chéo. 

Ví dụ: hình bên là một cách đặt hậu thoả mãn yêu 
cầu bài toán, các ô được tô màu là vị trí đặt hậu. 



Do các quân hậu phải nằm trên các hàng khác nhau, ta đánh số các quân hậu từ 1 
đến 8, quân hậu i là quân hậu nằm trên hàng thứ i (i=l,2,...,8). Gọi Xj là cột mà 
quân hậu i đứng. Như vậy nghiệm của bài toán là vector (x 1 ,x 2 ,..., x 8 ), trong đó 
1 < Xị < 8, tức là Xj được chọn từ tập Aị — {1,2, ...,8}. Vector (x 1; x 2 , ...,x 8 ) là 
nghiệm nếu Xj =£ Xj và hai ô (í, Xí), (ý, Xj) không nằm trên cùng một đường chéo. 
Ví dụ: (1,5,8,6,3,7,2,4) là một nghiệm. 


Tư tưởng của phưong pháp quay lui vét cạn như sau: Ta xây dựng vector nghiệm 
dần từng bước, bắt đầu từ vector không ( ). Thành phần đầu tiên Xiđược chọn ra 
từ tập = A x . Giả sử đã chọn được các thành phần x 1( x 2 ,..., X Ể _! thì từ các điều 
kiện của bài toán ta xác định được tập Sị (các ứng cử viên có thế chọn làm thành 
phần Xj, Si là tập con của Ai). Chọn một phần tử Xj từ Sị ta mở rộng nghiệm được 
x ± , x 2 ,..., Xj. Lặp lại quá trình trên để tiếp tục mở rộng nghiệm. Nấu không thể 
chọn được thảnh phần Xj +1 (S i+1 rồng) thì ta quay lại chọn một phần tử khác của 
Si cho Xj. Neu không còn một phần tử nào khác của Si ta quay lại chọn một phần 
tử khác của Si-! làm Xj_! và cứ thế tiếp tục. Trong quá trình mở rộng nghiệm, ta 
phải kiểm tra nghiệm đang xây dựng đã là nghiệm của bài toán chưa. Nếu chỉ cần 
tìm một nghiệm thì khi gặp nghiệm ta dừng lại. Còn nếu cần tìm tất cả các nghiệm 
thì quá trình chỉ dừng lại khi tất cả các khả năng lựa chọn của các thành phần của 
vector nghiệm đã bị vét cạn. 

Lược đồ tổng quát của thuật toán quay lui vét cạn có thể biểu diễn bởi thủ tục 
Backtrack sau: 


procedure Backtrack; 
begin 
Si: = Ai; 
k: =1 ; 

whìle k>0 do begin 





while s k <> 0 do begin 
Cchọn x k 6 Si>; 

s k : — s k — {x k } ; 

if (Xi, x 2 ,...,x k ) là nghiệm then <Đưa ra nghiệm>; 
k:=k+l; 

<xác định s k >; 

end; 

k:=k-l; // quay lui 

end; 

end; 

Trên thực tế, thuật toán quay lui vét cạn thuờng đuợc dùng bằng mô hình đệ quy 
nhu sau: 

procedure Backtrack (i) ;// xây dựng thành phần thứ i 
begin 

<xác định Si>; 

for Xi 6 Si do begin 

<ghi nhận thành phần thứ i>; 

if (tìm thấy nghiệm) then <Đua ra nghiệm> 

else Backtrack(i+1); 

cloại thành phần i>; 

end; 

end; 

Khi áp dụng lược đô tông quát của thuật toán quay lui cho các bài toán cụ thê, có 
ba vấn đề quan trọng cần làm: 

Tìm cách biếu diễn nghiệm của bài toán duới dạng một dãy các đối 
tuợng đuợc chọn dần từng buớc (x 1; x 2 ,..., Xị ,...). 

Xác định tập Sj các ứng cử viên đuợc chọn làm thành phần thứ i của 
nghiệm. Chọn cách thích hợp đế biếu diễn Sị. 

Tìm các điều kiện đế một vector đã chọn là nghiệm của bài toán. 

1.2. Một số ví dụ áp dụng 
1.2.1. Tồ hợp 

Một tổ họp chập k của n là một tập con k phần tử của tập n phần tử. 

Chẳng hạn tập {1,2,3,4} có các tổ họp chập 2 là: 

{1,2}, {1,3, {1,4, {2,3}, {2,4}, {3,4} 


61 





Vì trong tập họp các phần tử không phân biệt thứ tự nên tập {1,2} cũng là tập 
{2,1}, do đó, ta coi chúng chỉ là một tổ họp. 

Bài toán: Hãy xác định tất cả các tổ hợp chập k của tập n phần tử. Đe đon giản ta 
chỉ xét bài toán tìm các tổ họp của tập các số nguyên từ 1 đến n. Đối với một tập 
hữu hạn bất kì, bằng cách đánh số thứ tự của các phần tử, ta cũng đua đuợc về bài 
toán đối với tập các số nguyên từ 1 đến n. 

Nghiệm của bài toán tìm các tổ hợp chập k của n phần tử phải thoả mãn các điều 
kiện sau: 

Là một vector X = (x t , x 2 ,..., x k ) 

Xj lấy giá trị trong tập {1,2,... n } 

Ràng buộc: Xj < Xj +1 với mọi giá trị i từ 1 đến k — 1 (vì tập họp không 
phân biệt thứ tự phần tử nên ta sắp xếp các phần tử theo thứ tự tăng 
dần). 

Ta có: 1< X 1 < x 2 < ••• < x k < n, do đó tập Si (tập các ứng cử viên đuợc chọn 
làm thảnh phần thứ i) là từ Xj_! + 1 đến (n — k + i). Đe điều này đúng cho cả 
truờng hợp i — 1, ta thêm vào x 0 = 0. 

Sau đây là chuông trình hoàn chỉnh, chuông trình sử dụng mô hình đệ quy đê sinh 
tất cả các tổ họp chập k của n. 

program ToHop; 
const MAX =20; 

type vector =array[0..MAX]of longint; 
var X :vector; 

n,k :longint; 

procedure GhiNghiem(x:vector) ; 
var i :longint; 
begin 

for i:=l to k do write(x[i],' '); 

writeln; 
end; 

procedure ToHop(i:longint); 

var j:longint; 

begin 

for j := x[i-l]+l to n-k+i do begin 

X [ i ] : = j ; 

if i=k then GhiNghiem(x) 
else ToHop(i+l); 




end; 


end; 


BEGIN 


write('Nhap n, k: ' 

); readln(n,k); 

X[0]:=0; 


ToHop(1); 


END. 



Ví dụ về Input / Output của chương trình: 


n = 4, k=2 

1. 

1 

2 


2 . 

1 

3 


3. 

1 

4 


4 . 

2 

3 


5. 

2 

4 


6. 

3 

4 


Theo công thức, số lượng tổ hợp chập k=2 của n=4 là: 


_ n(n - 1)... (n-k + 1) 
" ” fc! 


/-2 

k\(n — k)\ 


= 6 


7.2.2. Chỉnh hợp lặp 

Chỉnh họp lặp chập k của n là một dãy k thành phần, mỗi thành phần là một phần 
tử của tập n phần tử, có xét đến thứ tự và không yêu cầu các thành phần khác 
nhau. 

Một ví dụ dề thấy nhất của chỉnh hợp lặp là các dãy nhị phân. Một dãy nhị phân 
độ dài m là một chỉnh họp lặp chập m của tập 2 phần tử {0,1}. Các dãy nhị phân 
độ dài 3: 

000, 001,010,011, 100, 101, 110, 111. 


Vì có xét thứ tự nên dãy 101 và dãy 011 là 2 dãy khác nhau. 

Như vậy, bài toán xác định tất cả các chỉnh hợp lặp chập k của tập n phần tử yêu 
cầu tìm các nghiệm như sau: 

Là một vector X = (x l7 x 2 ,..., Xỵ) 

Xj lấy giá trị trong tập {1,2,... n} 

Không có ràng buộc nào giữa các thành phần. 


J 63 





Chú ý là cũng như bài toán tìm tổ hợp, ta chỉ xét đối với tập n số nguyên từ 1 đến 
n. Neu phải tìm chỉnh họp không phải là tập các số nguyên từ 1 đến n thì ta có thế 
đánh số các phần tử của tập đó đế đưa về tập các số nguyên từ 1 đến n. 

{sử dụng một mảngx[l..nj đê biêu diên chỉnh họp lặp. 

Thủ tục đệ quy sau sinh tất cả chỉnh họp lặp chập k của n} 

procedure ChinhHopLap(i:longint); 

var j:longint; 

begin 

for j := 1 to n do begin 

X [ i ] : = j ; 

if i=k then GhiNghiem(x) 
else ChinhHopLap (i + 1); 

end; 

end; 

Ví dụ về Input/Output của chương trình: 


n = 2, k=3 

1. 

1 

1 

1 


2 . 

1 

1 

2 


3. 

1 

2 

1 


4 . 

1 

2 

2 


5 . 

2 

1 

1 


6. 

2 

1 

2 


7 . 

2 

2 

1 


CO 

2 

2 

2 


Theo công thức, số lượng chỉnh hợp lặp chập k=3 của n=2 là: 

Ãị = n k = 2 3 = 8 

1.2.3. Chỉnh hợp không lặp 

Khác với chỉnh hợp lặp là các thành phần được phép lặp lại (tức là có thế giống 
nhau), chỉnh hợp không lặp chập k của tập n (k<n) phần tử cũng là một dãy k 
thành phần lấy từ tập n phần tử có xét thứ tự nhưng các thành phần không được 
phép giống nhau. 

Ví dụ: Có n người, một cách chọn ra k người để xếp thành một hàng là một chỉnh 
họp không lặp chập k của n. 

Một trường hợp đặc biệt của chỉnh hợp không lặp là hoán vị. Hoán vị của một tập 
n phần tử là một chỉnh hợp không lặp chập n của n. Nói một cách trực quan thì 


_l 64 





hoán vị của tập n phần tử là phép thay đối vị trí của các phần tử (do đó mới gọi là 
hoán vị). 

Nghiệm của bài toán tìm các chỉnh họp không lặp chập k của tập n số nguyên từ 1 
đến n là các vector X thoả mãn các điều kiện: 

X có k thành phần: X = (x v x 2 ,x k ) 

Xị lấy giá trị trong tập {1,2,... n} 

Ràng buộc: các giá trị Xi đôi một khác nhau, tức là Xj ^ Xj với mọi i j. 

Sau đây là chuông trình hoàn chỉnh, chuông trình sử dụng mô hình đệ quy đê sinh 
tất cả các chỉnh họp không lặp chập k của n phần tử. 

program ChinhHopKhongLap; 
const MAX =20; 

type vector =array[0..MAX]of longint; 

var X :vector; 

d :array [1. . MAX] of longint; { mảng d đê kiếm 

soát ràng buộc các giá trị Xị đôi một khác nlĩau, Xị ^ Xj với mọi i ]} 
n,k :longint; 

procedure GhiNghiem(x:vector); 
var i :longint; 
begin 

for i:=l to k do write(x[i],' '); 
wrìteln; 
end; 

procedure ChinhHopKhongLap(i:longint); 

var j:longint; 

begin 

for j := 1 to n do 

if d[j]=0 then begin 

X [ i ] : = j ; 

d [ j] := 1; 

if i=k then GhiNghiem(x) 
else ChinhHopKhongLap (i + 1) ; 
d [ j] := 0; 

end; 

end; 

BEGIN 

write('Nhap n, k(k<=n):'); readln(n,k); 


65 




fillchar(d,sizeof(d),0); 
ChinhHopKhongLap (1) ; 

END. 

Ví dụ về Input / Output của chương trình: 


n = 3, k=3 

1. 

1 

2 

3 


2 . 

1 

3 

2 


3. 

2 

1 

3 


4 . 

2 

3 

1 


5 . 

3 

1 

2 


6. 

3 

2 

1 


Theo công thức, số lượng chỉnh hợp không lặp chập k=3 của n=3 là: 

An = n(n - 1) ... (n - k + 1) = ^ = 6 


1.2.4. Bài toán xếp 8 quân hậu 

Trong bài toán 8 quân hậu, nghiệm của bài toán có thế biếu diễn dưới dạng vector 
(x 1; x 2 ,..., x 8 ) thoả mãn: 


1) Xị là tọa độ cột của quân hậu đang đứng ở dòng thứ i, Xị E {1,2,... ,8). 

2) Các quân hậu không đứng cùng cột tức là Xj V Xj với i V ý. 

3) Có thế dề dàng nhận ra rằng hai ô (xi,yi) và 
(x 2 ,y 2 ) nằm trên cùng đường chéo chính (trên xuống 
dưới) nếu: Xi-yi=x 2 -y 2 , hai ô (xi,yi) và (x 2 ,y 2 ) nằm 
trên cùng đường chéo phụ (từ dưới lên trên) nếu: 

Xi+yi=x 2 +y 2 , nên điều kiện để hai quân hậu xếp ở 
hai ô (í,Xj), (j,Xj) không nằm trên cùng một đường 

'ơ - x i) * ơ - xị) 

. (i + xù * ơ + xị) 



chéo là: 


Do đó, khi đã chọn được (x 1; x 2 , ...,x fc _ 1 ) thì x k được chọn phải thoả mãn các 
điều kiện: 


( x k * Xi 

\k — x k 4= i — Xj với mọi 1 < i < k 
[k + x k 4= i + Xi 






Sau đây là chương trình đầy đủ, để liệt kê tất cả các cách xếp 8 quân hậu lên bàn 
cờ vua 8x8. 

program XepHau; 

type vector =array[1..8]of longint; 

var X :vector; 

procedure GhiNghiem(x:vector); 
var i :longint; 
begin 

for i:=l to 8 do write(x[i],' '); 
writeln; 
end; 

procedure XepHau(k:longint) ; 

var Sk :array[1..8]of longint; 

xk,i,nSk :longint; 

ok :boolean; 

begin 

{Xác định tập s k là tập các ứng cử viên có thế chọn làm thành phần x k ị 
nSk: = 0; {lực lượng của tập s k } 

for xk:=l to 8 do {thử lần lượt từng giá trị 1, 2, ...,8} 
begin 

ok:=true; 

{kiếm tra giá trị có thế chọn làm ứng cử viên cho x k được hay không} 
for i:=l to k-1 do 

if not ( (xkOx [ i ] ) and (k-xkoi-x [ i ] ) 

and (k+xkoi+x [ i ] ) ) then 
begin 

ok:=false; 
break; 
end; 

if ok then begin {có thế chọn làm ứng cử viên cho x k ,kết nạp 
vào tập s k j 

inc(nSk); 

Sk[nSk]:=xk; 

end; 

end; 

{chọn giá trị x k từ tập s k } 
for i:=l to nSk do begin 
X rkl :=Sk ril; 





if k=8 then GhiNghiem(x) 
else XepHau(k+l); 
x[k] : =0; 

end; 

end; 

BEGIN 

XepHau (1) ; 

END. 

Việc xác định tập Sk có thế thực hiện đơn giản và hiệu quả hơn bằng cách sử dụng 
các mảng đánh dấu. Cụ thế, khi ta đặt hậu i ở ô (i,x[i]), ta sê đánh dấu cột x[i] 
(dùng một mảng đánh dấu nhu ở bài toán chỉnh hợp không lặp), đánh dấu đuờng 
chéo chính (i-x[i]) và đánh dấu đuờng chéo phụ (i+x[i]). 


const n 
type vector 

var cot 

cheoChinh 
cheoPhu 

X 

procedure GhiNghiem(x:vector) ; 
var i :longint; 
begin 

for i:=l to n do write(x[i], 
writeln; 
end; 

procedure xepHau(k:longint); 
var i :longint; 
begin 

for i:=l to n do 

if (cot[i]=0) and 

(cheoPhu[k+i]=0) then 
begin 

X[k]:=i; 
cot [ i] :=1; 
cheoChinh [k-i] :=1; 


=array[1..n]of longint; 

:array[1..n]of longint; 

:array[1-n..n-1]of longint; 
:array[1+1..n+n]of longint; 
:vector; 


) ; 


(cheoChinh[k-i]=0) 


CheoPhu[k+i]:=1; 
if k=n then GhiNghiem(x) 
else xepHau(k+l); 
cot[i]:=0; 


and 





cheoChinh[k-i]:=0; 

CheoPhu[k+i]:=0; 
end; 

end; 

BEGIN 

fillchar(cot,sizeof(cot),0); 
fillchar(cheoChinh,sizeof(cheoChinh),0); 
fillchar(cheoPhu,sizeof(cheoPhu),0); 
xepHau (1); 

END. 

Bài toán xếp hậu có tất cả 92 nghiệm, mười nghiệm đầu tiên mà chương trình tìm 
được là: 


1. 

1 

5 

8 

6 

3 

7 

2 

4 

2 . 

1 

6 

8 

3 

7 

4 

2 

5 

3. 

1 

7 

4 

6 

8 

2 

5 

3 

4 . 

1 

7 

5 

8 

2 

4 

6 

3 

5 . 

2 

4 

6 

8 

3 

1 

7 

5 

6. 

2 

5 

7 

1 

3 

8 

6 

4 

7 . 

2 

5 

7 

4 

1 

8 

6 

3 

8. 

2 

6 

1 

7 

4 

8 

3 

5 

9. 

2 

6 

8 

3 

1 

4 

7 

5 

10. 

2 

7 

3 

6 

8 

5 

1 

4 


1.2.5. Bài toán máy rút tiền tự động ATM 

Một máy ATM hiện có n (n < 20) tờ tiền có giá Hãy đưa ra một 

cách trả với số tiền đúng bằng s. 

Dữ liệu vào từỷìle “ATM.INP” có dạng: 

Dòng đầu là 2 số n và s 
Dòng thứ 2 gồm n số t 1( t 2 ,..., t n 

Ket quả ra file “ATM.OUT” có dạng: Nấu có thế trả đúng s thì đưa ra cách trả, 
nếu không ghi -1. 


ATM.INP 

ATM.OUT 

10 390 

200 10 20 20 50 50 50 50 100 100 

20 20 50 50 50 100 100 


Nghiệm của bài toán là một dãy nhị phân độ dài n, trong đó thành phần thứ i bằng 
1 nếu tờ tiền thứ i được sử dụng đế trả, bằng 0 trong trường hợp ngược lại. 


J 69 






X = (x 1; x 2 ,..., x n ) là nghiệm nếu: Xi X + x 2 X t 2 + —h x n X t n — s 
Trong chương trình dưới đây có sử dụng một biến ok đế kiểm soát việc tìm 
nghiệm. Ban đầu chưa có nghiệm, do đó khởi trị ok=FALSE. Khi tìm được 
nghiệm, ok sẽ được nhận giá trị bằng TRUE. Neu ok=TRUE (đã tìm thấy nghiệm) 
ta sẽ không cần tìm kiếm nữa. 


const 

MAX 

=2 0; 




fi 

='ATM.INP’ 

[ . 
r 



f o 

= 'ATM.OUT 1 

[ . 
r 


type 

vector 

=array[1.. 

. MAX]of 

longint; 

var 

t 

:array[1.. 

. MAX]of 

longint; 


X, xs 

:vector; 




n, s,sum 

: longint; 




ok 

rboolean; 




procedure input; 
var f :text; 

i :longint; 

begin 

assign(f,fi) ; reset(f); 
readln(f, n, s) ; 

for i:=l to n do read(f,t[i]); 
close(f); 
end; 

procedure check(x:vector); 
var i :longint; 
f :text; 
begin 

if sum = s then begin 
xs:=x; 
ok:=true; 
end; 
end; 

procedure printResult; 
var i :longint; 
f :text; 
begin 

assign(f,fo); rewrite(f); 
if ok then begin 
for i:=l to n do 


70 _ 




if xs[i]=l then write (f,t [i], ' '); 

end 

else write(f, '-1' ); 
close (f); 
end; 

procedure backTrack(i:longint); 
var j :longint; 
begin 

for j:=0 to 1 do begin 
X[i]:=j; 

sum:=sum + x[i]*t[i]; 
if (i=n) then check(x) 
else if sum<=s then backTrack(i+1); 
if ok then exit; {nếu đã tỉm được nghiệm thì không duyệt nữa} 
sum:=sum - x[i]*t[i]; 
end; 
end; 

BEGIN 
input; 
ok:=false; 
sum:=0; 
backTrack(1); 

PrintResult; 

END. 


2. Nhánh và cận 

2.1. Phương pháp 

Trong thực tế, có nhiều bài toán yêu cầu tìm ra một phuong án thoả mãn một số 
điều kiện nào đó, và phuong án đó là tốt nhất theo một tiêu chí cụ thế. Các bài 
toán như vậy được gọi là bài toán tối ưu. Có nhiều bài toán tối ưu không có thuật 
toán nào thực sự hữu hiệu để giải quyết, mà cho đến nay vẫn phải dựa trên mô 
hình xem xét toàn bộ các phưong án, rồi đánh giá đế chọn ra phưong án tốt nhất. 

Phưong pháp nhánh và cận là một dạng cải tiến của phưong pháp quay lui, được 
áp dụng đế tìm nghiệm của bài toán tối ưu. 

Giả sử nghiệm của bài toán có thế biếu diễn dưới dạng một vector (Xị, x 2 ,..., x n ), 
mỗi thành phần Xj (i = 1,2,.., rì) được chọn ra từ tập s j. Mồi nghiệm của bài toán 


71 _ 




X = (x 1 ,x 2 , — ,x n ), được xác định “độ tốt” bằng một hàm f(X) và mục tiêu cần 
tìm nghiệm có giá trị f(X ) đạt giá trị nhỏ nhất (hoặc đạt giá trị lớn nhất). 

Tư tưởng của phương pháp nhánh và cận như sau: Giả sử, đã xây dựng được k 
thảnh phần ( x 1 ,x 2 , ..., x k ) của nghiệm và khi mở rộng nghiệm (Xị,x 2 , ...,x k+1 ), 
nếu biết rằng tất cả các nghiệm mở rộng của nó (x lt x 2 ,..., x k+ĩ ,...) đều không tốt 
bằng nghiệm tốt nhất đã biết ở thời điểm đó, thì ta không cần mở rộng từ 
(x 1; x 2 ,..., x k ) nữa. Như vậy, với phương pháp nhánh và cận, ta không phải duyệt 
toàn bộ các phương án đế tìm ra nghiệm tốt nhất mà bằng cách đánh giá các 
nghiệm mở rộng, ta có thế cắt bỏ đi những phương án (nhánh) không cần thiết, do 
đó việc tìm nghiệm tối ưu sê nhanh hơn. Cái khó nhất trong việc áp dụng phương 
pháp nhánh và cận là đánh giá được các nghiệm mở rộng, nếu đánh giá được tốt 
sẽ giúp bỏ qua được nhiều phương án không cần thiết, khi đó thuật toán nhánh cận 
sẽ chạy nhanh hơn nhiều so với thuật toán vét cạn. 

Thuật toán nhánh cận có thế mô tả bằng mô hình đệ quy sau: 

procedure BranchBound (i) ;// xây dựng thành phần thứ ỉ 
begin 

CĐánh giá các nghiệm mở rộng>; 

if (các nghiệm mở rộng đều không tốt hơn 

BestSolution) then exit; 

<xác định Si>; 
for Xi G Si do begin 
<ghi nhận thành phần thứ i>; 

if (tìm thấy nghiệm) then <Cập nhật BestSolution> 
else BranchBound(i+1); 
cloại thành phần i>; 

end; 

end; 

Trong thủ tục trên, BestSolution là nghiệm tốt nhất đã biết ở thời điếm đó. Thủ 
tục <cập nhật BestSolution> sẽ xác định “độ tốt” của nghiệm mới tìm thấy, 
nếu nghiệm mới tìm thấy tốt hơn BestSolution thì BestSolution sẽ được 
cập nhật lại là nghiệm mới tìm được. 




2.2. Giải bài toán người du lịch bằng phương pháp nhánh cận. 

Bài toán. Cho n thành phố đánh số từ 1 đến n và các tuyến đường giao thông hai 
chiều giữa chúng, mạng lưới giao thông này được cho bởi mảng C[l..n,l..n], ở 
đây Cij = Cji là chi phí đi đoạn đường trực tiếp từ thành phố i đến thành phố j. 

Một người du lịch xuất phát từ thành phố 1, muốn đi thăm tất cả các thành phố 
còn lại mỗi thành phố đúng 1 lần và cuối cùng quay lại thành phố 1. Hãy chỉ ra 
cho người đó hành trình với chi phí ít nhất. Bài toán được gọi là bài toán người du 
lịch hay bài toán người chào hàng (Travelling Salesman Problem - TSP) 

Dữ liệu vào trong fìle “TSP.INP ” có dạng: 

- Dòng đầu chứa số n(l<n<20), là số thành phố. 

- n dòng tiếp theo, mỗi dòng n số mô tả mảng c 
Kết quả ra fỉỉe “TSP.OUT” có dạng: 

- Dòng đầu là chi phí ít nhất 


- Dòng thứ hai mô tả hành trình 

Ví dụ 1: 






Giai 


1) Hành trình cần tìm có dạng (xi = 1, x 2 , x n , X n +1 = 1), ở đây giữa Xi và 

Xj+i: hai thành phố liên tiếp trong hành trình phải có đường đi trực tiếp; 
trừ thành phố 1, không thành phố nào được lặp lại hai lần, có nghĩa là 
dãy (xi, X2,x n ) lập thành một hoán vị của (1, 2, n). 

2) Duyệt quay lui: X2 có thế chọn một trong các thành phố mà Xi có đường 
đi trực tiếp tới, với mỗi cách thử chọn x 2 như vậy thì X3 có thế chọn một 
trong các thành phố mà x 2 có đường đi tới (ngoài Xi). Tống quát: Xi có 
thế chọn 1 trong các thành phố chưa đi qua mà từ Xi_i có đường đi trực 
tiếp tới.(2 < i < n). 

3) Nhánh cận: Khởi tạo cấu hình BestSolution có chi phí = +00. Vói mỗi 
bước thử chọn Xi xem chi phí đường đi cho tới lúc đó có nhỏ hon chi phí 
của cấu hình BestSolution không? nếu không nhỏ hon thì thử giá trị 
khác ngay bởi có đi tiếp cũng chỉ tốn thêm. Khi thử được một giá trị x n 
ta kiếm tra xem x n có đường đi trực tiếp về 1 không ? Neu có đánh giá 
chi phí đi từ thảnh phố 1 đến thành phố x n cộng với chi phí từ x n đi trực 
tiếp về 1, nếu nhỏ hon chi phí của đường đi BestSolution thì cập nhật lại 
BestSolution bằng cách đi mới. 


program 

TSP; 



const 

MAX 

=2 0; 



oo 

=1000000; 



fi 

='TSP.INP'; 



f o 

='TSP.OUT'; 


var 

c 

:array[1. .MAX,1..: 

MAX]of longint; 


X, bestSolution :array[1..MAX 

]of longint; 


d 

:array[1..MAX 

]of longint; 


n 

: longint; 



sum,best 

:longint; 



procedure input; 


var f :text; 

i, j , k :longint; 
begin 

assign(f,fi) ; reset(f); 

read(f, n) ; 

for i:=l to n do 

for j:=l to n do read(f, c[i, j ] ) ; 
close(f); 


_ 74 




end; 

procedure update; 
begin 

if sum+c[x[n],X[1]]<best then begin 
best:=sum+c[x[n],X[1]] ; 
bestSolution:=x; 

end; 

end; 

procedure branchBound(i:longint); 
var j :longint; 
begin 

if sum>=best then exit; 
for j:=1 to n do 

if d[j]=0 then begin 
X[i]:=j; 
d [ j ]:=1; 

sum:=sum + C[x[i-l],j]; 
if i=n then update 
else branchBound(i+1); 
sum:=sum - C[x[i-l],j]; 
d[j]:=0; 
end; 

end; 

procedure init; 
begin 

fillchar(d,sizeof(d),0); 


best:=oo; 
end; 

procedure output; 
var f :text; 

i :longint; 
begin 

assign(f,fo); rewrite(f); 
writeln(f,best); 

for i:=l to n do write(f,bestSolution[i] 
write(f,bestSolution[1] ) ; 
close(f); 




end; 

BEGIN 

input; 
init; 

branchBound(2); 
output; 

END. 

Chương trình trên là một giải pháp nhánh cận rất thô sơ giải bài toán TSP, có thế 
có nhiều cách đánh giá nhánh cận chặt hơn nữa làm tăng hiệu quả của chương 
trình. 


2.3. Bài toán máy rút tiền tự động ATM 
Bài toán 

Một máy ATM hiện có n (n < 20) tờ tiền có giá t 1 , t 2 ,..., t n . Hãy tìm cách trả ỉt 
tờ nhất với số tiền đúng bằng s. 

Dữ liệu vào từfile “ATM.INP” có dạng: 

Dòng đầu là 2 số n và 5 
Dòng thứ 2 gồm n số t ± , t 2 ,..., t n 

Ket quả ra file “ATM.OUT” có dạng: Nếu có thế trả tiền đúng bằng s thì đưa ra 
số tờ ít nhất cần trả và đưa ra cách trả, nếu không ghi -1. 


ATM.INP 

ATM.OUT 

10 390 

200 10 20 20 50 50 50 50 100 100 

5 

20 20 50 100 200 


Giải 

Như ta đã biết, nghiệm của bài toán là một dãy nhị phân độ dài n, giả sử đã xây 
dựng được k thành phần ( x 1 ,x 2 ,..., x k ), đã trả được sum và sử dụng c tờ. Để 
đánh giá được các nghiệm mở rộng của (Xị, x 2 ,..., Xỵ), ta nhận thấy: 

Còn phải trả s — sum 

Gọi tmaxịk] là giá cao nhất trong các tờ tiền còn lại ( tmaxịk] — 
MAX{t k+1 ,.., t n }) thì ít nhất cần sử dụng thêm • s ~ Sĩt " 1 tờ nữa. 

tĩĩlCLXyK\ 

Do đó, nếu c + , 5 ~ Sĩt r 7n 1 mà lớn hơn hoặc bằng số tờ của cách trả tốt nhất hiện có 

tmax[k\ & 

thì không cần mở rộng các nghiệm của (x 1; x 2 ,..., x k ) nữa. 





const 


type 

var 


MAX 

=2 0; 

fi 

='ATM.INP 

f o 

='ATM.OUT 

vector 

=array [ 1. 

t ,tmax 

:array[1. 

X,xbest 

:vector; 

c,cbest 

: longint; 

n,s,sum 

: longint; 


procedure input; 
var f :text; 

i :longint; 

begin 

assign(f,fi); reset(f); 
readln(f,n, s) ; 

for i:=l to n do read(f,t [i]) ; 
close(f); 
end; 

procedure init; 
var i :longint; 
begin 

tmax[n]:=t[n]; 

for i:=n-l downto 1 do begin 
tmax[i]:=tmax[i+1]; 
if tmax[i]<t[i] then tmax[i]:=t[i( 

end; 
sum:=0; 
c : = 0; 

cbest:=n+l ; 
end; 

procedure update; 
var i :longint; 
f :text; 
begin 

if (sum = s) and (c<cbest) then begin 
xbest:=x; 
cbest:=c; 
end; 
end; 

procedure printResult; 


77 




var i :longint; 
f :text; 
begin 

assign(f,fo); rewrite(f); 
if cbest<n+l then begin 
writeln(f,cbest) ; 
for i:=l to n do 

if xbest[i]=l then write(f, t[i],' '); 

end 

else write (f, '-1' ); 
close (f); 
end; 

procedure branchBound(i:longint) ; 
var j :longint; 
begin 

if c + (s-sum)/tmax[i] >= cbest then exit; 
for j:=0 to 1 do begin 
X[i]:=j; 

sum:=sum + x[i]*t[i]; 
c:=c + j ; 

if (i=n) then update 

else if sum<=s then branchBound(i + 1) ; 
sum:=sum - x[i]*t[i]; 
c:=c - j; 
end; 
end; 

BEGIN 
input; 
init ; 

branchBound(1); 

PrintResult; 

END. 


3. Tham ăn (Greedy Method) 

Phương pháp nhánh cận là cải tiến phương pháp quy lui, đã đánh giá được các 
nghiệm mở rộng đế loại bỏ đi những phương án không cần thiết, giúp cho việc tìm 
nghiệm tối ưu nhanh hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thế 
đánh giá được nghiệm mở rộng, hoặc nếu có đánh giá được thì số phương án cần 


78 




xét vẫn rất lớn, không thế đáp ứng được trong thời gian cho phép. Khi đó, người 
ta chấp nhận tìm những nghiệm gần đúng so với nghiệm tối ưu. Phưong pháp 
tham ăn được sử dụng trong các trường họp như vậy. Ưu điểm nổi bật của phưong 
pháp tham ăn là độ phức tạp nhỏ, thường nhanh chóng tìm được lời giải. 

3.1. Phương pháp 

Giả sử nghiệm của bài toán có thế biếu diễn dưới dạng một vector (Xị, x 2 ,..., x n ), 
mỗi thành phần Xj (i = 1,2 ,.., rì) được chọn ra từ tập s j. Mồi nghiệm của bài toán 
X = (x 1 ,x 2 ,..., x n ), được xác định “độ tốt” bằng một hàm f(X) và mục tiêu cần 
tìm nghiệm có giá trị f(X ) càng lớn càng tốt (hoặc càng nhỏ càng tốt). 

Tư tưởng của phưong pháp tham ăn như sau: Ta xây dựng vector nghiệm X dần 
từng bước, bắt đầu từ vector không ( ). Giả sử đã xây dựng được (k-1) thành phần 
(x 1 ,x 2 , ...,X/ C _ 1 ) của nghiệm và khi mở rộng nghiệm ta sẽ chọn x k ”tốt nhất” 
trong các ứng cử viên trong tập s k đế được (Xj , x 2 ,..., x k ). Việc lựa chọn như thế 
được thực hiện bởi một hàm chọn. Cứ tiếp tục xây dựng, cho đến khi xây dựng 
xong hết thành phần của nghiệm. 

Lược đồ tống quát của phưong pháp tham ăn. 

procedure Greedy; 
begin 

X: =0 ; 
i:=0; 

while (chưa xây dựng xong hết thành phần của nghiệm) do 
begin 

i : =i + l; 

<xác định Si>; 

x<-select(Si) ;// chọn ứng cử viên tốt nhất trong tập Sj 

end; 

end; 

Trong lược đồ tổng quát trên, Select là hàm chọn, để chọn ra từ tập các ứng cử 
viên Si một ứng cử viên được xem là tốt nhất, nhiều hứa hẹn nhất. 

Cần nhấn mạnh rằng, thuật toán tham ăn trong một số bài toán, nếu xây dựng 
được hàm thích hợp có thế cho nghiệm tối ưu. Trong nhiều bài toán, thuật toán 
tham ăn chỉ tìm được nghiệm gần đúng với nghiệm tối ưu. 

3.2. Bài toán người du lịch 

(Bài toán ở mục 2.2) 


J 79 




Có nhiều thuật toán tham ăn cho bài này, một thuật toán với ý tuởng đơn giản nhu 
sau: Xuất phát từ thành phố 1, tại mỗi buớc ta sẽ chọn thành phố tiếp theo là thành 
phố chua đến thăm mà chi phí từ thành phố hiện tại đến thành phố đó là nhỏ nhất, 
cụ thể: 

+ Hành trình cần tìm có dạng (xi = 1, X2, ..., x n , X n +1 = 1), trong đó dãy (xi, 
x 2 , ..., x n ) lập thành một hoán vị của (1,2, ..., n). 

+ Ta xây dựng nghiệm từng buớc, bắt đầu từ Xi=l, chọn X2 là thảnh phố gần 


Xi nhất, sau đó chọn X3 là thành phố gần X2 nhất (X3 khác Xi)... Tống quát: 
chọn Xi là thành phố chua đi qua mà gần Xi-1 nhất.(2 < i < n). 

program TSP; 


const MAX 

= 100; 

oo 

=1000000; 

fi 

='TSP.INP'; 

f o 

='TSP.OUT'; 

var c 

:array[1..MAX,1..MAX]of 

longint; 


X 

:array[1..MAX]of longint; 

d 

:array[1..MAX]of longint; 

n 

:longint; 

sum 

:longint; 

procedure input; 


var f :text; 


i, j,k :longint; 

begin 


assign(f,fi); 

reset (f); 

read(f,n); 


for i:=l to n 

do 

for j:=1 to 

n do read(f,c[i,j]); 

close(f); 


end; 


procedure output; 


var f :text; 


i :longint; 


begin 


assign(f,fo); 

rewrite(f); 

writeln(f,sum) 

r 

for i:=l to n 

do write(f,X[i; 

write(f,X[1]) ; 



80 




close(f); 
end; 

procedure Greedy; 
var i,j,xi :longint; 
best :longint; 
begin 

X[1]:=1; 

d[1]:=1; 

i :=1; 

whìle i<n do begin 
inc (i); 

// chọn ứng cử viên tốt nhất 
best:=oo; 
for j:=1 to n do 

if (d[j]=0) and (c [x[i-1],j]<best) then begin 
best:=c[x[i-l],j]; 
xi:=j; 
end; 

X [ i ] : =xi; //ghi nhận thành phần nghiệm thứ i 
d [xi] :=1; 

sum:=sum+c[x[i-1],X [i]]; 
end; 

sum:=sum+c[x[n],X [ 1]]; 
end; 

BEGIN 

input; 

Greedy; 

output; 

END. 

Ví dụ 1. Xuất phát từ thành phố 1, ta xây dựng được hành trình l-> 2-> 4-> 3-^1 
với chi phí 97, đây là phương án tối ưu. 



8 





Ví dụ 2. Xuất phát từ thành phố 1, ta xây dựng được hành trình l-> 4-ỳ 3 -ỳ 2 -ỳ 1 
với chi phí 132, nhưng kết quả tối ưu là 117. 



3.3. Bài toán máy rút tiền tự động ATM 

(bài toán ở mục 2.3) 

Thuật toán với ý tưởng tham ăn đon giản, hàm chọn như sau: Tại mồi bước ta sẽ 
chọn tờ tiền lớn nhất còn lại không vượt quá lượng tiền còn phải trả, cụ thế: 

Sắp xếp các tờ tiền giảm dần theo giá trị. 

Lần lượt xét các tờ tiền từ giá trị lớn đến giá trị nhỏ, nếu vẫn còn chưa lấy 
đủ s và tờ tiền đang xét có giá trị nhỏ hon hoặc bằng s thì lấy luôn tờ tiền 
đó. 


const 

MAX 

=100; 




fi 

='ATM.INP' 

f . 

r 



f o 

= 'ATM.OUT ' 

1 . 
r 


type 

vector 

=array[1.. 

. MAX]of 

longint; 

var 

t 

:array[1.. 

. MAX]of 

longint; 


X 

:vector; 




c 

:longint; 




n, s 

: longint; 



procedure 

input; 




var f 

: text; 




i 

: longint; 




begin 





assign 

(f, fi); reset(f); 



readln 

(f , n, s) ; 




for i: : 

=1 to n do 

read(f,t[i]); 



close ( 

f) ; 




end; 

procedure 

greedy; 




var i,j 

: longint; 





_I 82 I_ 




tmp :longint; 
begin 

fillchar(x,sizeof (x), 0) ; 

{sắp xếp các tờ theo giá trị giảm dần} 
for i:=l to n-1 do 
for j:=i+l to n do 

if t[i]<t[j] then begin 
tmp:=t [ i]; 
t[i]:=t[j]; 
t[j]:=tmp; 
end; 
c : = 0; 

for i:=l to n do 
if s>=t[i] then 
begin 

inc (c) ; {số lượng tờ lấy} 

X [i] : = 1 ; {tời được lấy} 
s:=s-t[i]; 
end; 

end; 

procedure printResult; 
var i :longint; 
f :text; 
begin 

assign(f,fo); rewrite(f); 
if s=0 then begin 
writeln(f, c) ; 
for i:=l to n do 

if x[i]=l then write(f , t[i],' '); 

end 

else write (f, ' -1' ) ; {nếu không lấy được đủ s, s>0} 
close(f); 
end; 

BEGIN 
input; 
greedy; 

PrintResult; 


ND. 



Các bộ test thử nghiệm 


test 

Dữ liệu vào 

Kết quả tìm đuợc 

1 

10 390 

200 10 20 20 50 50 50 50 100 100 

5 

200 100 50 20 20 

2 

11 100 

50 20 20 20 20 20 2 2 2 2 2 

8 

50 20 20 2 2 2 2 2 

3 

6 100 

50 20 20 20 20 20 

-1 


Với bộ test (1), thuật toán tham ăn cũng cho được nghiệm tối ưu.Tuy nhiên, với 
bộ test (2), thuật toán tham ăn không cho nghiệm tối ưu và với bộ test (3), thuật 
toán tham ăn không tìm nghiệm mặc dù có nghiệm. 


3.4. Bài toán lập lịch giảm thiểu trễ hạn 
Bài toán: 

Có n công việc đánh số từ 1 đến n và có một máy để thực hiện, biết: 

Pi là thời gian cần thiết đế hoàn thảnh công việc i. 
dị là thời hạn hoàn thảnh công việc i. 

Máy bắt đầu hoạt động từ thời điểm 0. Mỗi công việc cần được thực hiện liên tục 
từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, không được phép ngắt quãng. Giả sử Cị là thời 
điểm hoàn thảnh công việc i. Khi đó, nếu Cj > dị ta nói công việc i bị hoàn thảnh 
trễ hạn, còn nếu Cj < dị thì ta nói công việc i được hoàn thành đúng hạn. 

Yêu cầu: Tìm trình tự thực hiện các công việc sao cho số công việc hoàn thành trễ 
hạn là ít nhất (hay số công việc hoàn thành đúng hạn là nhiều nhất). 

Dữ liệu vào trong fìle JS.INP” có dạng: 

Dòng đầu là số n (n < 100) là số công việc 
Dòng thứ hai gồm n số là thời gian thực hiện các công việc 
Dòng thứ ba gồm n số là thời hạn hoàn thành các công việc 
Ket quả file “JS.OUT” có dạng: gồm một dòng là trình tự thực hiện các công 
việc. 

Ví dụ: giả sử có 5 công việc với thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành 
như sau: 


i 

1 

2 

3 

4 

5 

Vi 

6 

3 

5 

7 

2 





di 

8 

4 

15 

20 

3 


Nếu thực hiện theo thứ tự 1,2, 3, 4, 5 thì sẽ có 3 công việc bị trễ hạn là công việc 
2, 4 và 5. Còn nếu thực hiện theo thứ tự 5, 1, 3, 4, 2 thì chỉ có 1 công việc bị trễ 
hạn là công việc 2, đây là thứ tự thực hiện mà số công việc bị trễ hạn ít nhất 
(nghiệm tối ưu). 

Giải 

Ta có hai nhận xét sau: 

+ Neu thứ tự thực hiện các công việc mà có công việc bị trề hạn được xếp trước 
một công việc đúng hạn thì ta sẽ nhận được trình tự tốt hon bằng cách chuyến 
công việc trễ hạn xuống cuối cùng (vì đằng nào công việc này cũng bị trễ hạn). 

Ví dụ: thứ tự 1,2, 3, 4, 5 có công việc 2 bị trễ hạn xếp trước công việc 3 đúng 
hạn, ta chuyển công việc 2 xuống cuối cùng để nhận được thứ tự: 1, 3, 4, 5, 2, thứ 
tự này chỉ có 2 công việc bị quá hạn là công việc 5 và 2. 

Như vậy, ta chỉ quan tâm đến việc xếp lịch cho các công việc hoàn thành đúng 
hạn, còn các công việc bị trễ hạn có thế thực hiện theo trình tự bất kì. 

+ Giả sử Js là tập gồm k công việc (mà cả k công việc này đều có thế thực hiện 
đúng hạn) và ơ = (i 1; i 2 ,.., iỵ) là một hoán vị của các công việc trong Js sao cho 
dq < dị 2 < ••• < dị k thì thứ tự ơ là thứ tự đê hoàn thảnh đúng hạn được cả k 
công việc. 

Ví dụ: Js gồm 4 công việc 1, 3, 4, 5 (4 công việc này đều có thế thực hiện đúng 
hạn), ta có thứ tự thực hiện ơ = (5, 1,3,4) vì d 5 = 3 < d x — 8 < d 3 = 15 < 
đ 4 = 20 đế cả 4 công việc đều thực hiện đúng hạn. 

Sử dụng chiến lược tham ăn, ta xây dựng tập công việc Js theo từng bước, ban 
đầu Js — 0. Hàm chọn được xây dựng như sau: tại mỗi bước ta sẽ chọn công việc 
]obị mà có thời gian thực hiện nhỏ nhất trong số các công việc còn lại cho vào tập 
Js. Nếu sau khi kết nạp Jobị, các công việc trong tập Js đều có thể thực hiện đúng 
hạn thì cố định việc kết nạp Jobi vào tập Js, nếu không thì không kết nạp Jobị. Đe 
đon giản, ta giả sử rằng các công việc được đánh số theo thứ tự thời gian thực 
hiện tăng dần Pị < p 2 < ••• < p n . Ta có lược đồ thuật toán tham ăn như sau: 

procedure ơobScheduling; 
begin 

Js := 0; 

for i:=l to n do 





if các công việc trong tập (/sU{/oồjj) hoàn thành đúng 
hạn then 
Js := Js u {í}; 

for i:=l to n do 
if Jobị £Js then ]s U{/oồ Ể }); 
end; 

Sau đây là chương trình hoàn chỉnh: 


const 


type 


T Job 


= 100 ; 

='j s.ì np ' ; 
=' j s . out'; 
=record 


p, d ílongint; 
name ílongint; 
end; 

TArrơobs =array[1..MAX]of TJob; 

var jobs,Js :TArrJobs; 

d :array[1..MAX]of longint; 

n,m :longint; 

procedure input; 
var f :text; 

i :longint; 
begin 

assign (f,fi); 
reset (f); 
readln(f,n); 

for i:=l to n do read(f,jobs[i].p); 
for i:=l to n do read(f,jobs[i].d); 
close (f); 

for i:=l to n do jobs [i] .name:=i; 
end; 

procedure swap (var jl,j2:TJob); 
var tmp :TJob; 
begin 

tmp:=j1; 
jl:=j2; 
j2:=tmp; 
end; 

tunction check (var Js:TArrJobs; nJob:longint) :boolean; 





var i,j :longint; 
t :longint; 
begin 

for i:=l to nJob-l do 
for j:=i+l to nJob do 

if Js[i] .d>Js[j] .d then swap(Js[i],Js[j]) 
t: = 0 ; 

for i:=l to nJob do begin 

if t+Js[i].p>Js[i].d then exit(talse); 
t:=t+Js[i].p; 
end; 

exit(true); 
end; 

procedure Greedy; 
var i,j :longint; 

Js2 :TArrJobs; 
begin 

for i:=l to n-1 do 
for j:=i+l to n do 

if jobs[i].p > jobs[j].p 

swap (jobs[i],jobs[j]); 

tillchar(d,sizeof(d) , 0) ; 
m: = 0 ; 

for i:=l to n do begin 
Js2:=Js; 

Js2[m+1] :=j obs [ i]; 
if check(Js2,m+1) then begin 
m: =m+1; 

Js :=Js2; 
d[i]:=1; 
end; 
end; 

//writeln(m); 
for i:=l to n do 

if d[i]=0 then begin 
m: =m+1; 

Js[m] :=jobs [i]; 


87 





procedure printResult; 
var f :text; 

i :longint; 
begin 

assign(f,fo); rewrite(f); 

for i:=l to n do write(f,Js[i].name,' '); 

close (f); 
end; 

BEGIN 

input; 

Greedy; 
printResult; 

END. 

Chú ý: Thuật toán tham ăn trình bày trên luôn cho phuong án tối ưu. 

4. Chia để trị (Divide and Conquer) 

4.1. Phương pháp 

Tư tưởng của chiến lược chia để trị như sau: Người ta phân bài toán cần giải thảnh 
các bài toán con. Các bài toán con lại được tiếp tục phân thành các bài toán con 
nhỏ hon, cứ thế tiếp tục cho tới khi ta nhận được các bài toán con hoặc đã có thuật 
giải hoặc là có thế dề ràng đưa ra thuật giải. Sau đó ta tìm cách kết hợp các 
nghiệm của các bài toán con đế nhận được nghiệm của bài toán con lớn hon, đế 
cuối cùng nhận được nghiệm của bài toán cần giải. Thông thường các bài toán con 
nhận được trong quá trình phân chia là cùng dạng với bài toán ban đầu, chỉ có cỡ 
của chúng là nhỏ hon. 

Thuật toán chia để trị có thể biểu diễn bằng mô hình đệ quy như sau: 

procedure DivideConquer (A, x) ; // tỉm nghiệm X của bài toán A 
begin 

if (A đủ nhỏ) then Solve(A) 
else begin 

Phân A thành các bài toán con A lr A 2 , ..., A m ; 
for i:=l to m do DivideConquer (Ai, Xi); 

Kết họp các nghiệm Xi (i=l,2,..,m) của các bài toán 
con Ai để nhận được nghiệm của bài toán A; 
end; 
end; 





Trong thủ tục trên, Solve(A) là thuật giải bài toán A trong trường họp A có cỡ đủ 
nhỏ. 

Trong thuật toán tìm kiếm nhị phân và thuật toán sắp xếp nhanh-QuickSort (ở 
chuyên đề sắp xếp) là hai thuật toán được thiết kế dựa trên chiến lược chia đế trị. 
Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiếu một số ví dụ minh họa cho phưong pháp chia đế trị. 

4.2. Bài toán tính a n 

Bài toán: Cho số a và số nguyên dưong n, tính a n 
Cách 1: Sử dụng thuật toán lặp, mất n phép nhân đế tính a n 

procedure power(a,n:longint;var prlongint); 

{giả trị a n sẽ được ỉưu vào biến p} 
var i : longint; 
begin 
p:=l; 

for i:=l to n do p:=p*a; 
end; 

var a, n, p : longint; 

BEGIN 

write('Nhap a, n:'); readln(a, n); 
power(a,n,p); 
write(p); 

END. 

Cách 2: Áp dụng kĩ thuật chia đế trị, ta tính a n dựa vào a k (trong đó k = n div 2) 
như sau: 

nếu n chằn: a n = a k X a k 
nếu n lẻ: a n — a k X a k X a 

Đe tính a k ta lại dựa vào a k div2 ĩ quá trình chia nhỏ cho đến khi nhận được bài 
toán tính a 1 thì dừng. 

Ví dụ: tính 9 13 

bài toán được tính dựa trên bài toán con 9 6 , ta có 9 13 = 9 6 X 9 7 
bài toán 9 6 được tính dựa trên bài toán con 9 3 , ta có 9 6 = 9 3 X 9 3 
bài toán 9 3 được tính dựa trên bài toán con 9’,tacó9 13 = 9 1 x9 1 x9 1 

Thủ tục đệ quy power (a, n, p) sau thế hiện ý tưởng trên. 

procedure power(a,n:longint; var p:longint); 
var tmp : longint; 


89 





begi 

n 



if ( 

n=l) then 

p:=a 


else 

begin 




power (a,n 

div 

2, tmp) ; 


if (n mod 

2=1) 

then p:=tmp*tmp*a 


else p:=tmp*tmp; 

end; 




end; 





hoặc viết dưới dạng hàm như sau: 

function power(a,n:longint):longint; 

var tmp : longint; 

begin 

if (n=l) then exit(a) 
else begin 

tmp:=power(a, n div 2); 

if (n mod 2=1) then exit(tmp*tmp*a) 

else exit(tmp*tmp); 

end; 

end; 

Đe đánh giá thời gian thực hiện thuật toán, ta tính số phép nhân phải sử dụng, gọi 
7(n) là số phép nhân thực hiện, ta có: 

(7(1) = 0 

Ịr (n) < 7 + 1 + 1 nếu n > 1 

T(n ) < 70 + 2 < r(Ặ) + 2 + 2 < ... < 2 logn 

Như vậy, thuật toán chia đế trị mất không quá 2 logn phép nhân, nhỏ hơn rất 
nhiều so với n phép nhân. 

4.3. Bài toán Diff 

Bài toán: Cho mảng số nguyên A[l..n\, cần tìm Diff(A[l..nỴ) = A[j] — +1 [i] 
đạt giá trị lớn nhất mà 1 < i < j < n. 

Ví dụ: mảng gồm 6 số 4, 2, 5, 8, 1,7 thì độ lệch cần tìm là: 6 
Cách 1: Thử tất cả các cặp chỉ số (í j), độ phức tạp 0(N 2 ) 

procedure find(var maxDiff:longint); 
var i,j :longint; 


_T9Õ 






begin 

maxDiff:=0; 
for i:=l to n do 
for j:=ì to n do 

if a[j]-a[i]>maxDiff then maxDitf:=a[j]-a[i]; 

end; 

Cách 2: Áp dụng kĩ thuật chia đế trị, ta chia mảng A[ 1. . n ] thành hai mảng con 
A[ 1.. k] và A[(k + 1). .n] trong đó k — n div 2, ta có: 

ÍDiff(A[l..k]) 

Diff(A[l..n]) = <Diff(A[(k + l)..n]) 

[MAX(A[(k + 1)..n]) — MIN(A[1.. k]) 

Nấu tìm được độ lệch (Diff), giá trị lớn nhất ( MAX ) và giá trị nhỏ nhất (MIN) 
của hai mảng con A[ 1. . k] và A[(k + 1).. n], ta sẽ dề ràng xác định được giá trị 
Diff(A[ 1. . n]). Đe tìm độ lệch, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hai mảng 
con A[ 1.. k] và A[(k + 1). . n], ta lại tiếp tục chia đôi chúng. Quá trình phân nhỏ 
bài toán dừng lại khi ta nhận được bài toán mảng con chỉ có 1 phần tử. Từ phưong 
pháp đã trình bày ở trên, ta xây dựng thủ tục đệ quy 

find2(1,r,maxDiff,maxValue,minValue) 
tìm giá trị độ lệch, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên mảng A[l.. r ] với 
1 < l < r < n. 


const 

MAXN 

=100000; 


fi 

_ II. 

r 


f o 

_ II. 

r 

var 

a 

:array[1..MAXN]of longint; 


n 

:longint; 


maxdiff 

:longint; 


tmpl,tmp2 

:longint; 

procedure 

find2(1,r:longint;var 

maxDiff,maxValue,minValue :longint); 

var 

mid 

:longint; 


maxDl, maxVl, 

minVl :longint; 


maxD2, maxV2, 

minV2 :longint; 

begin 



if 

l=r then begin 



maxDiff:=0; 



maxValue:=a[r ] ; 



91 _ 





minValue:=a[r]; 

end 

else begin 

mid:=(l+r) div 2; 

find2(l, mid, maxDl, maxVl,minVl); 
find2(mid+l, r, maxD2, maxV2, minV2); 
maxDiff:=maxV2 - minVl; 

if maxDiff < maxDl then maxDiff := maxDl; 
if maxDiff < maxD2 then maxDitt := maxD2; 
if maxVl > maxV2 then 
maxValue:=maxVl else maxValue:=maxV2; 

if minVl < minV2 then 
minValue:=minVl else minValue:=minV2; 
end; 
end; 

procedure input; 
var f :text; 

i :longint; 
begin 

assign(f,fi); reset(f); 
readln(f,n); 

for i:=l to n do read(f,a [i]) ; 
close (f); 
end; 

BEGIN 

input; 

find2 (1,n,maxDitf,tmpl,tmp2); 
writeln(maxDiff); 

END. 

Gọi T (n) là số phép toán cần thực hiện trên mảng n phần tử A[l.. n], ta có: 

Í o nếu n — 1 

T 0 + T 0 + cr nếu n > 1 

Giả sử, n — 2 k , bằng phương pháp thế ta có: 

T(n) = T(2 k ) = 2T(2 k ~ 1 ) + a = 2(_2T(2 k ~ 2 ) + à) + a 

= 2 2 T(2 k ~ 2 ) + 2a + a = = 2 3 T(2 k ~ 3 ) + 2 2 + 2 + 1 

= 2 k T(l) + 2 k ~ 1 a + —h 2a + a — ( 2 k — Y)a = (n — l)a 


__r _ 92 




Độ phức tạp thuật toán là: 0 (IV) 


4.4. Lát nền 

Hãy lát nền nhà hình vuông cạnh n = 2 k (2 < k < 10) bị khuyết một phần tu tại 
góc trên phải (khuyết phần 2) bằng những viên gạch hình thuớc thợ tạo bởi 3 ô 
vuông đon vị. 






CNI 


> 




















/ 

ỉ 



l 

1 



V 





r 











Nen nhà (k — 3) Gạch hình thước thợ 

Giải. Ta chia nền nhà thành 4 phần (hình bên 
phải), mồi phần có hình dạng giống với hình 
ban đầu nhung có cạnh giảm đi một nửa. Nhu 
vậy, nếu có thể lát nền với kích thuớc 2 k thì ta 
hoàn toàn có thế lát nền với kích thuớc 2 k+1 . 


Thủ tục đệ quy cover ( X, y, s, t ) duới đây 
sẽ lát nền có kích thuớc s, bị khuyết phần 
t (t = 1,2,3,4) có tọa độ trái trên là (x,y). 



Một cách lát nền 



const MAXSIZE =1 shl 10; 

var a :array[1.,MAXSIZE,1..MAXSIZE]of longint; 

count,k :longint; 
procedure cover(x,y,s,t:longint); 
begin 

if s = 2 then begin 
inc(count); 

if tol then a [x, y] : =count; 
if t<>2 then a[x,y+l]:=count; 
if t<>3 then a[x+1,y]:=count; 
if t<>4 then a[x+1,y+1]:=count; 
exit; 


93 










































end; 

if t=l then begin 


cover 

(x,y+s div 2,s 

div 

2,3) ; 


cover 

(x+s div 2,y,s 

div 

2,2); 


cover 

(x+s div 2,y+s 

div 

2,s div 

2,1); 

cover 

(x+s div 4,y+s 

div 

4,s div 

2,1); 

end; 





if t=2 

then begin 




cover 

(x,y,s div 2,4) 

r 



cover 

(x+s div 2,y,s 

div 

2,2); 


cover 

(x+s div 2,y+s 

div 

2,s div 

2,1); 

cover 

(x+s div 4,y+s 

div 

4,s div 

2,2); 

end; 





if t=3 

then begin 




cover 

(x,y,s div 2,4) 

r 



cover 

(x,y+s div 2,s 

div 

2,3) ; 


cover 

(x+s div 2,y+s 

div 

2,s div 

2,1); 

cover 

(x+s div 4,y+s 

div 

4,s div 

2,3) ; 

end; 





if t=4 

then begin 




cover 

(x,y,s div 2,4) 

r 



cover 

(x+s div 2,y,s 

div 

2,2); 


cover 

(x,y+s div 2,s 

div 

2,3) ; 


cover 

(x+s div 4,y+s 

div 

4,s div 

2,4); 


end; 

end; 

procedure output; 
var i,j :longint; 
f :text; 


begin 

assign(f,'cover.out'); rewrite(f); 
for i:=l to 1 shl k do 
begin 

for j:=1 to 1 shl k do write(f,a[i 
writeln(f); 


end; 



close (f); 
end; 

BEGIN 

write('k=');readln (k); 
cover(1,1,1 shl k,2); 
output; 

END. 

Ví dụ về Input / Output của chương trình: 


k = 3 

1 1 3 3 0 0 0 0 


1 4 4 3 0 0 0 0 


2 4 13 13 0 0 0 0 


2 2 13 16 0 0 0 0 


5 5 14 16 16 15 9 9 


5 8 14 14 15 15 12 9 


6 8 8 7 10 12 12 11 


6 6 7 7 10 10 11 11 


4.5. Tháp Hà Nội 

Cho 3 cái cọc và n đĩa có kích thước 
khác nhau. Ban đầu cả n đĩa đều ở cọc 1 
và được xếp theo thứ tự đĩa to ở dưới, 
đĩa nhỏ ở trên. Hãy di chuyến cả n đĩa từ 
cọc 1 sang cọc 3 theo quy tắc sau: 

- Một lần chỉ được chuyến một đĩa 

- Trong quá trình chuyển đĩa, có thể sử 
dụng cọc 2 làm cọc trung gian và một 
đĩa chỉ được đặt lên một đĩa lớn hơn. 




1 


Giải 

Để chuyển n đĩa từ cọc 1 sang cọc 3 ta sẽ thực hiện như sau: 

- chuyển (n — 1) đĩa từ cọc 1 sang cọc 2, sử dụng cọc 3 làm cọc trung gian 

- chuyển 1 đĩa từ cọc 1 sang cọc 3 

- chuyển (n — 1) đĩa từ cọc 2 sang cọc 3, sử dụng cọc 1 làm cọc trung gian 


95 






4.6. Bài toán sắp xếp mảng bằng thuật toán trộn (Merge Sort) 

Bài toán: Cho mảng số nguyên A\l..n\, cần sắp xếp các phần tử của mảng theo 
thứ tự tăng dần. 

Giải: Ta chia mảng A[l.. n] thành hai mảng conẨ[l../c] và A[(k + 1). . n] trong 
đó k = n div 2. Giả sử, hai mảng con A[l..k] và A[(k + 1). .n] đã được sắp xếp 
tăng dần, ta sẽ trộn hai mảng con đế được mảng A[l..n] cũng sắp xếp tăng dần. 
Để sắp xếp hai mảng con A[ 1.. k] và A[(k + 1).. n] ta lại tiếp tục chia đôi chúng. 
Thủ tục đệ quy MergeSort(i,j) sắp xếp tăng dần mảng con A[i. .j] với 1 < i < j < 
n. Đe sắp xếp cả mảng A[ 1.. n], ta chỉ cần gọi thủ tục này với i = 1 ,j = n. 

procedure MergeSort(i,j:longint); 

var k : longint; 

begin 

if (i<j) then begin 
k:=(i+j) div 2 ; 

MergeSort(i,k); 

MergeSort(k+1,j); 

Merge(i,k,j); 

{thủ tục Merge (ì, k, j ) trộn hai mảng con A[i..k], A[(k+l)..j] đã được 
sắp xếp thành mảng A[i..jJ cũng được sắp xếp} 
end; 
end; 




Việc trộn hai mảng con đã được sắp xếp A[i..k] và A[(k + 1).._/] thành mảng 
A[i. .j] cũng được sắp xếp có thế thực hiện trong thời gian 0(j — i + 1), là bài tập 
3.8 ở chuyên đề sắp xếp. Thuật toán MergeSort có độ phức tạp là O(nlogri). 

5. Quy hoạch động (Dynamic programming) 

5.1. Phương pháp 

Trong chiến lược chia để trị, người ta phân bài toán cần giải thành các bài toán 
con. Các bài toán con lại được tiếp tục phân thành các bài toán con nhỏ hon, cứ 
thế tiếp tục cho tới khi ta nhận được các bài toán con có thế giải được dề dàng. 
Tuy nhiên, trong quá trình phân chia như vậy, có thế ta sẽ gặp rất nhiều lần cùng 
một bài toán con. Tư tưởng co bản của phưong pháp quy hoạch động là sử dụng 
một bảng đế lưu giữ lời giải của các bài toán con đã được giải. Khi giải một bài 
toán con cần đến nghiệm của bài toán con cỡ nhỏ hon, ta chỉ cần lấy lời giải ở 
trong bảng mà không cần phải giải lại. Chính vì thế mà các thuật toán được thiết 
kế bằng quy hoạch động sẽ rất hiệu quả. 

Đế giải quyết một bài toán bằng phưong pháp quy hoạch động, chúng ta cần tiến 
hành những công việc sau: 

Tìm nghiệm của các bài toán con nhỏ nhất. 

Tìm ra công thức (hoặc quy tắc) xây dựng nghiệm của bài toán con thông 
qua nghiệm của các bài toán con cỡ nhỏ hon. 

Tạo ra một bảng lưu giữ các nghiệm của các bài toán con. Sau đó tính 
nghiệm của các bài toán con theo công thức đã tìm ra và lưu vào bảng. 

Từ các bài toán con đã giải đế tìm nghiệm của bài toán. 

Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu một số ví dụ minh họa cho phưong pháp quy 
hoạch động. 

5.2. Số Fibonacci 

Số Fibonacci được xác định bởi công thức: 

(^0 = 0 
ựi = 1 

[F n = F n _ 1 + F n _2 với n > 2 
Hãy xác định số Fibonacci thứ n. 

Cách 1: Áp dụng phưong pháp chia đế trị, ta tính F n dựa vào F n _ 1 và F n _ 2 . 


97 



function F(n: longint): int64; 
begin 

if n <=1 then F := n 
else F := F(i - 1) + F(i - 2); 
end; 

BEGIN 

readln(n); 

Writeln(F(n)); 

END. 

Hàm đệ quy F(n) đế tính số Fibonacci thứ n. Ví dụ n = 6, chương trình chính gọi 
F(6), nó sẽ gọi tiếp F(5) và F(4) đế tính ... Quá trình tính toán có thế vê như cây 
dưới đây. Ta nhận thấy để tính F(6) nó phải tính 1 lần F(5), hai lần F(4), ba lần 
F(3), năm lần F(2), ba lần F(l). 



Cách 2: Phương pháp quy hoạch động. 

Ta sử dụng mảng S[0..MaxN], S[i] đế lưu lại lời giải cho bài toán tính số 
Fibonacci thứ i. 


const MaxN =50; 

var s :array[0..MaxN]of int64; 

n,k :longint; 

tunction F(n:longint):int64; 
begin 

if s [n]=-l then 
begin 

{bài toán chưa được giải thì sẽ tiến hành giải} 
if n<=l then S[n]:=n 
else S[n]:=F(n-l) + F(n-2); 

end; 

{nếu bài toán đã được giải thì không cần giải nữa mà lấy luôn kết quả} 














F:=s[n] ; 
end; 

BEGIN 

readln(n); 

for k:=0 to MaxN do S[k]:=-l; 
writeln(F(n)); 

END. 

Ta nhận thấy, mỗi bài toán con chỉ được giải đúng một lần. Hãy cài đặt cả 2 
chưong trình trên và thử chạy với n — 40 đế thấy được sự khác biệt! 

Ta cũng có thế cài đặt phưong pháp quy hoạch động cho bài toán như sau: 


const 

maxN 

=5 0; 

var 

s 

: array[0..maxN] of Int64; 


i 

: longint; 

BEGIN 



readln 

(n) ; 


s [ 0 ] : 

= 1; s [ 1 ] 

:= 1; 

for i 

:= 2 to n 

do 

s [ i ] 

:= S[i - 

1] + S[i - 2]; 

Writeln (S [n]); 


END. 




Trước hết nó tính sẵn S[0] và S[ 1], từ đó tính tiếp S[2], lại tính tiếp được S[3], 
S[4],.., S[n]. Đảm bảo rằng mỗi giá trị Fibonacci chỉ phải tính 1 lần. 

5.3. Dãy con đơn điệu tăng dài nhất 

Cho dãy số nguyên A = ai, ã 2 , ..., a n . (n < 1000, -10000 < ai < 10000). Một dãy 
con của A là một cách chọn ra trong A một số phần tử giữ nguyên thứ tự. Như vậy 
A có 2 n dãy con. 

Yêu cầu: Tìm dãy con đon điệu tăng của A có độ dài lớn nhất. 

Ví dụ: A = (1, 2, 3, 4, 9, 10, 5, 6, 7, 8). Dãy con đon điệu tăng dài nhất là: (1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8). 

Giải 

Bố sung vào A hai phần tử: ao = -00 và a n +i = + 00 . Khi đó dãy con đơn điệu tăng 
dài nhất chắc chắn sẽ bắt đầu từ an và kết thúc ở a n +Ị. 

Với V i: 0 < i < n + 1. Ta sẽ tính L[i] = độ dài dãy con đon điệu tăng dài nhất bắt 
đầu tại ãị. 






1. Bài toán nhỏ nhất 

L[n + 1] = Độ dài dãy con đơn điệu tăng dài nhất bắt đầu tại a n+ i = + 00 . Dãy con 
này chỉ gồm mỗi một phần tử (+oo) nên L[n + 1] = 1. 

2. Công thức 

Giả sử với i từ n đến 0, ta cần tính L[i]: độ dài dãy con tăng dài nhất bắt đầu tại ai. 
L[i] đuợc tính trong điều kiện L[i + l],L[i + 2],...,L[n + 1] đã biết: 

Dãy con đơn điệu tăng dài nhất bắt đầu từ ai sê đuợc thành lập bằng cách lấy ai 
ghép vào đầu một trong số những dãy con đơn điệu tăng dài nhất bắt đầu tại vị trí 
aj đứng sau ai. 

Ta sẽ chọn dãy nào đế ghép ai vào đầu? Tất nhiên là chỉ đuợc ghép ai vào đầu 
những dãy con bắt đầu tại Ọj nào đó lớn hơn ai (đế đảm bảo tính tăng) và dĩ nhiên 
ta sẽ chọn dãy dài nhất đế ghép ai vào đầu (đế đảm bảo tính dài nhất). Vậy L[i] 
đuợc tính nhu sau: 

Xét tất cả các chỉ số j trong khoảng từ i + 1 đến n + 1 mà ữj > ctj, chọn ra chỉ số 
jmax có L[jmax] lớn nhất. Đặt L[i] := L[jmax] + 1. 

3. Truy vết 

Tại buớc xây dựng dãy L, mỗi khi tính L[i] := L[jmax] + 1, ta đặt T[i] = jmax. 

Đe lưu lại rằng: Dãy con dài nhất bắt đầu tại ai sẽ có phần tử thứ hai kế tiếp là 
aj max . Sau khi tính xong hay dãy L và T, ta bắt đầu từ 0. T[0] là phần tử đầu tiên 
được chọn, 

T[T[0]] là phần tử thứ hai được chọn, 

T[T[T[0]]] là phần tử thứ ba được chọn ... 

Quá trình truy vết có thể diễn tả như sau: 

i := T [0] ; 

while i <> n + 1 do 

{Chừng nào chưa duyệt đến số an+l=+co ỏ cuối} 
begin 

CThông báo chọn ai> 
i := T[i] ; 
end; 


Ví dụ: với A = (5, 2, 3, 4, 9, 10, 5, 6, 7, 8). 
Hai dãy Length và Trace sau khi tính sẽ là: 




<- 


i 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ai 

-00 

5 

2 

3 

4 

9 

10 

5 

6 

7 

8 

+00 

Length[i] 

9 

5 

8 

7 

6 

3 

2 

5 

4 

3 

2 

1 

Trace[i] 

2 

8 

3 

4 

7 

6 

11 

8 

9 

10 

11 



Truy vết -> -►->->->-► -> -► 


Const max = 1000; 
var 

a, L, T: array[0..max + 1] of longint; 
n: longint; 

procedure Enter; {Nhập dừ liệu} 

var 

i: longint; 
begin 

Write('n = '); Readln(n); 
for i := 1 to n do 
begin 

Write('a[', ì, '] = '); Readln(a[i]); 
end; 

end; 

procedure Optimize; {Quy hoạch động} 
var 

i, j, jmax: longint; 
begin 

a[0] : = -32768; a[n + 1] : = 32767; {Thêm hai phần tử canh hai 

đầu dãy a} 

L[n + 1] := 1; {Điền cơ sở quy hoach động vào bảng phương án} 

for i := n downto 0 do 
begin 

{Chọn trong các chi số j đứng sau i thoả mãn aj > ai ra chỉ số jmax có L[jmax] lớn nhất} 
jmax := n + 1; 
for j := i + 1 to n + 1 do 

if (a[j] > a[i]) and (L[j] > L[jmax]) then jmax 

:= j; 

L[i] := L[jmax] + 1; {Lưu độ dài dãy con tăng dài nhất bẳt đầu tại ai} 
T [ i ] : = j max; {Lưu vết: phần tử đứng liền sau ữj trong dãy con tăng 

dài nhất đó là ữj max } 
end; 


101 




Writeln ( ' Length of result : L[0] - 2);{Chiều dài dãy con 

tăng dài nhất} 

i : = T [ 0 ] ; {Bất đầu truy vết tìm nghiệm} 

while i <> n + 1 do 
begin 

Writeln ( 'a [ ', i, '] = a[i]); 

i := T [ i]; 
end; 

end; 
begin 
Enter; 

Optimize; 

end. 

5.4. Dãy con chung dài nhất 

Cho hai số nguyên dương M,N (0 < M,N < 100) và hai dãy số nguyên: Ai, 
Ai,..., Am và Bi, Bị,..., B n . Tìm một dãy dài nhất c là dãy con chung dài nhất của 
hai dãy A và B, nhận được từ A bằng cách xoá đi một số số hạng và cũng nhận 
được từ B bằng cách xoá đi một số số hạng. 

Dữ liệu vào trong fìle LCS.INP có dạng: 

+ Dòng thứ nhất chứa M số Ai, Ai,..., Am 
+ Dòng thứ hai chứaN số Bi, B 2 ,...,B N . 

Dữ liệu ra trongfìle LCS.OUT có dạng: 

+ Dòng thứ nhất ghi số k là số số hạng của dãy c. 

+ Dòng thứ hai chứa k số là các số hạng của dãy c. 

Giải 

Cần xây dựng mảng L[0..M, 0..N] với ý nghĩa: L[i, j] là độ dài của dãy chung dài 
nhất của hai dãy A[0.. i] và B[0..j]. 

Đương nhiên nếu một dãy là rồng (số phần tử là 0) thì dãy con chung cũng là rỗng 
vì vậy L[0, j] = 0 Vj, j = 1.. N, L[i, 0] = 0 Vi, i = 1.. M. Với M>i>0vàN>j> 
0 thì L[i, j] được tính theo công thức truy hồi sau: 

L[i,j] =Max{L[i,j-l], L[i-l,j],L[i-l,j-l] + x} 

(với X = 0 nếu A[i] ^ B[j] , x=l nếu A[i]=B[j]) 


_ 102 




const fi 


= 'LCS.INP' 
= 'LCS.OUT' 


MaxMN = 


p 

count 


100 ; 

text; 

array[0..MaxMN] of longint; 

array[0..MaxMN,0..MaxMN] of longint 

longint; 

array[0..MaxMN] of longint; 


count : longint; 
procedure Enter; 
var f : text; 
begin 

m : = 0; 
n : = 0; 
assign(f,fi); 
reset(f) ; 

whìle not eoln(f) do 
begin 

inc(m); 
read(f,a[m]); 

end; 

readln(f); 

while not eoln(f) do 
begin 

inc(n); 
read(f,b [n]) ; 

end; 

close(f); 

end; 

function max(x,y : longint) : longint; 
begin 

if x>y then max := y 
else max := y; 

end; 

procedure Optimize; 
var i,j : longint; 
begin 

for i:=l to m do l[i,0] := 0; 
for j:=1 to n do l[0,j] := 0; 
for i:=l to m do 
for j:=1 to n do 
beain 


3 





if a[i]=b[j] then l[i,j] := + 1 

else l[i,j] := max(1[ì,j-l],1[i-1,j]); 

end; 

end; 

procedure Trace; 
var f : text; 

i,j : longint; 

begin 

assign (f,fo); 
rewrite (f); 
writeln(f,1[m,n]); 
i := m; 
j := n; 

tillchar(p,sizeof (p),0) ; 
count:= 0; 

while (i>0) and (j>0) do 
begin 

if a [i]=b[j] then 
begin 

inc(count); 
p [count] := a[i]; 

dec (ì); 
dec (j); 

end 

else if 1[i,j]=1[ì,j-1] then dec(j) 
else dec(ì); 

end; 

for i:=count downto 1 do write(f,p[i],' '); 

close (f); 

end; 

BEGIN 

Enter; 

Optimize; 

Trace; 

END. 


5.5. Bài toán cái túi 


Trong siêu thị có n gói hàng (n < 100), gói hàng thứ i có trọng lượng là Wị < 100 
và trị giá Vi < 100. Một tên trộm đột nhập vào siêu thị, sức của tên trộm không thế 
mang được trọng lượng vượt quá M ( M < 100). Hỏi tên trộm sẽ lấy đi những gói 
hàng nào đế được tống giá trị lớn nhất. 




Giải 

Nếu gọi B[i, jj là giả trị lớn nhất có thể cỏ bằng cách chọn trong các gói {1,2, ..., 
i} với giới hạn trọng lượng j. Thì giá trị lớn nhất khi được chọn trong số n gói với 
giới hạn trọng lượng M chính là B[n, M]. 

1. Công thức tính Bfi,jJ. 

Với giới hạn trọng lượng j, việc chọn tối ưu trong số các gói {1, 2, ...,i - 1, i} đế 
có giá trị lớn nhất sẽ có hai khả năng: 

• Neu không chọn gói thứ i thì B[i, j] là giá trị lớn nhất có thế bằng cách chọn 
trong số các gói {1, 2, ..., i - 1} với giới hạn trọng lượng là j. Tức là B[i, j] = 
B[i-l,j] 

• Neu có chọn gói thứ i (tất nhiên chỉ xét tới trường họp này khi mà Wi < j) thì 
B[i, j] bằng giá trị gói thứ i là Vi cộng với giá trị lớn nhất có thế có được bằng 
cách chọn trong số các gói {1,2,i - 1} với giới hạn trọng lượng j - Wj. Tức 
là về mặt giá trị thu được: B[i, j] = Vi + B[i - 1, j - WJ 

Vì theo cách xây dựng B[i, j] là giá trị lớn nhất có thế nên nó sẽ là max trong hai 
giá trị thu được ở trên. 

2. Cơ sở quy hoạch động: 

Dễ thấy B[0, j] = giá trị lớn nhất có thế bằng cách chọn trong số 0 gói = 0. 


3. Tính bảng phương án: 

Bảng phưong án B gồm n + 1 dòng, M + 1 cột, trước tiên được điền co sở quy 
hoạch động: Dòng 0 gồm toàn số 0. Sử dụng công thức truy hồi, dùng dòng 0 tính 
dòng 1, dùng dòng 1 tính dòng 2, v.v... đến khi tính hết dòng n. 



0 

1 


M 

0 

0 

0 

0 

0 

1 





2 






n 


Ỷ 


105 





4. Truy vét: 

Tính xong bảng phương án thì ta quan tâm đến b[n, M] đó chính là giá trị lớn nhất 
thu được khi chọn trong cả n gói với giới hạn trọng lượng M. Neu b[n, M] = b[n - 
1, M] thì tức là không chọn gói thứ n, ta truy tiếp b[n - 1, M]. Còn nếu b[n, M] ^ 
b[n - 1, M] thì ta thông báo rằng phép chọn tối ưu có chọn gói thứ n và truy tiếp 
b[n - 1, M - w n ]. Cứ tiếp tục cho tới khi truy lên tới hàng 0 của bảng phương án. 


const 


w, V 


array[1..max] of longint; 

array[0..max, 0..max] of longint; 

longint; 


procedure Enter; 


i: longint; 
begin 

Write('n = '); Readln(n) 
for i := 1 to n do 
begin 

Writeln('Pack i); 
Write(' + Weight : 


Write(' + We 

Write(' + Value 

end; 

Write('M = '); Re 
end; 

procedure Optimize; 


) ; Readln(M) 


Readln(W[i]); 
Readln(V[i]); 


i, j: longint; 
begin 

FillChar (B [ 0], SizeOf(B[0]) 
for i := 1 to n do 
for j := 0 to M do 
begin 

B[i, j ] : = B [i - 1, j 


if 

then 


(j >= w [ i ] ) and (B[i, j] < B [i-1, j -w [i ] ] + V[i]) 


:= B[i - 1, 


- w [ i 1 1 + V [ i 1 ; 





end; 

procedure Trace; 
begin 

Writeln('Max Value : B[n, M] ) ; 

Writeln('Selected Packs: '); 
while n <> 0 do 
begin 

if B[n, M] <> B[n - 1, M] then 
begin 

Writeln('Pack ', n, ' w = ', W[n], ' Value 

M : = M - w [ n ] ; 
end; 

De c (n) ; 
end; 

end; 

BEGIN 
Enter; 

Optimize; 

Trace; 

END. 


= V[n]); 


Bài tập 

4.1. Cho danh sách tên của n (n < 10) học sinh (các tên đôi một khác nhau) và 
một số nguyên dương k (k <n). Hãy liệt kê tất cả các cách chọn k học sinh 
trong n học sinh. 

Ví dụ: 


Dữ liệu vào 

Kết quả ra 

n = 4,k = 2, danh sách 

Có 6 cách chọn 2 học sinh trong 

tên học sinh như sau: 

4 học sinh: 

An 

1. An Binh 

Binh 

2. An Hong 

Hong 

3. An Minh 

Minh 

4. Binh Hong 


5. Binh Minh 


6. Hong Minh 


17 





4.2. Một dãy nhị phân độ dài n (n < 10) là một dãy X — x ± x 2 ...x n trong đó 
Xị G {0,1}, i — 1,2,.., n. Hãy liệt kê tất cả các dãy nhị phân độ dài n 


Dữ liệu vào 

Kết 

quả ra 

n = 3 

Có 

8 dãy nhị phân độ dài 3 


1. 

000 


2 . 

001 


3. 

010 


4 . 

011 


5 . 

100 


6. 

101 


7 . 

110 


8. 

111 


4.3. Cho xâu s (độ dài không vượt quá 10) chỉ gồm các kí tự 'A' đến 'z' (các kí 
tự trong xâu s đôi một khác nhau). Hãy liệt kê tất cả các hoán vị khác nhau 
của xâu s. 


Dữ 

liệu vào 

Kết 

. quả ra 

s=' 

' XYZ ' 

Có 

6 hoán vị khác nhau của 'XYZ' 



1. 

XYZ 



2 . 

XZY 



3. 

YXZ 



4 . 

YZX 



5. 

ZXY 



6. 

ZYX 


4.4. Cho số nguyên dưong n (n < 20),hãy liệt kê tất cả các xâu độ dài n chỉ gồm 
2 kí tự 'A' hoặc 'B' mà không có 2 kí tự 'B' nào đứng cạnh nhau. 








4.5. Cho dãy số A gồm N(N < 10) số nguyên a 1; a 2 , ...,a N và một số nguyên 
duơng K (1 < K < N). Hãy đua ra một cách chia dãy số thành K nhóm mà 
các nhóm có tống bằng nhan. 


Dữ liệu vào 

Kết quả 

ra 


N=5, s=3 

nhóm 1: 

4, 

6 

Dãy số a: 

nhóm 2: 

1, 

9 

1, 4, 6, 9, 10 

nhóm 3 : 

10 



4.6. Một xâu X = X1X 2 ..X M đuợc gọi là xâu con của xâu Y = yiy 2 ..yN nếu ta có thế 
nhận đuợc xâu X từ xâu Y bằng cách xoá đi một số kí tự, tức là tồn tại một 
dãy các chỉ số: 

1 < h < i 2 < ••• < i M < N để x 1 =y il ,x 2 = y Ì2 ,...,x M =y ÌM 

Ví dụ: x='adz' là xâu con của xâu Y='baczdtz'; it — 2 < i 2 — 5 < i 3 — 7. 

Nhập vào một xâu s (độ dài không quá 15, chỉ gồm các kí tự 'a' đến 'z'), hãy 
liệt kê tất cả các xâu con khác nhau của xâu s. 


Dữ liệu vào 

Kết quả ra 

s= 'aba' 

Có 6 xâu con khác nhau của 'aba' 


1. a 


2. b 


3. aa 


4 . ab 


5. ba 


6. aba 


4.7. Cho số nguyên duong n (n < 10), liệt kê tất cả các cách khác nhau đặt n 
dấu ngoặc mở và n dấu ngoặc đóng đúng đắn? 









4.8. Cho n (n < 10) số nguyên dương a 1 , a 2 , ...,a n (dị < 10 9 ). Tìm số nguyên 
dương m nhỏ nhất sao cho m không phân tích được dưới dạng tống của một 
số các số (mỗi số sử dụng không quá một lần) thuộc n số trên. 


Dữ liệu vào 

Kết quả ra 

n=4 

Dãy số a: 

1, 2, 3, 6 

13 


4.9. Cho xâu s (độ dài không vượt quá 10) chỉ gồm các kí tự 'A' đến 'z' (các kí 
tự trong xâu s không nhất thiết phải khác nhau). Hãy liệt kê tất cả các hoán 
vị khác nhau của xâu s. 


Dữ liệu vào 

Kết quả ra 

s= 'ABA' 

Có 3 hoán vị khác nhau của 'ABA' 

1. AAB 

2 . ABA 

3 . BAA 


4 . 10 . Bài toán mã đi tuần 

Cho bàn cờ n X n ô, tìm cách di chuyến một quân mã (mã di chuyến theo 
luật cờ vua) trên bàn cờ xuất phát từ ô (1,1) đi qua tất cả các ô, mỗi ô qua 
đúng một lần. 

Ví dụ: N=5 


1 

24 

13 

18 

7 

14 

19 

8 

23 

12 

9 

2 

25 

6 

17 

20 

15 

4 

11 

22 

3 

10 

21 

16 

5 


4 . 11 . Số siêu nguyên tố là số nguyên tố mà khi bỏ một số tuỳ ý các chữ số bên 
phải của nó thì phần còn lại vẫn tạo thành một số nguyên tố. 

Ví dụ: 2333 là một số siêu nguyên tố có 4 chữ số vì 233, 23, 2 cũng là các 
số nguyên tố. 


110 






Cho số nguyên dương N (0< N <10), đưa ra các số siêu nguyên tố có N chữ 
số cùng số lượng của chúng. 

Ví dụ: Với N=4 

Có 16 số: 2333 2339 2393 2399 2939 3119 3137 3733 3739 3793 3797 
5939 7193 7331 7333 7393 

4 . 12 . Cho một xâu s (chỉ gồm các kí tự '0' đến ’9', độ dài nhỏ hơn 10) và số 
nguyên M, hãy đưa ra một cách chèn vào s các dấu '+' hoặc để thu được 
số M cho trước (nếu có thể). 

Vỉ dụ: M = 8, s=' 123456789’ một cách chèn: '-1+2-3+4+5-6+7'; 

4 . 13 . Trong cờ vua quân tượng chỉ có thể di chuyển theo 
đường chéo và hai quân tượng có thể chiếu nhau 
nếu chúng nằm trên đường di chuyển của nhau. 

Trong hình bên, hình vuông tô đậm thể hiện các vị 
trí mà quân tượng Bi có thể đi tới được, quân tượng 
Bi và Bị chiếu nhau, quân Bi và B3 không chiếu 
nhau. Cho kích thước N của bàn cờ và K quân 
tượng, hỏi có bao nhiêu cách đặt các quân tượng 
vào bàn cờ mà các quân tượng không chiếu nhau. 



Dữ liệu vào trong fde: “bishops.inp” có dạng: 

- Dòng đầu là số t là số test (t<Ị0) 

-1 dòng sau mỗi dòng chứa 2 số nguyên dương N, K (2<N<10, 0<K<N 2 ) 

Ket quả ra fde: “bishops.out” gồm t dòng, mỗi chứa một số duy nhất là số 
cách đặt các quân tượng vào bàn cờ tương ứng với dữ liệu vào. 

4 . 14 . N-mino là hình thu được từ N hình vuông lxl ghép lại (cạnh kề cạnh). Hai 
n-mino được gọi là đồng nhất nếu chúng có thể đặt chồng khít lên nhau. 
Cho số nguyên dương N (1<N<8), tính và vẽ ra tất cả các N-mino trên màn 
hình. 


Ví dụ: Với N=3 chỉ có hai loại N-mino sau đây: 


3-mino thắng 3-mino hình thước thợ 

4 . 15 . Trong mục 2.2, lời giải bài toán TSP là một giải pháp nhánh cận rất thô sơ. 
Hãy thử chạy chương trình với trường họp như sau: số thành phố n — 20, 


111 














































khoảng cách giữa các thành phố bằng 1 (nghĩa là c[i,j ] — 1 với i i). Hãy 
rút ra nhận xét và có thế đánh giá nhánh cận chặt hơn nữa làm tăng hiệu quả 
của chuơng trình. 

4 . 16 . Cho bàn cờ quốc tế 8x8 ô, mỗi ô ghi một số nguyên duơng không vuợt quá 
32000. 

Yêu cầu: xếp 8 quân hậu lên bàn cờ sao cho không quân nào khống chế 
đuợc quân nào và tống các số ghi trên các ô mà quân hậu đứng là lớn nhất. 

Dữ liệu vào: gồm 8 dòng, mồi dòng ghi 8 số nguyên duơng, giữa các số 
cách nhau một dấu cách. 

Ket quả ra: một số duy nhất là đáp số của bài toán. 


Dữ liệu 

vào 



Kết quả ra 

1 

2 

4 

9 

3 

2 

1 

4 

66 

6 

9 

5 

4 

2 

3 

1 

4 


3 

6 

2 

3 

4 

1 

8 

3 


2 

3 

7 

3 

2 

1 

4 

2 


1 

2 

3 

2 

3 

9 

2 

1 


2 

1 

3 

4 

2 

4 

2 

8 


2 

1 

3 

2 

8 

4 

2 

1 


8 

2 

3 

4 

2 

3 

1 

2 



4 . 17 . Một chiếc ba lô có thể chứa đuợc một khối luợng w. Có n (n < 20) đồ vật 
đuợc đánh số 1, 2, .., n. Đồ vật i có khối luợng ãị và có giá trị Cj. cần chọn 
các đồ vật cho vào ba lô đế tống giá trị các đồ vật là lớn nhất. 

4 . 18 . Dominoes 

Có N quân Domino xếp thảnh một hàng 
nhu hình vẽ 

Mồi quân Domino đuợc chia làm hai 
phần, phần trên và phần duới. Trên mặt 
mỗi phần có từ 1 đến 6 dấu chấm. 

Ta nhận thấy rằng: 

Tống số dấu chấm ở phần trên của N quân Domino bằng: 6+1+1+1=9, tống 
số dấu chấm ở phần duới của N quân Domino bằng 1+5+3+2=11, độ chênh 
lệch giữa tổng trên và tổng duới bằng |9-111=2 






Với mỗi quân, bạn có thể quay 180° để phần trên trở thành phần duới, phần 
duới trở thành phần trên, và khi đó độ chênh lệch có thế đuợc thay đổi. Ví dụ 
nhu ta quay quân Domino cuối cùng của hình trên thì độ chênh lệch bằng 0 

Bài toán đặt ra là: cần quay ít nhất bao nhiêu quân Domino nhất đế độ 
chênh lệch giữa phần trên và phần duới là nhỏ nhất. 

Dữ liệu vào trong fìle: “DOMINO.INP” có dạng: 

Dòng đầu là số nguyên duong N (1<N<20) 

- N dòng sau, mồi dòng hai số ai, bi là số dấu chấm ở phần trên, số dấu chấm 
ở phần duới của quân Domino thứ i (1< ai, bi <6) 

Ket quả ra file: “DOMINO.OUT” có dạng: Gồm 1 dòng duy nhất chứa 2 số 
nguyên cách nhau một dấu cách là độ chênh lệch nhỏ nhất và số quân 
Domino cần quay ít nhất đế đuợc độ chênh lệch đó. 

4 . 19 , Cho một luới MxN (M, N<10) ô, mỗi ô đặt một bóng đèn bật hoặc tắt. Trên 
mỗi dòng và mồi cột có một công tắc. Neu tác động vào công tắc dòng i 
(i=l..M) hoặc công tắc cột j (j=l..N) thì tất cả các bóng đèn trên dòng i hoặc 
cột j sẽ thay đổi trạng thái. Hãy tìm cách tác động vào các công tắc đế đuợc 
nhiều đèn sáng nhất. 

4 . 20 , Có 16 đồng xu xếp thành bảng 4x4, mỗi đồng xu có thế úp hoặc ngửa như 
hình vẽ sau: 

Màu đen thể hiện đồng xu úp, màu trắng thể hiện đồng xu ngửa. 

Tại mỗi bước ta có phép biến đổi sau: Chọn một 
đồng xu và thay đổi trạng thái của đồng xu đó và 
tất cả các đồng xu nằm ở các ô chung cạnh (úp 
thành ngửa, ngửa thành úp). Cho trước một trạng 
thái các đồng xu, hãy lập trình tìm số phép biến 
đối ít nhất đế đưa về trạng thái tất cả các đồng xu 
hoặc đều úp hoặc đều ngửa. 

Dữ liệu vào trongfìle “COIN.INP ” có dạng: Gồm 4 dòng, môi dòng 4 kí tự 
'w' - mô tả trạng thái ngửa hoặc 'b'- mô tả trạng thái úp. 

Kết quả ra fiỉe “COIN.OUT” có dạng: Nếu có thể biến đổi được ghi số 
phép bi ến đối ít nhất nếu không ghi ‘Tmpossible” _ 


COIN.INP 

COIN.OUT 

COIN.INP 

COIN.OUT 

bwbw 

wwww 

Impossible 

bwwb 

bbwb 

4 



113 




bbwb 


bwwb 


bwwb 


bwww 



4 . 21 . Có N file chương trình với dung lượng Si, S 2 ,...,S n và loại đĩa CD có dung 
lượng D. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu đĩa CD để có thể copy đủ tất cả các fde 
chương trình (một flle chương trình chỉ nằm trong một đĩa CD). 

a) Giải bài toán bằng phương pháp nhánh cận với N< 10. 

b) Giải bài toán bằng một thuật toán tham ăn với N< 100. 


Dữ liệu vào 

Kết quả ra 

N=5, D=700 

320, 100, 300, 560, 50 

Cần ít nhất 2 đĩa CD 

Đĩa 1: 320, 300, 50 

Đĩa 2: 100, 560 


4 . 22 . Chương trình giải bài toán lập lịch giảm thiếu trễ hạn (ở mục 3.4) có độ 
phức tạp 0(N 3 ), hãy cải tiến hàm check đế nhận được chương trình với độ 
phức tạp 0(N 2 ). 

4 . 23 . Cho một xâu s (độ dài không quá 200) chỉ gồm 3 loại kí tự 'A', 'B' , 'c' . Ta 
có phép đối chồ hai kí tự bất kì trong xâu, hãy tìm cách biến đối ít bước nhất 
để được xâu theo thứ tự tăng dần. 


Dữ liệu vào 

Kết quả ra 

s= ' CBABA' 

Cần ít nhất 2 phép biến đổi 

CBABA -> ABABC -> AABBC 


4 . 24 . Cho N (N < 1000) đoạn số nguyên [a Ể ,ồj], hãy chọn một tập gồm ít số 
nhất mà mỗi đoạn số nguyên trên đều có ít nhất 2 số thuộc tập. 

(|a Ể |, |ồj| < 10 9 ) 

Ví dụ: có 5 đoạn [0,10], [2,3], [4,7], [3,5], [5,8], ta chọn tập gồm 4 số 

{2,3,5,71 

4 . 25 . Cho phân số M/N (0<M<N, M,N nguyên). Hãy phân tích phân số này thảnh 
tổng các phân số có tử số bằng 1, càng ít số hạng càng tốt. 

Dữ liệu vào từỷìle “PS.IN” chứa 2 số M, N 
Kết quả ra file “PS.OUT” 

- Dòng đầu là số lượng số tách 

- Các dòng sau mồi dòng chứa mẫu số của các số hạng 


_ 114 






Dữ liệu vào 

Kết quả ra 

5 6 

2 


2 3 


4.26. Cho một số tự nhiên N. Hãy tìm cách phân tích số N thảnh các số nguyên 
dương Pi, p 2 ,..,pk (với k>l) sao cho: 

- Pi, P 2 ,..Pk đôi một khác nhau 

- Pl +P2+ ...+ Pk = N 

- s=pi * P2 * ... * Pk đạt giá trị lớn nhất 

Dữ liệu vào trongfìle: “PT.INP” có dạng: Gồm nhiều test, mồi dòng là một 
test chứa một số N (5<N<1000) 

Ket quả rafìle: ‘PT.OUT” có dạng: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng là tích lớn 
nhất đạt được (số S) cho test đó 


Dữ liệu vào 

Kết quả ra 

5 

6 

7 

12 


4 . 27 . Cho hai phép toán *2 (nhân với 2) và /3 (chia nguyên cho 3). Cho trước số 
1, bằng cách sử dụng hai phép toán trên ta xây dựng được biếu thức có giá 
trị bằng N. 

Ví dụ N=6 thì i* 2*2*2*2*2/3/3*2=6 (thực hiện từ trái qua phải) 

Dữ liệu vào từ flle “BT.INP” chứa số N (N có không quá 100 chữ số) 

Ghi kết quả ra flle “BT.OUT” biểu thức ngắn nhất có thể 

4 . 28 . Cho số nguyên dương N (N<10 100 ), hãy tách N thành tổng ít các số 
Fibonacci nhất. 

Ví dụ: N=16=l+5+13 

4 . 29 . Cần phải tổ chức việc thực hiện N chương trình đánh số từ 1 đến N trên một 
máy tính. Mồi chương trình thứ i đòi hỏi thời gian tính là 1 giờ, và nếu nó 
được hoàn thành trước thời điểm d[i] (giả sử thời điểm bắt đầu thực hiện các 
chương trình là 0) thì người chủ máy tính sê được trả tiền công là w[i] (i = 
1,2,...,N). Việc thực hiện mỗi chương trình phải được tiến hành liên tục từ 
lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc không cho phép ngắt quãng, đồng thời tại 
mỗi thời điểm máy chỉ có thế thực hiện một chương trình). 

Hãy tìm trình tự thực hiện các chương trình sao cho tống tiền công nhận 
được là lớn nhất. 


115 





Dữ liệu vào được cho trong JOB.INP: 

- Dòng đầu tiên chứa số N (N < 5000), 

- Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo chứa 2 số d[i], w[i] được ghi cách nhau 

bởi dấu cách. 

Ket quả đưa rafìle JOB.OUT: 

- Dòng đầu tiên chứa tống tiền công nhận được theo trình tự tìm được. 

- Dòng tiếp theo ghi trình tự thực hiện các chuông trình. 

4.30. Tìm K chữ số cuối cùng của M N (0< K < 9, 0 < M, N < 10 9 ) 

Ví dụ: K=2, M=2, N=10, ta có 2 10 =1024, như vậy 2 chữ số cuối cùng của 
2 10 là 24 

4.31. Viết hàm kiếm tra tính nguyên tố của số N (N < 10 9 ) theo Fermat. 

4.32. Lát gạch 

Cho một nền nhà hình vuông có kích thước 2 k bị khuyết một ô, hãy tìm 
cách lát nền nhà bằng loại gạch hình thước thợ (tạo bởi 3 hình vuông 
đon vị). 



nền nhà (ô màu đen là ô khuyết) một cách lát nền 

4 . 33 . Cho dãy a 1( a 2 ,..., a n , các số đôi một khác nhau và số nguyên dưong 
k (1 < k < n). Hãy đưa ra giá trị nhỏ thứ k trong dãy. 

Ví dụ: dãy gồm 5 phần tử: 5, 7, 1, 3, 4 và k = 3 thì giá trị nhỏ thứ k là 4. 

4 . 34 . Dãy con lồi 

Dãy số nguyên Ai, Ai, ..., An được gọi là lồi, nếu nó giảm dần từ Ai đển 
một Ai nào đó, rồi tăng dần tới An. 

Ví dụ dãy lồi: 10 5 42-1 46 8 12 

Yêu cầu: Cho một dãy số nguyên, bằng cách xóa bớt một số phần tử của 
dãy và giữ nguyên trình tự các phần tử còn lại, ta nhận được dãy con lồi dài 
nhất. 





Dữ liệu vào trong file: DS.INP 

- Dong đầu là N (N<= 10000) 

Các dòng sau là N số nguyên của dãy số (các số kiếu longint) 

Kết quả ra fỉìe: DS.OUT 

Ghi số phần tử của dãy con tìm đuợc 
Các dòng tiếp theo ghi các số thuộc dãy con 

4.35. Palindrome 

Một xâu đuợc gọi là xâu đối xứng nếu đọc từ trái qua phải cũng giống nhu 
đọc từ phải qua trái. Ví dụ xâu “madam” là một xâu đối xứng. Bài toán đặt 
ra là cho một xâu s gồm các kí tự thuộc tập ['a'..'z'], hãy tìm cách chèn vào 
xâu s ít nhất các kí tự đế xâu s thành xâu đối xứng. 

Ví dụ: xâu “adbhbca” ta sẽ chèn thêm 2 kí tự (c và d) đế đuợc xâu đối xứng 
“adcbhbcda”. 

Dữ liệu vào trong flle PALIN.INP có dạng: Gồm một dòng chứa xâu s. (độ 
dài mỗi xâu không vuợt quá 200) 

Ket quả ghi ra file PALIN.OUT có dạng: Gồm một dòng là một xâu đối 
xứng sau khi đã chèn thêm ít kí tự nhất vào xâu s. 


Palin.inp 

Palin.out 

acbcd 

adcbcda 


4.36. Stones 

Có N đống sỏi xếp thành một hàng, đống thứ i có Ai viên sỏi. Ta có thể 
ghép hai đống sỏi kề nhau thành một đống và mất một chi phí bằng tổng hai 
đống sỏi đó. 

Yêu cầu: Hãy tìm cách ghép N đống sỏi này thành một đống với chi phí là 
nhỏ nhất. 

Ví dụ: Có 5 đống sỏi 

4 1 2 7 5 

4_3 7 5 

7 7_5 

7_12 

19 

Phạt = 3 + 7 + 12 + 19 = 41 

Dữ liệu vào trongfìỉe “STONES.INP" có dạng: 


117 




- Dòng đầu là số N (N < 101) là số đống sỏi 

- Dòng thứ 2 gồm N số nguyên là số sỏi của N đống sỏi. (0 < Aị< 1001) 

Kết quả rafìỉe “STONES.OUT” có dạng: gồm một số là chi phí nhỏ nhất để 
ghép N đống thành một đống. 


STONES.INP 

STONES.OUT 

5 

4 12 7 5 

41 


4.37. Cắt hình 1 

Có một hình chữ nhật MxN ô, mồi lần ta đuợc phép cắt một hình chữ nhật 
thành hai hình chữ nhật con theo chiều ngang hoặc chiều dọc và lại tiếp tục 
cắt các hình chữ nhật con cho đến khi đuợc hình vuông thì dừng. 

Hỏi có the cắt hình chữ nhật MxN thành ít nhất bao nhiêu hình vuông. 

Díĩ liệu vào trong file HCN.INP: 

Gồm 1 số dòng, mỗi dòng là 1 test là một cặp số M, N (1<=M,N<=100) 

Kết quả ra fỉle HCN.INP: 

Gồm 1 số dòng là kết quả tuong ứng với dữ liệu vào 

4.38. Cắt hình 2 

Cho một bảng số A gồm M dòng, N cột, các giá trị của bảng A chỉ là 0 
hoặc 1. Ta muốn cắt bảng A thành các hình chữ nhật con sao cho các hình 
chữ nhật con có giá trị toàn bằng 1 hay toàn bằng 0. Một lần cắt là một nhát 
cắt thắng theo dòng hoặc theo cột của một hình chữ nhật thành hai hình chữ 
nhật riêng biệt. Cứ tiếp tục cắt cho đến khi hình chữ nhật toàn bằng 1 hay 
toàn bằng 0. Hãy tìm cách cắt đế đuợc ít hình chữ nhật nhất mà các hình chữ 
nhật con có giá trị toàn bằng 1 hay toàn bằng 0. 

Ví dụ: Bảng số 5 X 5 sau đuợc chia thành 8 hình chữ nhật con. 


0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 


0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 


Dữ liệu vào trong fỉle HCN2.INP 


J 118 






- Dòng đầu là 2 số nguyên duơng M, N (M,N<30) 

- M dòng tiếp theo, mồi dòng N số chỉ gồm 0 hoặc 1 thế hiện bảng số A 
Ket quả ra fỉle HCN2 

Gồm 1 dòng duy nhất chứa một số duy nhất là số hình chữ nhật ít nhất 

4.39. TKSEQ 

Cho dãy số A gồm N số nguyên và số nguyên K. Tìm dãy chỉ số 
l<ii<Ì 2 <...<Ĩ 3 K<N sao cho: 

5 = (a Ể1 - a i2 + a i3 ) + (a 4 - a is + a Ì6 )+. . +(a Ì3K _ 2 - a Ì3K ^ + a Ì3K ) 
đạt giá trị lớn nhất. 

Dữ liệu vào trongfìle "TKSEQ.INP" có dạng: 

- Dòng đầu là gồm 2 số nguyên N, K (0<3K<N<500) 

- Dòng 2 gồmN số nguyên ai, a 2 ,..., a N (|aj|<10 9 ) 

Ket quả ra file “TKSEQ. OUT” có dạng: gồm một số duy nhất s lớn nhất 
tìm đuợc 


TKSEQ.INP 

TKSEQ.OUT 

5 1 

1 2 3 4 5 

4 


4.40. Least-Squares Segmentation 

Ta định nghĩa trọng số của đoạn số từ số ở vị trí thứ i đến vị trí thứ j của dãy 
số nguyên A[l], A[2], A[N] là: 

X{ =i (A[/c] — mean ) 2 trong đó mean — (E{ =i A[k])/(j — i + 1) 

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên A gồm N số A[l], A[2],A[N] và số nguyên 
duong G (1 < G 2 < N). Hãy chia dãy A thành đúng G đoạn để tổng trọng số 
là nhỏ nhất. 

Dừ liệu vào trong fìle văn bản “LSS.INP ” có dạng: 

Dòng đầu gồm hai số N và G (1 < G 2 < N < 1001) 

- N dòng tiếp theo, mồi dòng một số nguyên mô tả dãy số A (0<A[i]<10 6 ) 

Ket quả ra fìỉe văn bản “LSS.OUT” có dạng: gồm một dòng chứa một số 
thực duy nhất là đáp án của bài toán, (đua ra theo quy cách :0:2) 


LSS.INP 

LSS.OUT 

5 2 

3 

0.50 


119 





3 


3 


4 


5 



4.41. Phân trang (Đe thi chọn đội tuyến quốc gia 1999) 

Văn bản là một dãy gồm N từ đánh số từ 1 đến N. Từ thứ i có độ dài là Wj 
(i=l, 2,... N). Phân trang là một cách xếp lần luợt các từ của văn bản vào 
dãy các dòng, mỗi dòng có độ dài L, sao cho tống độ dài của các từ trên 
cùng một dòng không vuợt quá L. Ta gọi hệ số phạt của mỗi dòng trong 
cách phân trang là hiệu số (L-S), trong đó s là tống độ dài của các từ xếp 
trên dòng đó. Hệ số phạt của cách phân trang là giá trị lớn nhất trong số các 
hệ số phạt của các dòng. 

Yêu cầu: Tìm cách phân trang với hệ số phạt nhỏ nhất. 

Dữ liệu vào từ tệp văn bản PTRANG.INP 

- Dòng 1 chứa 2 số nguyên duong N, L (N<=4000, L<=70) 

- Dòng thứ i trong số N dòng tiếp theo chứa số nguyên duong Wi (wi<=L), 
i=l,2,..,N 

Kết quả ghi rafìỉe văn bản PTRANG.OUT 

- Dòng 1 ghi 2 số p, Q theo thứ tự là hệ số phạt và số dòng theo cách phân 
trang tìm đuợc 

- Dòng thứ i trong số Q dòng tiếp theo ghi chỉ số của các từ trong dòng thứ i 
của cách phân trang. 

4.42. Chọn sổ 

Cho mảng A có kích thuớc NxN gồm các số nguyên không âm. Hãy chọn ra 
K số sao cho mỗi dòng có nhiều nhất 1 số đuợc chọn, mỗi cột có nhiều nhất 
1 số đuợc chọn đế tống K số là lớn nhất. 

Dữ liệu vào từ tệp văn bản SELECT.INP 

Dòng thứ nhất gồm 2 số N và K (K < N < 15) 

- N dòng sau, mỗi dòng N số nguyên không âm Aịj < 10000 
Ket quả ghi rafìle văn bản SELECT. OUT 

Tống lớn nhất chọn đuợc và số cách chọn (cách nhau đúng một dấu cách) 




Select.inp 

Select.out 

3 

2 


6 3 

1 

2 

3 


2 

3 

1 


3 

1 

2 



4.43. Puzzle of numbers 

Khi một số phần chữ số trong đắng thức đúng của tống hai số nguyên bị mất 
(được thay bởi các dấu sao Có một câu đố là: Hãy thay các dấu sao bởi 
các chữ số để cho đẳng thức vẫn đúng. 

Ví dụ bắt đầu từ đắng thức sau: 

9334 

789 


10123 (9334+789=10123) 

Các ví dụ các chữ số bị mất được thay bằng các dấu sao như sau: 

7g* *** 

10123 ***** 

Nhiệm vụ của bạn là viết chuông trình thay các dấu sao thành các chữ số để 
được một đắng thức đúng. Neu có nhiều lời giải thì đưa ra một trong số đó. 
Neu không có thì đưa ra thông báo: “No Solution”. 

Chủ ỷ các chữ số ở đầu mỗi số phải khác 0. 

Dữ liệu vào trongfìle “REBUSS.INP”: gồm 3 dòng, mồi dòng là một xâu kí 
tự gồm các chữ số hoặc kí tư . Độ dài mồi xâu không quá 50 kí tự. 
Dòng 1, dòng 2 thể hiện là hai số được cộng, dòng 3 thể hiện là tổng hai số. 

Kết quả ra fỉle “REBUSS.OUT”: Nếu có lời giải thì file kết quả gồm 3 
dòng tưong ứng với file dữ liệu vào, nếu không thì thông báo “No Solution” 







4.44. xếp lịch giảng 

Một giáo viên cần giảng n vấn đề được đánh số từ 1 đến n (n < 10000). 
Mồi một vấn đề i cần có thời gian là tị (i = 1.. rì). Đe giảng n vấn đề đó 
thì giáo viên có các buối đã được phân có độ dài là L (L < 500). 

• Một vấn đề thì phải giải quyết trong một buối. 

• Vấn đề i phải được giảng trước vấn i + 1 với mọi i — 1.. (n — 1). 

Học sinh có thế ra về sớm nếu như buối giảng đã kết thúc, tuy nhiên nếu 
thời gian ra về đó quá sớm so với buổi giảng thì thật là phí. Chính vì thế 
người ta đánh giá buối lên lớp bằng giá trị DI như sau : 

í 0 nu t = 0 

DI = Ị -c nu 1 < t < 10 
((t — 10) 2 nu t > 10 

Trong đó t là thời gian thừa của buối lên lóp đó, c là một hằng số . 

Yêu cầu: Hãy xếp lịch dạy sao cho tổng số các buổi là cần ít nhất có thể 
được. Trong các lịch dạy ít nhất đó, hãy tìm lịch dạy sao cho tống số DI là 
nhỏ nhất có thế được. 

Dữ liệu vào từ'file SCHED ULING.INP 

- Dòng đầu là số n (số vấn đề cần giảng) . 

- Dòng tiếp theo là L và c 

- Dòng cuối cùng là N số thể hiện cho t 2 ,..., t n . 

Kết quả ra fỉle SCHEDULING.OUT 

- Dòng đầu tiên là số buổi. 

- Dòng tiếp theo là tổng DI nhỏ nhất đạt được . 


SCHEDULING.INP 

SCHEDULING.OUT 

10 

6 

120 10 

2700 

80 80 10 50 30 20 40 30 120 100 



4.45. Khu vườn (IOI 2008) 

Ramsesses II thắng trận trở về. Đe ghi nhận chiến tích của mình ông quyết 
định xây một khu vườn tráng lệ. Khu vườn phải có một hàng cây chạy dài từ 
cung điện của ông tại Luxor tới thánh đường Kamak. Hàng cây này chỉ 
chứa hai loại cây là sen và cói giấy, bởi vì chúng tưong ứng là biểu tượng 
của miền Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập. 

_I 122 _ 




Vườn phải có đúng N cây. Ngoài ra, phải có sự cân bằng: ở mọi đoạn cây 
liên tiếp của vườn, số lượng sen và số lượng cói giấy phải không lệch nhau 
quá 2. 

Vườn cây được biểu diễn dưới dạng xâu các kí tự 'L' (lotus - sen) và 'P' 
(papyrưs - cói giấy). Ví dụ, với N = 5 có tất cả 14 vườn đảm bảo cân bằng. 
Theo thứ tự từ điển, các vườn đó là: LLPLP, LLPPL, LPLLP, LPLPL, 
LPLPP, LPPLL, LPPLP, PLLPL, PLLPP, PLPLL, PLPLP, PLPPL, PPLLP 
và PPLPL. 

Các vườn cân bằng với độ dài xác định cho trước được sắp xếp theo thứ tự 
từ điến và được đánh số từ 1 trở đi. Ví dụ, với N=5, vườn số 12 sẽ là vườn 
PLPPL. 

NHIỆM VỤ 

Cho số cây N và xâu biểu diễn một vườn cân bằng, hãy lập trình tính số thứ 
tự của vườn này theo mođun M, trong đó M là số nguyên cho trước. 

Lưu ý rằng giá trị của M không đóng vai trò quan trọng trong việc giải bài 
toán, nó chỉ làm cho việc tính toán trở nên đon giản. 

HẠN CHẾ 

1 <=N<= 1 000 000 
1 <=M<= 10 000 000 
CHẤM ĐIỂM 

Có 40 điếm dành cho các dữ liệu vào với N không vượt quá 40. 

INPUT 

Chưong trình của bạn phải đọc từ flle “GARDEN.INP” các dữ liệu sau: 

• Dòng 1 chứa số nguyên N, số cây trong vườn, 

• Dòng 2 chứa số nguyên M, 

• Dòng 3 chứa xâu gồm N kí tự 'L' (sen) hoặc 'P' (cói giấy) biểu diễn 
vườn cân bằng. 

OUTPUT 

Chưong trình của bạn phải ghi ra flle “GARDEN.OUT” một dòng chứa một 
số nguyên trong phạm vi từ 0 đến M- 1, là số thứ tự tự theo môđun M của 
vườn được mô tả trong đầu vào. 


Input ví 

Output vỉ 

Giải thích 

dụ 1 

dụ 1 



123 




5 

5 

Số thứ tự của PLPPL là 12. Như vậy 

7 


output là 12 theo môđun 7, tức là 

PLPPL 


5. 


Input ví dụ 2 

Output vỉ dụ 2 

12 

10000 

LPLLPLPPLPLL 

39 


.46. Số rõ ràng 

Bờm mới tìm được một tài liệu định nghĩa số rõ ràng như sau: Với số 
nguyên dương n, ta tạo số mới bằng cách lấy tống bình phương các chữ số 
của nó, với số mới này ta lại lặp lại công việc trên. Neu trong quá trình đó, 
ta nhận được số mới là 1, thì số n ban đầu được gọi là số rõ ràng. Ví dụ, với 
n = 19, ta có: 

19 -► 82 (= l 2 +9 2 ) -► 68 -► 100 -► 1 
Như vậy, 19 là số rõ ràng. 

Không phải mọi số đều rõ ràng. Ví dụ, với n= 12, ta có: 

12 -► 5 -► 25 -► 29 -► 85 -► 89 -► 145 -► 42 -► 20 -► 4 -► 16 -► 37 -► 58 -► 

89 -*• 145 

Bờm rất thích thú với định nghĩa số rõ ràng này và thách đố phú ông: Cho 
một số nguyên dương n, tìm số S(n) là số rõ ràng liền sau số n, tức là S(n) 
là số rõ ràng nhỏ nhất lớn hơn n. Tuy nhiên, câu hỏi đó quá dề với phú ông 
và phú ông đã đố lại Bờm: Cho hai số nguyên dương n và k ( 1 < n,k < 
10 15 ;, hãy tìm số s k (n ) = S(s(... s(n))) là so rõ ràng liền sau thứ k 
của n. 

Bạn hãy giúp Bờm giải câu đố này nhé! 

Dữ liệu vào từỷìle văn bản CLEAR.INP có dạng: 

Dòng đầu là số t (0 < t < 20) 
t dòng sau, mỗi dòng chứa 2 số nguyên nyầk. 

Ket quả ra fỉle văn bản CLEAR.OUT gồm t dòng, mỗi dòng là kết quả 
tương ứng với dữ liệu vào. 





CLEAR.INP 

CLEAR.OUT 

2 

18 1 

1 145674807 

19 

1000000000 


4.47. Hái nấm 

Bé Bông đi hái nấm trong N khu rừng đánh số từ 1 đến N, nhưng chỉ có M 
khu rừng có nấm. Việc di chuyến từ khu rừng thứ i sang khu rừng thứ j tốn 
tjj đơn vị thời gian. Đen khu rừng i có nấm, cô bé có thế dừng lại đế hái 
nấm. Neu tống số đơn vị thời gian cô bé dừng lại ở khu rừng thứ i là di 

(di>0), thì cô bé hái được: ỊyỊ + Ịjj + . . + Ị^ItỊ cây nấm tại khu rừng đó 

(trong đó Si là số lượng nấm có tại khu rừng i, [x] là phần nguyên của x). 
Giả thiết rằng ban đầu cô bé ở khu rừng thứ nhất và đi hái nấm trong thời 
gian không quá p đơn vị. 

Yêu cầu: Hãy tính số lượng cây nấm nhiều nhất mà cô bé có thế hái được. 
Dữ liệu vào từỳìle văn bản MUSHROOM.INP: 

• Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên dương M (M < 10), N (0<M< N < 
100) và P(P< 10000); 

• M dòng tiếp theo, mồi dòng chứa 2 số nguyên dương r và s r nghĩa là 
khu rừng r có s r nấm (Sr < 10 9 ); 

• Dòng thứ i trong N dòng cuối cùng chứa N số nguyên dương tjj (tịj < 

10000), (i,j=l,...,N). ' ^ ^ ' 

Ket quả ghi ra fìle văn bản MUSHROOM.OUT: số lượng cây nấm nhiều 
nhất bé Bông có thế hái được. 


MUSHROOM.INP 

MUSHROOM.OUT 

2 2 2 

3 

1 5 


2 10 


0 3 


3 0 







Chuyên đề 5 


CÁC THUẬT TOÁN 
TRÊN ĐỒ THỊ 


Trên thực tế có nhiều bài toán liên quan tới một tập các 
đối tượng và những mối liên hệ giữa chúng, đòi hỏi 
toán học phải đặt ra một mô hình biểu diễn một cách 
chặt chẽ và tổng quát bằng ngôn ngữ kí hiệu, đó là đồ 
thị: một mô hình toán học gồm các đỉnh biểu diễn các 
đối tượng và các cạnh biểu diễn mối quan hệ giữa các 
đối tượng. 

Những ý tưởng cơ bản của đồ thị được đưa ra từ thế kỉ 
thứ XVIII bởi nhà toán học Thuỵ Sĩ Leonhard Euler, 
năm 1736, ông đã dùng mô hình đồ thị để giải bài toán về bảy cây cầu 
Kỏnigsberg (Seven Bridges of Kởnigsberg). Bài toán này cùng với bài 
toán mã đi tuần (Knight Tour) được coi là những bài toán đầu tiên của lí 
thuyết đồ thị. 

Rất nhiều bài toán của lí thuyết đồ thị đã trở thành nổi tiếng và thu hút 
được sự quan tâm lớn của cộng đồng nghiên cứu. Ví dụ bài toán bốn 
màu, bài toán đẳng cấu đồ thị, bài toán người du lịch, bài toán người 
đưa thư Trung Hoa, bài toán đường đi ngắn nhất, luồng cực đại trên 
mạng v.v... Trong phạm vi một chuyên đề, không thể trình bày tất cả 
những gì đã phát triển trong suốt gần 300 năm, chúng ta sẽ xem xét lí 
thuyết đồ thị dưới góc độ người lập trình, tức là khảo sát những thuật 
toán cơ bản nhất có thể dễ dàng cài đặt trên máy tính một số ứng dụng 
của nó. Công việc của người lập trình là đọc hiểu được ý tưởng cơ bản 
của thuật toán và cài đặt được chương trình trong bài toán tổng quát 
cũng như trong trường hợp cụ thể. 



Leonhard Euler 
1707-1783 







1. Các khái niệm cơ bản 

1.1. Đồ thị 

Đồ thị là mô hình biếu diễn một tập các đối tượng và mối quan hệ hai ngôi giữa 
các đối tượng: 

Graph — Obịects + Connections 
G = ( V,E ) 

Có thế định nghĩa đồ thị G là một cặp (y,E): G — ( y,E ). Trong đó V là tập các 
đỉnh (vertices) biểu diễn các đối tượng và E gọi là tập các cạnh (edges) biếu diễn 
mối quan hệ giữa các đối tượng. Chúng ta quan tâm tới mối quan hệ hai ngôi 
(painvise relations) giữa các đối tượng nên có thế coi E là tập các cặp (lí, v) với lí 
và V là hai đỉnh của V biếu diễn hai đối tượng có quan hệ với nhau. 

Một số hình ảnh của đồ thị: 



Sơ đồ giao thông cấu trúc phân tử Mạng máy tính 


Hình 5-1. Ví dụ về mô hình đồ thị 

CÓ thế phân loại đồ thị G — (y, E ) theo đặc tính và số lượng của tập các cạnh E: 

• G được gọi là đơn đồ thị (hay gọi tắt là đồ thị) nếu giữa hai đỉnh u, V G V có 
nhiều nhất là 1 cạnh trong E nối từ lí tới V. 

• G được gọi là đa đồ thị (multigraph ) nếu giữa hai đỉnh lí, V 6 V có thế có 
nhiều hon 1 cạnh trong E nối uvầv (Hiến nhiên đon đồ thị cũng là đa đồ thị). 
Neu có nhiều cạnh nối giữa hai đỉnh u, V G V thì những cạnh đó được gọi là 
cạnh song song (parallel edges) 

• G được gọi là đồ thị vô hướng (undirected graph ) nếu các cạnh trong E là 
không định hướng, tức là cạnh nối hai đỉnh u, V e V bất kì cũng là cạnh nối 
hai đỉnh V, u. Hay nói cách khác, tập E gồm các cặp (lí, v) không tính thứ tự: 
(lí, v) — (u, lí). 

• G được gọi là đồ thị có hướng {directed graph) nếu các cạnh trong E là có 
định hướng, tức là có thế có cạnh nối từ đỉnh lí tới đỉnh V nhưng chưa chắc đã 
có cạnh nối từ đỉnh V tới đỉnh u. Hay nói cách khác, tập E gồm các cặp (lí, v) 


\ 127 _ 



có tính thứ tự: (lí, v) ( v,u ). Trong đồ thị có hướng, các cạnh còn được gọi 
là các cung ( arcs ). Đồ thị vô hướng cũng có thế coi là đồ thị có hướng nếu 
như ta coi cạnh nối hai đỉnh lí, V bất kì tưong đưong với hai cung (u, v) và 
(v, ù). 

Hình 5-2 là ví dụ về đon đồ thị/đa đồ thị có hướng/vô hướng. 




Hình 5-2. Phân loại đồ thị 

1.2. Các khái niệm 

Như trên định nghĩa đồ thị G — (V, E) là một cấu trúc rời rạc, tức là các tập V và 
E là tập không quá đếm được, vì vậy ta có thế đánh số thứ tự 1, 2, 3... cho các 
phần tử của tập V và E và đồng nhất các phần tử của tập V và E với số thứ tự của 
chúng. Hơn nữa, đứng trên phương diện người lập trình cho máy tính thì ta chỉ 
quan tâm đến các đồ thị hữu hạn (V và E là tập hữu hạn) mà thôi, chính vì vậy từ 
đây về sau, nếu không chú thích gì thêm thì khi nói tới đồ thị, ta hiểu rằng đó là 
đồ thị hữu hạn. 

a) Cạnh liên thuộc, đỉnh kề, bậc 

Đối với đồ thị vô hướng G — ( y,E ). Xét một cạnh e E E, nếu e = (lí, v) thì ta 
nói hai đỉnh u và V là kề nhau (adịacent) và cạnh e này liên thuộc (incỉdent ) với 
đỉnh u và đỉnh V. 

Với một đỉnh V trong đồ thị vô hướng, ta định nghĩa bậc ( degree ) của V, kí hiệu 
deg(v) là số cạnh liên thuộc với V. Trên đơn đồ thị thì số cạnh liên thuộc với V 
cũng là số đỉnh kề với V. 



Định lí 5-1 

Giả sử G — ( V, E) là đồ thị vô hướng, khi đó tong tất cả các bậc đỉnh 
trong V sẽ bằng hai lần số cạnh: 

^degO) = 2|£| ( 1 ) 

VEV 

Chứng minh 

Khi lấy tống tất cả các bậc đỉnh tức là mỗi cạnh e — ( u, v) sẽ được tính một lần 
trong cleg(ii) và một lần trong deg(v). Từ đó suy ra kết quả. 

Hệ quả 

I Trong đồ thị vô hướng, sổ đỉnh bậc lẻ là sổ chẵn. 

Đối với đồ thị có hướng G — (V,E). Xét một cung e G E, nếu e = (lí, v) thì ta 
nói u nối tới V và V nối từ u, cung e là đi ra khỏi đỉnh u và đi vào đỉnh V. Đỉnh u 
khi đó được gọi là đỉnh đầu, đỉnh V được gọi là đỉnh cuối của cung e. 

Với mỗi đỉnh V trong đồ thị có hướng, ta định nghĩa: Bán bậc ra ( out-degree ) của 
V kí hiệu deg + (ư) là số cung đi ra khỏi nó; bản bậc vào ( in-degree ) kí hiệu 
deg“(V) là số cung đi vào đỉnh đó. 

Định lí 5-2 

Giả sử G — (V, E) là đồ thị có hướng, khi đó tống tất cả các bán bậc ra 
của các đỉnh bằng tống tất cả các bán bậc vào và bằng số cung của đồ thị 

^ deg+O) = ^ deg“0) = \E\ ( 2 ) 

VEV VEV 

Chứng minh 

Khi lấy tống tất cả các bán bậc ra hay bán bậc vào, mỗi cung (u, V ) sẽ được tính 
đúng một lần trong cleg + (ii) và cũng được tính đúng một lần trong deg - (ù). Từ đó 
suy ra kết quả. 


b) Đường đi và chu trình 
Một dãy các đỉnh: 


p = (p 0 ,Pi,-,Pk) 

sao cho (Pi-í.Pi) G E, Vi: 1 < i < k được gọi là một đường đi {path ), đường đi 
này gồm k + 1 đỉnh Po,Pi,-,Pk và k cạnh (p 0 ,Pi), (Pi,p 2 ), (Pk-1'Pk)- Nếu 

có một đường đi như trên thì ta nói p k đến được (reachabìè) từ Po hay Po đến được 
p k , kí hiệu Po p k . Đỉnh Po được gọi là đỉnh đầu và đỉnh p k gọi là đỉnh cuối của 
đường đi p. Các đỉnh p 1( p 2 , ..., Pk-1 được gọi là đỉnh trong của đường đi p 


129 



Một đường đi gọi là đơn giản ( simple ) hay đường đi đơn nêu tât cả các đỉnh trên 
đường đi là hoàn toàn phân biệt (dĩ nhiên khi đó các cạnh trên đường đi cũng hoàn 
toàn phân biệt). Đường đi p — (Pũ,Pi, —>Pk) trở thành chu trình (Circuit ) nếu 
Po = Pk- Trên đồ thị có hướng, chu trình p được gọi là chu trình đen: nếu nó có ít 
nhất một cung và các đỉnh P 1 ,P 2 , ■■■ ,Pk hoàn toàn phân biệt. Trên đồ thị vô 
hướng, chu trình p được gọi là chu trình đon nếu k > 3 và các đỉnh Pi, P 2 , ..., Pk 
hoàn toàn phân biệt. 

c) Một số khái niệm khác 
Đẳng cấu 

Hai đồ thị G — (V, E) và G' — (!/', E') được gọi là đẳng cấu (ỉsomorphỉc ) nếu tồn 
tại một song ánh f:V V' sao cho số cung nối u với V trên E bằng số cung nối 
/(lí) với f(y ) trên E'. 

Đồ thị con 

Đồ thị ổ' = (V', E r ) là đồ thị con ( subgraph ) của đồ thị G — (1/, E) nếu V' Q V và 
E' c E. 

Đồ thị con Gịj — (u, E{j) được gọi là đồ thị con cảm ứng (induced graph ) từ đồ thị 
G bởi tập u c= V nếu Ey = {(li, v) E E:u,v E u } trong trường hợp này chúng ta 
còn nói G u là đồ thị G hạn chế trên u. 

Phiên bản có hướng/vô hướng 

Với một đồ thị vô hướng G — (V, E), ta gọi phiên bản có hướng ( directed 
versiorì) của G là một đồ thị có hướng G' = (V, E') tạo thành từ G bằng cách thay 
mỗi cạnh (lí, v) bằng hai cung có hướng ngược chiều nhau: (lí, v) và (v, ù). 

Với một đồ thị có hướng G — (y,E), ta gọi phiên bản vô hướng (undirected 
version ) của G là một đồ thị vô hướng G' — (y, E') tạo thành bằng cách thay mỗi 
cung (lí, v) bằng cạnh vô hướng (u,v). Nói cách khác, G' tạo thành từ G bằng 
cách bỏ đi chiều của cung. 

Tính liên thông 

Một đồ thị vô hướng gọi là liên thông ( connected) nếu giữa hai đỉnh bất kì của đồ 
thị có tồn tại đường đi. Đối với đồ thị có hướng, có hai khái niệm liên thông tuỳ 
theo chúng ta có quan tâm tới hướng của các cung hay không. Đồ thị có hướng 
gọi là liên thông mạnh (strongly connected) nếu giữa hai đỉnh bất kì của đồ thị có 
tồn tại đường đi. Đồ thị có hướng gọi là liên thông yếu ( weak/y connected) nếu 
phiên bản vô hướng của nó là đồ thị liên thông. 



Đồ thị đầy đủ 

Một đồ thị vô hướng được gọi là đầy đủ ( complete ) nếu mọi cặp đỉnh đều là kề 
nhau, đồ thị đầy đủ gồm n đỉnh kí hiệu là K n . Hình 5-3 là ví dụ về các đồ thị đầy 
đủ K 3 , K 4 và K s . 

0-^0 

K 3 K t K s 

Hình 5-3. Đồ thị đầy đủ 

ĐỒ thị hai phía 

Một đồ thị vô hướng gọi là hai phía (hipartite ) nếu 
tập đỉnh của nó có thế chia làm hai tập rời nhau X, 

Y sao cho không tồn tại cạnh nối hai đỉnh thuộc X 
cũng như không tồn tại cạnh nối hai đỉnh thuộc Y. 

Neu \x\ = m và \Y\ = n và giữa mọi cặp đỉnh 
(x, y) trong đó X 6 X, y G Y đều có cạnh nối thì đồ 
thị hai phía đó được gọi là đồ thị hai phía đầy đủ, 
kí hiệu K mn . Hình 5-4 là ví dụ về đồ thị hai phía 
đầy đủ K 2]3 . 

Hình 5-4. Đồ thị hai phía đầy đủ 

ĐỒ thị phẳng 

Một đồ thị được gọi là đồ thị phang (planar graph ) nếu chúng ta có thể vẽ đồ thị 
ra trên mặt phăng sao cho: 

• Mồi đỉnh tuông ứng với một điểm trên mặt phang, không có hai đỉnh cùng 
toạ độ. 

• Mồi cạnh tưong ứng với một đoạn đường liên tục nối hai đỉnh, các điểm nằm 
trên hai cạnh bất kì là không giao nhau ngoại trừ các điểm đầu mút (tưong 
ứng với các đỉnh) 

Phép vẽ đồ thị phẳng như vậy gọi là biểu diễn phẳng của đồ thị 

Ví dụ như đồ thị đầy đủ K 4 là đồ thị phẳng bởi nó có thể vẽ ra trên mặt phẳng như 

Hình 5-5 









Hình 5-5. Hai cách vẽ đồ thịphẳng của K 4 

Định lí 5-3 (Định lí Kuratowski) 

Một đồ thị vô hướng là đồ thị phang nếu và chỉ nếu nó không chứa đồ thị 
con đắng cấu với K 33 hoặc K 5 . 

Định lí 5-4 (Công thức Euler) 

Nếu một đồ thị vô hướng liên thông là đồ thị phang và biếu diễn phang 
của đồ thị đó gồm V đỉnh và e cạnh chia mặt phang thành f phần thì 
V — e + f — 2. 

Định lí 5-5 

Nếu đơn đồ thị vô hướng G = (y, E) là đồ thị phang có ít nhất 3 đỉnh thì 
|£l < 311/1 — 6. Ngoài ra nếu G không có chu trình độ dài 3 thì 

\E\ < 2\v\ -4. 

Định lí 5-5 chỉ ra rằng số cạnh của đơn đồ thị phang là một đại lượng 
\E\ — 0(|h|) điều này rất hữu ích đối với nhiều thuật toán trên đồ thị thưa (có ít 
cạnh). 

Đồ thị đường 

Từ đồ thị vô hướng G, ta xây dựng đồ thị vô hướng G' như sau: Mồi đỉnh của G' 
tương ứng với một cạnh của G, giữa hai đỉnh X, y của G' có cạnh nối nếu và chỉ 
nếu tồn tại đỉnh liên thuộc với cả hai cạnh x,y trên G. Đồ thị G' như vậy được gọi 
là đồ thị đường của đồ thị G. Đồ thị đường được nghiên cứu trong các bài toán 
kiểm tra tính liên thông, tập độc lập cực đại, tô màu cạnh đồ thị, chu trình Euler và 
chu trình Hamilton v.v... 


2. Biểu diễn đồ thị 

Khi lập trình giải các bài toán được mô hình hoá bằng đồ thị, việc đầu tiên cần 
làm tìm cấu trúc dữ liệu đế biểu diễn đồ thị sao cho việc giải quyết bài toán được 
thuận tiện nhất. 





Có rất nhiều phương pháp biểu diễn đồ thị, trong bài này chúng ta sẽ khảo sát một 
số phương pháp phổ biến nhất. Tính hiệu quả của từng phương pháp biểu diễn sẽ 
được chỉ rõ hơn trong từng thuật toán cụ thê. 


2.1. Ma trận kề 

Với G — ( V,E ) là một đơn đồ thị có hướng trong đó |k| = n, ta có thể đánh số 
các đỉnh từ 1 tới n và đồng nhất mồi đỉnh với số thứ tự của nó. Bằng cách đánh số 
như vậy, đồ thị G có thế biểu diễn bằng ma trận vuông A — { a ij} nxn ■ Trong đó: 

_ íl,nếu (ij) G E 
lJ Ịo,nếu (i,ý) Ệ E 

Với Vi, giá trị của các phần tử trên đường chéo chính ma trận A: {ãii } có thể đặt 
tuỳ theo mục đích cụ thê, chăng hạn đặt băng 0. Ma trận A xây dựng như vậy 
được gọi là ma trận kề ( adjacency matrỉx) của đồ thị G. Việc biểu diễn đồ thị vô 
hướng được quy về việc biếu diễn phiên bản có hướng tương ứng: thay mỗi cạnh 
(i,j) bởi hai cung ngược hướng nhau: (ij) và ( j, i). 

Đối với đa đồ thị thì việc biểu diễn cũng tương tự trên, chỉ có điều nếu như (i j) 
là cung thì ãụ là số cạnh nối giữa đỉnh i và đỉnh j. 



/° 

1 

1 

0 

°\ 


r\ 

/° 

1 

1 

0 

°\ 

1 

0 

1 

1 

11 

1 A_JV\ 1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 


K s 

J \ 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 i 

> 


, 1 

, 0 

0 

0 

0 

1 

Vo 

1 

1 

1 

0/ 


Vo 

0 

0 

0 

0/ 


Hình 5-6. Ma trận kề biếu diễn đồ thị 

Trong trường hợp G là đơn đồ thị, ta có thế biếu diễn ma trận kề A tương ứng là 
các phần tử lôgic: 

_ ÍTrue, nếu (t j) G E 
lJ \False, nếu (í, j) Ệ E 

Có một cách khác biểu diễn đồ thị vô hướng G bàng ma trận A = Ịa l; -] như sau: 

Í deg(i), nếu i — i 

— 1, nếu (i,ý) e E 
0, TH khác 

Cách biếu diễn này có ứng dụng trong một số bài toán đồ thị, gọi là biếu diễn bằng ma trận 
Laplace ( Laplacian matrix hay Kirchhoff matrix ) 


133 



Ma trận kề có một số tính chất: 

• Đối với đồ thị vô hướng G, thì ma trận kề tương ứng là ma trận đối xứng 
ãij = ữji, điều này không đúng với đồ thị có hướng. 

• Neu G là đồ thị vô hướng và A là ma trận kề tương ứng thì trên ma trận A, 
tống các số trên hàng i bằng tống các số trên cột i và bằng bậc của đỉnh i: 
deg (0 

• Neu G là đồ thị có hướng và A là ma trận kề tương ứng thì trên ma trận A, 
tống các số trên hàng i bằng bán bậc ra của đỉnh i: deg + (i), tống các số trên 
cột i bằng bán bậc vào của đỉnh i: deg _ (0 

Ưu điểm của ma trận kề: 

• Đơn giản, trực quan, dề cài đặt trên máy tính 

• Đe kiểm tra xem hai đỉnh (lí, v) của đồ thị có kề nhau hay không, ta chỉ việc 
kiểm tra bằng một phép so sánh: a uv 0 

Nhược điểm của ma trận kề 

• Bất kế số cạnh của đồ thị là nhiều hay ít, ma trận kề luôn luôn đòi hỏi n 2 ô 
nhớ đế lưu các phần tử ma trận, điều đó gây lãng phí bộ nhớ. 

• Một số bài toán yêu cầu thao tác liệt kê tất cả các đỉnh V kề với một đỉnh lí 
cho trước. Trên ma trận kề việc này được thực hiện bằng cách xét tất cả các 
đỉnh V và kiểm tra điều kiện a uv 0. Như vậy, ngay cả khi đỉnh lí là đỉnh cô 
lập (không kề với đỉnh nào) hoặc đỉnh treo (chỉ kề với 1 đỉnh) ta cũng buộc 
phải xét tất cả các đỉnh V và kiểm tra giá trị tương ứng a uv . 


2.2. Danh sách cạnh 



1 2 3 4 5 6 7 


( 1 , 2 ) 

( 1 , 3 ) 

( 2 , 3 ) 

( 2 , 4 ) 

( 2 , 5 ) 

( 3 , 5 ) 

( 4 , 5 ) 


Hình 5-7. Danh sách cạnh 


Với đồ thị G = ( V, E ) có n đỉnh, m cạnh, ta có thể liệt kê tất cả các cạnh của đồ 
thị trong một danh sách, mồi phần tử của danh sách là một cặp (x, y) tương ứng 
với một cạnh của E, trong trường họp đồ thị có hướng thì mỗi cặp (x,y) tương 


J 134 




ứng với một cung, X là đỉnh đầu và -y là đỉnh cuối của cung. Cách biểu diễn này 
gọi là danh sách cạnh (edge list ). 

Có nhiều cách xây dựng cấu trúc dữ liệu để biểu diễn danh sách, nhung phổ biến 
nhất là dùng mảng hoặc danh sách móc nối. 

ưu điếm của danh sách cạnh: 

• Trong truờng hợp đồ thị thua (có số cạnh tuông đối nhỏ), cách biểu diễn bằng 
danh sách cạnh sẽ tiết kiệm đuợc không gian lưu trữ, bởi nó chỉ cần O(m) ô 
nhớ đê lưu danh sách cạnh. 

• Trong một số trường hợp, ta phải xét tất cả các cạnh của đồ thị thì cài đặt trên 
danh sách cạnh làm cho việc duyệt các cạnh dề dàng hon. (Thuật toán Kruskal 
chăng hạn) 

Nhược điểm của danh sách cạnh: 

• Nhược điểm co bản của danh sách cạnh là khi ta cần duyệt tất cả các đỉnh kề 
với đỉnh V nào đó của đồ thị, thì chang có cách nào khác là phải duyệt tất cả 
các cạnh, lọc ra những cạnh có chứa đỉnh V và xét đỉnh còn lại. 

• Việc kiếm tra hai đỉnh lí, V có kề nhau hay không cũng bắt buộc phải duyệt 
danh sách cạnh, điều đó khá tốn thời gian trong trường họp đồ thị dày 
(nhiều cạnh). 

2.3. Danh sách kề 

Để khắc phục nhược điểm của các phưong pháp ma trận kề và danh sách cạnh, 
người ta đề xuất phưong pháp biểu diễn đồ thị bằng danh sách kề (adịacency lỉst). 
Trong cách biểu diễn này, với mỗi đỉnh V của đồ thị, ta cho tuông ứng với nó một 
danh sách các đỉnh kề với V. 

Với đồ thị có hướng G = (V, E). V gồm n đỉnh và E gồm m cung. Có hai cách cài 
đặt danh sách kề phố biến: 

• Forward Star: Với mỗi đỉnh u, lưu trữ một danh sách adj[u] chứa các đỉnh 
nối từ u: adj[u] — { V. (lí, v) E E}. 

• Reverse Star: Với mỗi đỉnh V, lưu trữ một danh sách adj[v ] chứa các đỉnh 
nối tới v: adj[v] — (lí: (lí, V ) G E} 

Tùy theo từng bài toán, chúng ta sẽ chọn cấu trúc Forward Star hoặc Reverse Star 
để biểu diễn đồ thị. Có những bài toán yêu cầu phải biểu diễn đồ thị bằng cả hai 
cấu trúc Forward Star và Reverse Star. 


135 



Việc biểu diễn đồ thị vô hướng được quy về việc biểu diễn phiên bản có hướng 
tương ứng: thay mỗi cạnh (lí, v) bởi hai cung có hướng ngược nhau: (lí, v) và 

o ,u). 

Bất cứ cấu trúc dữ liệu nào có khả năng biếu diễn danh sách (mảng, danh sách 
móc nối, cây...) đều có thể sử dụng để biểu diễn danh sách kề, nhưng mảng và 
danh sách móc nối được sử dụng phổ biến nhất. 


a) Biếu diễn danh sách kề bằng mảng 

Dùng một mảng adj[ 1... m] chứa các đỉnh, mảng được chia làm n đoạn, đoạn thứ 
lí trong mảng lưu danh sách các đỉnh kề với đỉnh u. Đe biết một đoạn nằm từ chỉ 
số nào đến chỉ số nào, ta có một mảng head[ 1 ...n + 1] đánh dấu vị trí phân 
đoạn: head[u ] sẽ bằng chỉ số đứng liền trước đoạn thứ u, quy ước head[n + 
1] = m. Khi đó các phần tử trong đoạn: 

adj[head[u] + 1... headịu + 1]] 
là các đỉnh kề với đỉnh u. 

Nhắc lại rằng khi sử dụng danh sách kề để biểu diễn đồ thị vô hướng, ta quy nó về 
đồ thị có hướng và số cung m được nhân đôi (Hình 5-8). 



Hình 5-8. Dùng mảng biếu diễn danh sách kề 


b) Biếu diễn danh sách kề bằng các danh sách móc nối 


l,ist[l] 



List[5] 


|TJÌ)—> 1 3 ^ 

I 1 -> 1 3 -> 1 4 -> 1 5 

I 1 ^ —-» 1 2 ^ —-> | 5 

1 2 3 4 


136 


Hình 5-9. Biếu danh sách kề bởi các danh sách móc nối 








Trong cách biểu diễn này, ta cho tưong ứng mỗi đỉnh u của đồ thị với List [lí] là 
chốt của một danh sách móc nối gồm các đỉnh kề với u. 

Ưu điểm của danh sách kề 

• Đối với danh sách kề, việc duyệt tất cả các đỉnh kề với một đỉnh V cho truớc là 
hết sức dề dàng, cái tên “danh sách kề” đã cho thấy rõ điều này. 

• Việc duyệt tất cả các cạnh cũng đon giản vì một cạnh thực ra là nối một đỉnh 
với một đỉnh khác kề nó. 

Nhuợc điểm của danh sách kề 

• Danh sách kề yếu hon ma trận kề ở việc kiếm tra (lí, v) có phải là cạnh hay 
không, bởi trong cách biếu diễn này ta sẽ phải việc phải duyệt toàn bộ danh 
sách kề của lí hay danh sách kề của V. 

2.4. Danh sách liên thuộc 

Danh sách liên thuộc (incidence lists) là một mở rộng của danh sách kề. Neu nhu 
trong biểu diễn danh sách kề, mỗi đỉnh đuợc cho tuông ứng với một danh sách các 
đỉnh kề thì trong biểu diễn danh sách liên thuộc, mồi đỉnh đuợc cho tuông ứng với 
một danh sách các cạnh liên thuộc. Chính vì vậy, những kĩ thuật cài đặt danh sách 
kề có thể sửa đổi một chút để cài đặt danh sách liên thuộc. 

Đặc biệt trong truờng hợp đồ thị có huớng, ta có thế xây dựng danh sách liên 
thuộc từ danh sách cạnh tuông đối dề dàng bằng cách bố sung các con trỏ liên kết. 
Giả sử đồ thị có huớng G — (y, E) có n đỉnh và m cung đuợc biểu diễn bởi danh 
sách cạnh e[l Vì đồ thị có huớng, nếu ta cho tuong ứng mỗi đỉnh lí một 

danh sách các cung đi ra khỏi lí (forward star) thì sẽ có tống cộng n danh sách liên 
thuộc và mỗi cung chỉ xuất hiện trong đúng một danh sách liên thuộc. Vì vậy ta có 
thể bổ sung hai mảng headịl ... n] và linkị 1 ... m] trong đó: 

• head[u ] là chỉ số cung đầu tiên trong danh sách liên thuộc của đỉnh li. Neu 
danh sách liên thuộc đỉnh lí là 0, head[u ] đuợc gán bằng 0. 

• link[i ] là chỉ số cung kế tiếp cung e[i] trong danh sách liên thuộc chứa cung 
e[i]. Trường họp e[i] là cung cuối cùng của một danh sách liên thuộc, link[i] 
được gán bằng 0 

Đe duyệt tất cả những cung đi ra khỏi một đỉnh lí nào đó, ta có thế thực hiện dề 
dàng bằng thuật toán sau: 

i := head[u]; 
while i ¥= 0 do 
begin 


J 137 _ 




«xử li cung e[i]»; 
i := link[i]; 
end; 

2.5. Chuyển đổi giữa các cách biểu diễn đồ thị 

Có một số thuật toán mà tính hiệu quả của nó phụ thuộc rất nhiều vào cách thức 
biếu diễn đồ thị, do đó khi bắt tay vào giải quyết một bài toán đồ thị, chúng ta 
phải tìm cấu trúc dữ liệu phù họp đế biểu diễn đồ thị sao cho họp lý nhất. Nấu đồ 
thị đầu vào đuợc cho bởi một cách biểu diễn bất họp lí, chúng ta cần chuyển đổi 
cách biếu diễn khác đế thuận tiện trong việc triển khai thuật toán. 

Ta xét bài toán chuyến đối các cách biếu diễn đon đồ thị có huớng G — (V, E) có 
n đỉnh và m cạnh. Có thế biếu diễn đồ thị này bởi: 

Ma trận kề: 

var 

a: array[l..n, l..n] of Boolean; 

Danh sách cạnh: 

type 

TEdge = record 
X, y: Integer; 
end; 
var 

e: arraỵ[l..m] of TEdge; 

Danh sách kề (forward star) (biếu diễn bằng mảng): 

var 

adj: arraỵ[1..2 * m] of Integer; 
head: arraỵ[l..n + 1] of Integer; 

Danh sách liên thuộc (forward star) (biểu diễn bằng cấu trúc liên kết) 

type 

TEdge = record 
X, y: Integer; 
end; 
var 

e: array [1. .m] of TEdge; //Danh sách cạnh 

link: array[l..m] of Integer; //linkỊi]: ch! số cạnh kế tiếp trong danh sách 
liên thuộc 

head: array[l..n] of Integer; //head[i]: chỉ số cạnh đầu 
tiên trong danh sách liên thuộc 


_l 138 








a) Chuyển đổi giữa ma trận kề và danh sách cạnh 

Nếu đồ thị G được cho bởi ma trận kề A = [dịj\ x trong đó CLij = True<=>(i, j) G 
E, ta có thế xây dựng danh sách cạnh tưong ứng bằng cách duyệt tất cả các cặp 
( i,j ), nếu CLij — True thì đưa cặp này vào danh sách cạnh e. 


k := 0; 

for i := 1 to 

n do 

for j := 1 

to n do 

if a [i, j 

] then 

begin 


k : = 

k + 1; 

e[k] . 

X := i; e[k].ỵ := j; 

end; 



Ngược lại, nếu đồ thị G cho bởi danh sách cạnh e, ta có thế xây dựng ma trận kề A 
bằng cách khởi tạo các phần tử của A là False rồi duyệt danh sách cạnh, mỗi khi 
duyệt qua cung (x,y), ta đặt a X y True. 


for i : 

= 1 to n do 


for j 

:= 1 to n do a[i, j] 

:= False; 

for k : 

= 1 to m do 


with 

e[k] do 


a [x 

, y] := True; 



b) Chuyến đổi giữa ma trận kề và danh sách kề 

Từ ma trận kề A = [dụ] x , ta có thế xây dựng hai mảng adj[ 1 ...m\ và 

head[ 1 ...n + 1] sao cho các phần tử trong mảng adj từ chỉ số head[u] + 1 tới 
chỉ số head[u + 1] chứa danh sách kề của đỉnh u. Hai mảng này là danh sách kề 
dạng forward star của đồ thị. 

head[n +1] := m; 

for i n downto 1 do 
begin 

head[i] := head[i + 1] ; 
for j := n downto 1 do 
if a[i, j] then 
begin 

adj[head[i]] := j; 

head[i] := head[i] - 1; 
end; 

end; 


139 







Ngược lại, chúng ta có thể xây dựng ma trận kề từ danh sách kề theo cách: Đặt 
các phần tử của ma trận kề A bằng False, sau đó với mồi đỉnh u, duyệt các đỉnh V 
thuộc danh sách kề của nó và đặt a uv ■— True. 


for i 

:= 1 to n 

do 



f or 

j := 1 to 

n do a 

[i. 

j] := False; 

for u 

:= 1 to n 

do 



f or 

k := head 

[u] + 1 

to 

head[u + 1] do 

a 

[u, adj[k]] 

:= True; 



c) Chuyển đổi giữa danh sách cạnh và danh sách kề 

Từ danh sách cạnh e, ta có thế xây dựng hai mảng adj và head tương ứng với 
danh sách kề dạng forward star bằng thuật toán đếm phân phối. 

Trước hết, ta tính các head[u] là bậc của đỉnh u (Vu G V ): 


for u := 

1 

to n do head[u] := 0; 

for i := 

1 

to m do 

with e 

:ì: 

Ị do 

head 1 

[X] 

:= head[x] + 1; 


Sau đó, ta chia mảng adj thành n đoạn, đoạn thứ u sẽ chứa các đỉnh kề với 
đỉnh u. Đe xác định vị trí các đoạn này, ta đặt mỗi head[u ] trỏ tới vị trí cuối đoạn 
thứ u: 

for u := 2 to n do 

head[u] := head[u - 1] + head[u]; 

Tiếp theo là duyệt lại danh sách cạnh, mỗi khi duyệt tới cạnh (x,y) ta đưa y vào 
mảng adj tại vị trí head[x ], đưa X vào mảng adj tại vị trí head[y ] đồng thời 
giảm hai con trỏ head[x ] và head[y ] đi 1. 


for i := m downto 1 do 

with e[i] do 
begin 


adj[head[x]] := y; head[x] 
end; 

:= head[x] - 1; 


Đen đây, chúng ta có mảng adj phân làm n đoạn, trong đó head[u ] là vị trí đứng 
liền trước đoạn thứ u. Việc cuối cùng là đặt: 

head[n +1] := m; 

Việc chuyến đối từ danh sách kề sang danh sách cạnh được thực hiện đơn giản 
hơn: Với mỗi đỉnh u, ta xét các đỉnh V thuộc danh sách kề của nó và đưa ( u, v) 
vào danh sách cạnh e. 









d) Chuyển đỗi giữa danh sách cạnh và danh sách liên thuộc 

Bởi danh sách liên thuộc được đặc tả đã bao gồm danh sách cạnh, ta chỉ quan tâm 

tới vấn đề chuyến đối từ danh sách cạnh thành danh sách liên thuộc. 

Trước hết với mọi đỉnh u ta đặt head[u ] := 0 để khởi tạo danh sách liên thuộc 
của u bằng 0. 

for u := 1 to n do head[u] := 0; 

Tiếp theo ta duyệt danh sách cạnh, mồi khi duyệt qua một cung (x,y) ta móc nối 
cung này vào danh sách liên thuộc các cung đi ra khỏi x: 


for i := m downto 

1 do 

with e[i] do 


begin 


link[i] := 

head[x]; 

head[x] := 

ỉ; 

end; 



Với các bài toán mà chúng ta sẽ khảo sát, cũng có một số thuật toán không phụ 
thuộc nhiều và cách biểu diễn đồ thị, trong trường họp này tôi sẽ chọn cấu trúc dữ 
liệu dề cài đặt và trình bày nhất đế việc đọc hiểu thuật toán/chưong trình được 
thuận tiện hon. 

Bài tập 

5.1. Cho một đồ thị có hướng n đỉnh, m cạnh được biểu diễn bằng danh sách kề, 
trong đó mỗi đỉnh u sê được cho tưong ứng với một danh sách các đỉnh nối 
từ u. Cho một đỉnh V, hãy tìm thuật toán tính bán bậc ra và bán bậc vào của 
V. Xác định độ phức tạp tính toán của thuật toán 

5.2. Đồ thị chuyển vị của đồ thị có hướngổ = (y,E) là đồ thị G T = ( V,E T ), 
trong đó: 


141 


E t — {(u,v): ( v,u ) G E} 





Hãy tìm thuật toán xây dựng G T từ G trong hai trường họp: G và G 1 được 
biếu diễn bằng ma trận kề; G và G T được biểu diễn bằng danh sách kề. 

5.3. Cho đa đồ thị vô hướng G = (y, E) được biểu diễn bằng danh sách kề, hãy 
tìm thuật toán 0(1 v\ + lcl) để xây dựng đon đồ thị G' = ( y,E' ) và biểu 
diễn G' bằng danh sách kề, biết rằng đồ thị G' gồm tất cả các đỉnh của đồ thị 
G và các cạnh song song trên G được thay thế bằng duy nhất một cạnh trong 
G'. 

5.4. Cho đa đồ thị G được biểu diễn bằng ma trận kề A — {ciij} trong đó ữij là số 
cạnh nối từ đỉnh i tới đỉnh j. Hãy chứng minh rằng A k là ma trận B — [bị]] 
trong đó bịj là số đường đi từ đỉnh i tới đỉnh j qua đúng k cạnh. Gợi ý: Sử 
dụng chứng minh quy nạp. 

5.5. Cho đon đồ thị G — (y,E ), ta gọi bình phưong của một đồ thị G là đon 
đồ thị 

G 2 = (V,E 2 ) 

sao cho ( u, v) G E 2 nếu và chỉ nếu tồn tại một đỉnh w E V sao cho ( u, w ) 
và (w, v) đều thuộc E. Hãy tìm thuật toán 0(1 L| 3 ) đế xây dựng ổ 2 từ ổ 
trong trường hợp cả ổ và ổ 2 được biếu diễn bằng ma trận kề, tìm thuật toán 
0(\E\ + |L| 2 ) để xây dựng G 2 từ G trong trường họp cả G và G 2 được biểu 
diễn bằng danh sách kề. 

5.6. Xây dựng cấu trúc dữ liệu đế biếu diễn đồ thị vô hướng và các thao tác: 

• Liệt kê các đỉnh kề với một đỉnh cho trước trong thời gian 0(|!i|) 

• Kiếm tra hai đỉnh có kề nhau hay không trong thời gian 0(1) 

• Loại bỏ một cạnh trong thời gian 0(1) 

5.7. Với đồ thị G — (y, E) được biểu diễn bằng ma trận kề, đa số các thuật toán 
trên đồ thị sẽ có độ phức tạp tính toán n(|L| 2 ), tuy nhiên không phải không 
có ngoại lệ. Chang hạn bài toán tìm “bồn chứa” (universal sỉnk ) trong đồ 
thị: bồn chứa trong đồ thị có hướng là một đỉnh nối từ tất cả các đỉnh khác 
và không có cung đi ra. Hãy tìm thuật toán Ỡ(|L|) đế xác định sự tồn tại và 
chỉ ra bồn chứa trong đồ thị có hướng. 

5.8. Người ta còn có thế biểu diễn đồ thị bằng ma trận liên thuộc (ỉncỉdence 
matrỉx ): Với đồ thị có hướng G = ( V, E) có n đỉnh và m cung, ma trận liên 
thuộc B — [bịj] của G kích thước m X n, trong đó: 


J 142 L 



{ — 1 , nếu cung thứ j đi ra khỏi đỉnh i 
1, nếu cung thứ j đi vào đỉnh i 
0, nếu cung thứ j không liên thuộc với đỉnh i 
Xét B t là ma trận chuyến vị của ma trận 5, hãy cho biết ý nghĩa của ma trận 
tích BB t 

3. Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị 

3.1. Bài toán tìm đường 

Cho đồ thị G = (y, E ) và hai đỉnh s, t 6 V . 

Nhắc lại định nghĩa đường đi: Một dãy các đỉnh: 

p = (s = Po.Pi, ... ,p k = t), (Vi: (p Ể _i,p Ể ) e E) 
được gọi là một đường đi từ s tới t, đường đi này gồm k + 1 đỉnh p 0 , p ± ,..., p k và 
k cạnh (p 0< Pi), ( Pi>P 2 )>..., (Pfc- 1 »Pfc). Đỉnh s được gọi là đỉnh đầu và đỉnh t 
được gọi là đỉnh cuối của đường đi. Neu tồn tại một đường đi từ s tới t, ta nói s 
đến được t và t đến được từ s: s t. 



Hình 5-10: Đồ thị và đường đi 

Trên cả hai đồ thị ở Hình 5-10, (1,2,3,4) là đường đi từ đỉnh 1 tới đỉnh 4. 
(1,6,5,4 ) không phải đường đi vì không có cạnh (cung) (6,5). 

Một bài toán quan trọng trong lí thuyết đồ thị là bài toán duyệt tất cả các đỉnh có 
thế đến được từ một đỉnh xuất phát nào đó. vấn đề này đưa về một bài toán liệt kê 
mà yêu cầu của nó là không được bỏ sót hay lặp lại bất kì đỉnh nào. Chính vì vậy 
mà ta phải xây dựng những thuật toán cho phép duyệt một cách hệ thống các đỉnh, 
những thuật toán như vậy gọi là những thuật toán tìm kiếm trên đồ thị (graph 
traversaỉ). Ta quan tâm đến hai thuật toán cơ bản nhất: thuật toán tìm kiếm theo 
chiều sâu và thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng. 

Trong những chương trình cài đặt dưới đây, ta giả thiết rằng đồ thị được cho là đồ 
thị có hướng, số đỉnh không quá 10 5 , số cung không quá 10 6 , các đỉnh được đánh 

_I 143 I_ 



số từ 1 tới n và đồng nhất với số hiệu của chúng. Khuôn dạng Input/Output quy 
định cụ thê nhu sau: 

Input 

• Dòng 1 chứa số đỉnh n, đỉnh xuất phát s và đỉnh cần đến t. 

• n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một danh sách các đỉnh, mỗi đỉnh i trong 
danh sách tuong ứng với một cung ( i,j ) của đồ thị, ngoài ra có thêm một số 0 
ở cuối dòng đế báo hiệu kết thúc. 

Output 

• Danh sách các đỉnh có thế đến đuợc từ s 

• Đuờng đi từ s tới t nếu có 


3.2. Biểu diễn đồ thị 

Đồ thị đuợc biểu diễn bằng danh sách kề dạng forward star, mỗi đỉnh u sê đuợc 
cho tuông ứng với một danh sách các đỉnh nối từ li. Neu đồ thị có n đỉnh thì có 
tống cộng n danh sách kề, gọi m là tống số phần tử trên tất cả các danh sách kề. 
Khi đóm = \E\, nhu đã quy uớc, m < 10 6 . 

Cấu trúc dữ liệu đuợc cài đặt bằng mảng adj[ 1 ...m] mảng này đuợc chia làm n 
đoạn liên tiếp, đoạn thứ lí chứa danh sách các đỉnh nối từ u. Vị trí của các đoạn 
đuợc xác định bởi mảng headịo ...n] trong đó head[u ] là vị trí cuối đoạn thứ lí, 
quy uớc headịo] — 0. Như vậy các đỉnh nối từ lí sẽ nằm liên tiếp trong mảng adj 
từ chỉ số headịu — 1] + 1 tới chỉ số head[u]. 



Sample Input 

Sample Output 

8 15 

Reachable vertices from 1: 

2 3 0 

1, 2, 3, 5, 4, 6, 

3 4 0 

The path from 1 to 5: 

15 0 

5<-3<-2<-l 

6 0 


0 


2 0 


8 0 


0 









3.3. Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu 

a) Ỷ tưởng 

Tư tưởng của thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu (Depth-First Search - DFS) có 
thế trình bày như sau: Trước hết, dĩ nhiên đỉnh s đến được từ s, tiếp theo, với mọi 
cung (s, x) của đồ thị thì X cũng sê đến được từ s. Với mỗi đỉnh X đó thì tất nhiên 
những đỉnh y nối từ X cũng đến được từ s... Điều đó gợi ý cho ta viết một thủ tục 
đệ quy DFSVisit(u) mô tả việc duyệt từ đỉnh lí bằng cách thăm đỉnh lí và tiếp tục 
quá trình duyệt DFSVisit(v ) với V là một đỉnh chưa thăm nối từ u. 

Kĩ thuật đánh dấu được sử dụng đế tránh việc liệt kê lặp các đỉnh: Khởi tạo 
avail[v] ■— True, Vv G V, mỗi lần thăm một đỉnh, ta đánh dấu đỉnh đó lại 
( availịv] := False) để các bước duyệt đệ quy kế tiếp không duyệt lại đỉnh đó nữa 

Đe lưu lại đường đi từ đỉnh xuất phát s, trong thủ tục DFSVisit(u), trước khi gọi 
đệ quy DFSVisit(v ) với V là một đỉnh chưa thăm nối từ lí (chưa đánh dấu), ta lưu 
lại vết đường đi từ lí tới V bằng cách đặt traceịv ] := u, tức là traceịv ] lưu lại 
đỉnh liền trước V trong đường đi từ s tói V. Khi thuật toán DFS kết thúc, đường đi 
từ s tới t sẽ là: 

(p x = t <- p 2 = trace[pj] «- p 3 = trace[p 2 ] <--«- s) 

procedure DFSVisit (uEV) ; //Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu từ đinh u 
begin 

avail[u] := False; //avail[u] = False <=> u đã thăm 
Output <— u; //Liệtkêu 

for VvGV: (u, v) £E do //Duyệt mọi đỉnh V chưa thăm nối từ u 
if avail[v] then 
begin 

trace [v] := u; //Lưu vết đường đi, đỉnh liền trước V trên đường đi 

từ s tới V là u 

DFSVisit (v) ; //Gọi đệ quy để tìm kiếm theo chiều sâu từ đỉnh V 
end; 

end; 

begin //Chương trình chinh 

Input —» Đồ thị G, đỉnh xuất phát s, đỉnh đích t; 
for Vv£V do avail [v] := True; //Đánh dấu mọi đỉnh đều chưa thăm 

DFSVisit(s); 

if avail[t] then //s đi tới được t 

«Truy theo vết từ t để tìm đường đi từ s tói t»; 

end. 


145 _ 




b) Cài đặt 

H DFS.PAS s Tìm đường bằng DFS 

{$MODE OBJFPC} 

{$M 4000000} 

program DepthFirstSearch; 
const 

maxN = 100000; 
maxM = 1000000; 
var 

adj : array [1. .maxM] of Integer; //Các danh sách kề 
head: array [0 . .maxN] of Integer; //Mảng đánh dấu vị trí cắt đoạn trong 
adj 

avail: arraỵ[1..maxN] of Boolean; 
trace: array[1..maxN] of Integer; 
n, s, t: Integer; 
procedure Enter; //Nhậpdữliệu 
var 

u, V, i: Integer; 
begin 

ReadLn (n, s, t); 
i := 0; 

for u := 1 to n do 

begin //Đọc danh sách kể của u 

repeat 
read(v); 

if V <> 0 then //Thêm V vào mảng adj 

begin 

Inc(i); adj[i] := v; 

end; 

untìl V = 0; 

head [ u ] : = i; //Đọc hết một dòng , đánh dấu vị trí cắt đoạn thứ u 

ReadLn; 

end; 

head[0] := 0; //cầm canh 
end; 

procedure DFSVisit(u: Integer) ; //Thuật toán tìm kiếm theo chiểu sâu bắt 
đầu từ u 

var 

i: Integer; 
begin 

avail[u] := False; 




Write (u, ' , ' ) ; //Liệt kê u 

for i := head[u - 1] + 1 to head[u] do //Duyệt các đỉnh adj[i] nối từu 
if avail[adj[i]] then 
begin 

trace[adj[i]] := u; 

DFSVisit(adj[i]); 
end; 

end; 

procedure PrintPath; //In đường đi từs tới t 
begin 

i f avai 1 [ t ] then //Từ s không có đường tới t 

WriteLn(' There is no path from s, ' to t) 
else 
begin 

WriteLn('The path from s, ' to t, 
while t <> s do //Truy vết ngược từ t về s 
begin 

Write (t, 
t := trace[t]; 
end; 

WriteLn(s); 
end; 

end; 
begin 
Enter; 

FillChar(avail[1], n * SizeOf(avail[1]), True); 

WriteLn('Reachable vertices from s, '); 

DFSVisit(s); 

WriteLn; 

PrintPath; 
end. 

CÓ thế không cần mảng đánh dấu avail[ 1 ...n] mà dùng luôn mảng traceị 1 ...n] 
đế đánh dấu: Khởi tạo các phần tử mảng trace[ 1... n] là: 

ịtrace[s] ^ 0 
\trace[v] — 0, Mv ^ s 

Khi đó điều kiện đế một đỉnh V chua thăm là traceịv] — 0, mỗi khi từ đỉnh u 
thăm đỉnh V, phép gán traceịv] ■— u sẽ kiêm luôn công việc đánh dấu V đã thăm 
(traceịv] 0). 


147 




Một vài tính chất của DFS 
Cây DFS 

Neu ta sắp xếp danh sách kề của mỗi đỉnh theo thứ tự tăng dần thì thuật toán DFS 
luôn trả về đuờng đi có thứ tự từ điến nhỏ nhất trong số tất cả các đuờng đi từ s 
tới tới t. 

Quá trình tìm kiếm theo chiều sâu cho ta một cây DFS gốc s. Quan hệ cha-con 
trên cây đuợc định nghĩa là: nếu từ đỉnh lí tới thăm đỉnh V ( DFSVisit(u ) gọi 
DFSVisit(y )) thì lí là nút cha của nút V. Hình 5-11 là đồ thị và cây DFS tuong 
ứng với đỉnh xuất phát s = 1. 


8 


Hình 5-11: Đồ thị và cây DFS 

MÔ hình duyệt đồ thị theo DFS 

Cài đặt trên chỉ là một ứng dụng của thuật toán DFS để liệt kê các đỉnh đến đuợc 
từ một đỉnh. Thuật toán DFS dùng đế duyệt qua các đỉnh và các cạnh của đồ thị 
đuợc viết theo mô hình sau: 

procedure DFSVisit (u£V) ; //Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu từ đình u 
begin 

Time := Time + 1; 
d[u] := Time; 

Output <— u; //Liệt kêu 

for Vv£V: (u, v) £E do //Duyệt mọi đinh V nối từ u 

if d[v] = 0 then DFSVisit (v) ; //Nếu V chưa thăm, gọi đệ quy đế tìm 
kiếm theo chiều sâu từ đỉnh V 
Time := Time + 1; 
f[u] := Time; 
end; 

begin //Chương trình chinh 
Input —» Đồ thị G 




148 




for VvEV do d[v] := 0; //Mọi đỉnh đều chưa được duyệt đến 
Time := 0; 
for VvEV do 

if d[v] = ũ then DFSVisit(v); 

end. 

Thuật toán này sê thăm tất cả các đỉnh và các cạnh của đồ thị và thứ tự thăm được 
gọi là thứ tự duyệt DFS. Như ví dụ ở đồ thị trong bài, thứ tự thăm DFS với các 
đỉnh là: 

1,2, 3, 5, 4, 6, 7,8 
Thứ tự thăm DFS với các cạnh là: 

(1,2); (2,3); (3,1); (3,5); (2,4); (4,6); (6,2); (1,3); (7,8) 

Thời gian thực hiện giải thuật của DFS có thế đánh giá bằng số lần gọi thủ tục 
DFSVisit (|F| lần) cộng với số lần thực hiện của vòng lặp for bên trong thủ tục 
DFSVisit. Chính vì vậy: 

• Nếu đồ thị được biểu diễn bằng danh sách kề hoặc danh sách liên thuộc, vòng 
lặp for bên trong thủ tục DFSVisit (xét tông thê cả chưong trình) sẽ duyệt 
qua tất cả các cạnh của đồ thị (mỗi cạnh hai lần nếu là đồ thị vô hướng, mồi 
cạnh một lần nếu là đồ thị có hướng). Trong trường họp này, thời gian thực 
hiện giải thuật DFS là 0(|F| + lEl) 

• Nếu đồ thị được biếu diễn bằng ma trận kề, vòng lặp for bên trong mỗi thủ 
tục DFSVisit sê phải duyệt qua tất cả các đỉnh 1 ...n. Trong trường họp này 
thời gian thực hiện giải thuật DFS là0(|F| + |F| 2 ) = 0(|F| 2 ). 

• Neu đồ thị được biếu diễn bằng danh sách cạnh , vòng lặp for bên trong thủ 
tục DFSVisit sẽ phải duyệt qua tất cả danh sách cạnh mỗi lần thực hiện thủ 
tục. Trong trường hợp này thời gian thực hiện giải thuật DFS là 0(|F||F|). 

Thứ tự duyệt đến và duyệt xong 
Hãy để ý thủ tục DFSVisit(u ): 

• Khi bắt đầu vào thủ tục ta nói đỉnh lí được duyệt đến hay được thăm 
(< discover ), có nghĩa là tại thời điểm đó, quá trình tìm kiếm theo chiều sâu bắt 
đầu từ lí sẽ xây dựng nhánh cây DFS gốc u. 

• Khi chuấn bị thoát khỏi thủ tục đế lùi về , ta nói đỉnh lí được duyệt xong 
ựìnish), có nghĩa là tại thời điểm đó, quá trình tìm kiếm theo chiều sâu từ lí 
kết thúc. 

Trong mô hình duyệt DFS ở trên, chúng ta sử dụng một biến đếm Time đế xác 
định thời điểm duyệt đến d u và thời điểm duyệt xong f u của mồi đỉnh u. Thứ tự 




duyệt đến và duyệt xong này có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiều thuật toán có 
áp dụng DFS, chang hạn nhu các thuật toán tìm thành phần liên thông mạnh, thuật 
toán sắp xếp tô pô... 

Định lí 5-6 

Với hai đỉnh phân biệt u, v: 

• Đỉnh V được duyệt đến trong thời gian từ d u đến f u : d[v] G [d u , f u \ nếu 
và chỉ nếu V là hậu duệ của u trên cây DFS. 

• Đỉnh V được duyệt xong trong thời gian từ d u đến f u : 

f[v] G [d u ,f u ] nếu và chỉ nếu V là hậu duệ của u trên cây DFS. 

Chứng minh 

Bàn chất của việc đinh V được duyệt đến (hay duyệt xong) trong thời gian từ d u đến / u 
chính là thủ tục DFSVisit{y') được gọi (hay thoát) khi mà thủ tục DFSVisit(u ) đã bắt đầu 
nhung chưa kết thúc, nghĩa là thủ tục DFSVisit(v') được dây chuyền đệ quy từ 
DFSVisit(u ) gọi tới. Điều này chi ra rằng V nằm trong nhánh DFS gốc u, hay nói cách 
khác, V là hậu duệ của u. 

Hệ quả 

Với hai đỉnh phân biệt (u, v) thì hai đoạn [d u ,f u ] và [d v ,f v ] hoặc rời 
nhau hoặc chứa nhau. Hai đoạn [d u , f u ] và [d v , f v ] chứa nhau nếu và chỉ 
nếu u và V có quan hệ tiền bối-hậu duệ. 

Chứng minh 

Dễ thấy rằng nếu hai đoạn [d u ,fuì và [ d v ,fv ] không rời nhau thì hoặc d u £ [d v ,fv] hoặc 
d v £ [d u ,/ u ], tức là hai đính ( u, V ) có quan hệ tiền bối-hậu duệ, áp dụng Định lí 5-6, ta có 
ĐPCM. 

Định lí 5-7 

Với hai đỉnh phân biệt u ^ V mà (lí, v) G E thì V phải được duyệt đến 
trước khi u được duyệt xong: 

(u,v) G E => d v < f u (0.1) 

Chứng minh 

Đây là một tính chất quan trọng của thuật toán DFS. Flãy đê ý thủ tục DFSVisit(ù), trước 
khi thoát (duyệt xong ù), nó sẽ quét tất cả các đinh chưa thăm nối từ u và gọi đệ quy đế 
thăm nhũng đính đó, tức là V phải được duyệt đến trước khi u được duyệt xong: d v < f u . 

Định lí 5-8 (định lí đường đi trắng) 

Đỉnh V là hậu duệ thực sự của đỉnh u trong một cây DFS nếu và chỉ nếu 
tại then điếm d u mà thuật toán thăm tới đỉnh u, tồn tại một đường đi từ u 

J 150 _ 



Ì tới V mà ngoại trừ đỉnh u, tất cả các đỉnh khác trên đường đi đều chưa 
được thăm. 

Chứng minh 

“=>” 

Nếu V là hậu duệ của u, ta xét đường đi từ u tới V dọc trên các cung trên cây DFS. Tất cả 
các đinh w nằm sau u trên đường đi này đều là hậu duệ của u, nên theo Định lí 5-6, ta có 
d u < d w , tức là vào thời điểm d u , tất cả các đinh w đó đều chưa được thăm 

Nếu tại thời điếm d u , tồn tại một đường đi từ u tới V mà ngoại trừ đinh u, tất cả các đinh 
khác trên đường đi đều chưa được thăm, ta sẽ chứng minh rằng mọi đinh trên đường đi này 
đều là hậu duệ của u. Thật vậy, giả sử phản chứng rằng V* là đỉnh đầu tiên trên đường đi 
này mà không phải hậu duệ của u, tức là tồn tại đỉnh w liền trước V* trên đường đi là hậu 
duệ của u. Theo Định lí 5-7, V* phải được thăm trước khi duyệt xong w: d v * < f w ; w lại là 
hậu duệ của u nên theo Định lí 5-6, ta có / w < / u , vậy d v • < f u . Mặt khác theo giả thiết 
rằng tại thời điếm d u thì V* chưa được thăm, tức là d u < d v », kết họp lại ta có d vt £ 
[d u ,f u ], vậy thì V* là hậu duệ của u theo Định lí 5-6, trái với giả thiết phản chứng. 

Tên gọi “định lí đường đi trắng: white-path theorem” xuất phát từ cách trình bày 
thuật toán DFS bằng cơ chế tô màu đồ thị: Ban đầu các đỉnh được tô màu trắng, 
mỗi khi duyệt đến một đỉnh thì đỉnh đó được tô màu xám và mỗi khi duyệt xong 
một đỉnh thì đỉnh đó được tô màu đen: Định lí khi đó có thể phát biểu: Điều kiện 
cần và đủ để đỉnh V là hậu duệ thực sự của đỉnh u trong một cây DFS là tại thời 
điểm đỉnh lí được tô màu xám, tồn tại một đường đi từ u tới V mà ngoại trừ đỉnh 
lí, tất cả các đỉnh khác trên đường đi đều có màu trắng. 

3.4. Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng 

a) Ỷ tưởng 

Tư tưởng của thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth-First Search - BFS) là 
“lập lịch” duyệt các đỉnh. Việc thăm một đỉnh sẽ lên lịch duyệt các đỉnh nối từ nó 
sao cho thứ tự duyệt là ưu tiên chiều rộng (đỉnh nào gần đỉnh xuất phát s hơn sẽ 
được duyệt trước). Đầu tiên ta thăm đỉnh s. Việc thăm đỉnh s sẽ phát sinh thứ tự 
thăm những đỉnh u ỉ ,u 2 ,... nối từ s (những đỉnh gần s nhất). Tiếp theo ta thăm 
đỉnh u l5 khi thăm đỉnh Uị sẽ lại phát sinh yêu cầu thăm những đỉnh v 1 ,v 2 ,... nối 
từ Uị . Nhưng rõ ràng các đỉnh V này “xa” s hơn những đỉnh lí nên chúng chỉ được 
thăm khi tất cả những đỉnh lí đã thăm. Tức là thứ tự duyệt đỉnh sẽ là: 
s, 14,112, ...,V\,V 2 ,... 


151 




Hình 5-12: Thứ tự thăm đỉnh của BFS 

Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng sử dụng một danh sách để chứa những đỉnh 
đang “chờ” thăm. Tại mỗi buớc, ta thăm một đỉnh đầu danh sách, loại nó ra khỏi 
danh sách và cho những đỉnh chua “xếp hàng” kề với nó xếp hàng thêm vào cuối 
danh sách. Thuật toán sẽ kết thúc khi danh sách rồng. 

Vì nguyên tắc vào truớc ra truớc, danh sách chứa những đỉnh đang chờ thăm đuợc 
tổ chức duới dạng hàng đợi (Queue): Neu ta có Queue là một hàng đợi với thủ tục 
Push(v ) đế đấy một đỉnh V vào hàng đợi và hàm Pop trả về một đỉnh lấy ra từ 
hàng đợi thì mô hình của giải thuật BFS có thế viết nhu sau: 

Queue := (s); //Khởi tạo hàng đợi chỉ gồm một đỉnh s 
for Vv6V do 

avaìl[v] := True; 

avail[s] := False; //Đánh dấu chỉ có đỉnh s được xếp hàng 
repeat //Lặp tói khi hàng đợi rỗng 

u := Pop; //Lấỵ từ hàng đợi ra một đỉnh u 
Output <— u; //Liệt kê u 

for VvEV:avail[v] and (u, v) EE do //xét những đỉnh V kề u 
chưa được đẩỵ vào hàng đợi 
begin 

trace[v] := u; //Lưu vết đường đi 

Push(v); //Đẩỵ V vào hàng đợi 
avaìl[v] := False; //Đánh dấu V đã xếp hàng 

end; 

until Queue = 0; 

if avail[t] then //s đi tói được t 

«Truy theo vết từ t để tìm đường đi từ s tói t»; 






b) Cài đặt 

H BFS.PAS s Tìm đường bằng BFS 

{$MODE OBJFPC} 

program Breadth First Search; 
const 

maxN = 100000; 
maxM = 1000000; 
var 

adj : array [1. .maxM] of Integer; //Các danh sách kể 
head: array [0 . .maxN] of Integer; //Mảng đánh dấu vị trí cắt đoạn trong adj 

avail: array[1..maxN] of Boolean; 
trace: array[1..maxN] of Integer; 
n, s, t: Integer; 

Queue: array[1..maxN] of Integer; 
front, rear: Integer; 
procedure Enter; //Nhập dữ liệu 
var 

u, V, i: Integer; 
begin 

ReadLn (n, s, t); 
i := 0; 

for u := 1 to n do 

begin //Đọc danh sách kể của u 

repeat 
read(v); 

if V <> 0 then //Thêm V vào mảng adj 

begin 

Inc(i); adj[i] := v; 

end; 

until v=0; 

head [ u ] : = i; //Đọc hết một dòng , đánh dấu vị trí cắt đoạn thứ u 

ReadLn; 

end; 

head[0] := 0; //cầm canh 
end; 

procedure BFS; //Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng 

var 

u, i: Integer; 
begin 

front := 1; rear := 1; //front: chỉ số đầu hàng đợi; rear: chỉ số cuối hàng đợi 
Queue[l] := s; //Khởi tạo hàng đợi ban đầu ch!có mỗi một đỉnh s 


I-1 


153 





FillChar (avail [1] , n * SizeOf (avail [ 1 ] ) , True) ; //Cácđỉnhđều 
chưa xếp hàng 

avail[s] := False; //ngoại trừ đỉnh s đã xếp hàng 

repeat 

u := Queue [íront] ; Inc(front); //Lấy từ hàng đợi ra một đỉnh u 
Write (u, ' , ' ) ; //Liệt kê u 

for i := head[u - 1] + 1 to head[u] do //Duyệt những đỉnh adj[i] 
nối từ u 

if avail [adj [i] ] then //Nếu đỉnh đó chưa thăm 
begin 

Inc(rear); Queue[rear] := adj [i] ; //Đẩy vào hàng đợi 
avail[adj[i]] := False; 

trace [adj [i] ] := u; //Lưu vét đường đi 

end; 

until front > rear; 
end; 

procedure PrintPath; //In đường đi từs tới t 
begin 

i f avai 1 [ t ] then //Từ s không có đường tới t 

WriteLn(' There is no path from s, ' to t) 


begin 

WriteLn('The path from s, ' to t, 
while t <> s do //Truy vết ngược từ t về s 
begin 

Write(t, 
t ị= trace[t]; 
end; 

WriteLn(s); 
end; 

end; 
begin 
Enter; 

WriteLn('Reachable vertices from s, '); 

BFS; 

WriteLn; 

PrintPath; 
end. 

Tương tự như thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, ta có thể dùng mảng 
Traceịl... n] kiêm luôn chức năng đánh dấu. 




c) Một vài tính chất của BFS 
Cây BFS 

Neu ta sắp xếp các danh sách kề của mồi đỉnh theo thứ tự tăng dần thì thuật toán 
BFS luôn trả về đuờng đi qua ít cạnh nhất trong số tất cả các đuờng đi từ s tới t. 
Neu có nhiều đuờng đi từ s tới t đều qua ít cạnh nhất thì thuật toán BFS sẽ trả về 
đuờng đi có thứ tự từ điến nhỏ nhất trong số những đuờng đi đó. 


Quá trình tìm kiếm theo chiều rộng cho ta một cây BFS gốc s. Khi thuật toán kết 
thúc Trace[v] chính là nút cha của nút V trên cây. Hình 5-13 là đồ thị và cây BFS 
tuông ứng với đỉnh xuất phát s = 1 . 



Hình 5-13: Đồ thị và cây BFS 

Mô hình duyệt đồ thị theo BFS 

Tuông tự nhu thuật toán DFS, trên thực tế, thuật toán BFS cũng dùng đế xác định 
một thứ tự trên các đỉnh của đồ thị và đuợc viết theo mô hình sau: 

procedure BFSVisit(s£V); 
begin 

Queue := (s); //Khỏi tạo hàng đợi chỉ gồm một đỉnh s 

Time := Time + 1; 
d [ s ] : = Time; //Duyệt đến đỉnh s 

repeat //Lặp tới khi hùng đợi rỗng 

u : = Pop ; //Lấy từ hàng đợi ra một đĩnh u 

Time := Time + 1; 

f [ u ] : = T ime ; //Ghi nhận thời điếm duyệt xong đỉnh u 

Output <— u; //Liệt kê u 

for VvEV: (u, v) EE do //Xét những đỉnh V kề u 
if d[v] = ũ then //Nếu V chưa duyệt đến 
begin 

Pu s h (V) ; //Đẩy V vào hàng đợi 


155 




Time := Time + 1; 

d[v] := Time; //Ghi nhận thời điếm duyệt đến đỉnh V 

end; 

until Queue = 0; 
end; 

begin //Chương trình chính 

Input —> Đồ thị G; 

for VvEV do d[v] := 0; //Mọi đỉnh đều chưa được duyệt đến 
Time := 0; 
for VvEV do 

if avail[v] then BFSVisit(v); 

end. 

Thời gian thực hiện giải thuật của BFS tương tự như đối với DFS, bằng 0(1 v\ + 
\E\) nếu đồ thị được biểu diễn bằng danh sách kề hoặc danh sách liên thuộc, bằng 
0(|F| 2 ) nếu đồ thị được biểu diễn bằng ma trận kề, và bằng 0(|F||£'|) nếu đồ thị 
được biếu diễn bằng danh sách cạnh. 

Thứ tự duyệt đến và duyệt xong 

Tương tự như thuật toán DFS, đối với thuật toán BFS người ta cũng quan tâm tới 
thứ tự duyệt đến và duyệt xong: Khi một đỉnh được đấy vào hàng đợi, ta nói đỉnh 
đó được duyệt đến (được thăm) và khi một đỉnh được lấy ra khỏi hàng đợi, ta nói 
đỉnh đó được duyệt xong. Trong mô hình cài đặt trên, mỗi đỉnh lí sẽ tương ứng 
với thời điểm duyệt đến d u và thời điểm duyệt xong dy 

Vì cách hoạt động của hàng đợi: đỉnh nào duyệt đến trước sẽ phải duyệt xong 
trước, chính vì vậy, việc liệt kê các đỉnh có thế thực hiện khi chúng được duyệt 
đến hay duyệt xong mà không ảnh hưởng tới thứ tự. Như cách cài đặt ở trên, mồi 
đỉnh được đánh dấu mỗi khi đỉnh đó được duyệt đến và được liệt kê mỗi khi nó 
được duyệt xong. 

Có thế sửa đối một chút mô hình cài đặt bằng cách thay cơ chế đánh dấu duyệt 
đến/chưa duyệt đến bằng duyệt xong/chưa duyệt xong: 

Input —» Đồ thị G; 

for VvEV do avail [v] := True; //Đánh dấu mọi đỉnh đều chưa duyệt xong 

Queue := 0; 

for Vv6V do Push (v) ; //Khởi tạo hàng đợi chứa tẩt cả các đỉnh 
repeat //Lặp tới khi hàng đợi rỗng 

u : = Pop ; //Lấy từ hàng đợi ra một đỉnh u 

if avail [u] then //Nếu u chưa duyệt xong 
begin 





Output <— u; //Liệtkêu 

avail [u] := False; //Đánh dấu u đã duyệt xong 

for VvGV: avail[v] and ( (u, v)£E) do //Xét những đỉnh V kề u chưa 

duyệt xong 

begin 

trace [v] u; //Lưu vết đường đi 
p u s h (V) ; //Đẩy V vào hàng đợi 

end; 

until Queue = 0; 

Ket quả của hai cách cài đặt không khác nhau, sự khác biệt chỉ nằm ở luợng bộ 
nhớ cần sử dụng cho hàng đợi Queue: Ở cách cài đặt thứ nhất, do co chế đánh 
dấu duyệt đến/chua duyệt đến, mồi đỉnh sẽ đuợc đua vào Queue đúng một lần và 
lấy ra khỏi Queue đúng một lần nên chúng ta cần không quá n ô nhớ đế chứa các 
phần tử của Queue. Ở cách cài đặt thứ hai, có thể có nhiều hon n đỉnh đứng xếp 
hàng trong Queue vì một đỉnh V có thế đuợc đấy vào Queue tới 1 + deg ( V ) lần 
(tính cả buớc khởi tạo hàng đợi chứa tất cả các đỉnh), có nghĩa là khi tổ chức dữ 
liệu, chúng ta phải dự trù Y lveV (1 + deg (ư)) = 2m + n ô nhớ cho Queue. Con 
số này đối với đồ thị có huớng là m + n ô nhớ. 

Rõ ràng đối với BFS, cách cài đặt nhu ban đầu sẽ tiết kiệm bộ nhớ hon. Nhung có 
điểm đặc biệt là nếu thay cấu trúc hàng đợi bởi cấu trúc ngăn xếp trong cách cài 
đặt thứ hai, ta sẽ đuợc thứ tự duyệt đỉnh DFS. Đây chính là phuong pháp khử đệ 
quy của DFS đế cài đặt thuật toán trên các ngôn ngữ không cho phép đệ quy. 

Bài tập 

5.9. Viết chuông trình cài đặt thuật toán DFS không đệ quy. 

5.10. Xét đồ thị có huớng G — ( V,E ), dùng thuật toán DFS duyệt đồ thị G. Cho 
một phản ví dụ để chứng minh giả thuyết sau là sai: Neu từ đỉnh u có đuờng 
đi tới đỉnh V và lí đuợc duyệt đến trước V, thì V nằm trong nhánh DFS gốc U. 

5.11. Cho đồ thị vô hướng G = ( y,E ), tìm thuật toán 0(|F|) đế phát hiện một 
chu trình đon trong G. 

5.12. Cho đồ thị có hướng G = ( V, E) có n đỉnh, và mồi đỉnh i được gán một 
nhãn là số nguyên ữj, tập cung E của đồ thị được định nghĩa là (u, v) E 
E <=> CL U > a v . Giả sử rằng thuật toán DFS được sử dụng đế duyệt đồ thị, 
hãy khảo sát tính chất của dãy các nhãn nếu ta xếp các đỉnh theo thứ tự từ 
đỉnh duyệt xong đầu tiên đến đỉnh duyệt xong sau cùng. 

5.13. Mê cung hình chữ nhật kích thước m X n gồm các ô vuông đon vị ( m,n < 
1000). Trên mỗi ô ghi một trong ba kí tự: 


157 



• O: Neu ô đó an toàn 

• X: Neu ô đó có cạm bầy 

• E: Neu là ô có một nhà thám hiểm đang đứng. 

Duy nhất chỉ có 1 ô ghi chữ E. Nhà thám hiểm có thế từ một ô đi sang một 
trong số các ô chung cạnh với ô đang đứng. Một cách đi thoát khỏi mê cung 
là một hành trình đi qua các ô an toàn ra một ô biên. Hãy chỉ giúp cho nhà 
thám hiểm một hành trình thoát ra khỏi mê cung đi qua ít ô nhất. 

4. Tính liên thông của đồ thị 

4.1. Định nghĩa 

a) Tính liên thông trên đồ thị vô hướng 

Đồ thị vô huớng G — ( V, E) đuợc gọi là liên thông ( connected) nếu giữa mọi cặp 
đỉnh của G luôn tồn tại đuờng đi. Đồ thị chỉ gồm một đỉnh duy nhất cũng đuợc coi 
là đồ thị liên thông. 

Cho đồ thị vô huớng G — (V, E) và u là một tập con khác rỗng của tập đỉnh V. Ta 
nói u là một thành phần liên thông (connected component) của G nếu: 

• Đồ thị G hạn chế trên tập U: G u = (ơ, £■{/) là đồ thị liên thông. 

• Không tồn tại một tập w chứa u mà đồ thị G hạn chế trên w là liên thông 
(tính tối đại của u ). 

(Ta cũng đồng nhất khái niệm thành phần liên thông u với thành phần liên thông 
G u = ạj,E v Ỵ). 



Hình 5-14: Đồ thị và các thành phần liên thông 

Một đồ thị liên thông chỉ có một thành phần liên thông là chính nó. Một đồ thị 
không liên thông sẽ có nhiều hon 1 thành phần liên thông. Hình 5-14 là ví dụ về 
đồ thị G và các thành phần liên thông G t , G z , G 3 của nó. 


158 




Đôi khi, việc xoá đi một đỉnh và tất cả các cạnh liên thuộc với nó sẽ tạo ra một đồ 
thị con mới có nhiều thành phần liên thông hon đồ thị ban đầu, các đỉnh nhu thế 
gọi là đỉnh cắt (cut vertices ) hay nút khớp (articulation nodes ). Hoàn toàn tuông 
tự, những cạnh mà khi ta bỏ nó đi sẽ tạo ra một đồ thị có nhiều thành phần liên 
thông hon so với đồ thị ban đầu đuợc gọi là cạnh cắt (cut edges ) hay cầu 
(hridges). 



Hình 5-15: Khớp và cầu 


b) Tính liên thông trên đồ thị có hướng 

Cho đồ thị có huớng G — (V, E), có hai khái niệm về tính liên thông của đồ thị có 
huớng tuỳ theo chúng ta có quan tâm tới huớng của các cung không. 

G gọi là liên thông mạnh (strongly connected) nếu luôn tồn tại đuờng đi (theo các 
cung định huớng) giữa hai đỉnh bất kì của đồ thị, G gọi là liên thông yếu (weakly 
connected) nếu phiên bản vô huớng của nó là đồ thị liên thông. 




Liên thông 


Liên thông 


Hình 5-16: Liên thông mạnh và liên thông yếu 

4.2. Bài toán xác định các thành phần liên thông 

Một bài toán quan trọng trong lí thuyết đồ thị là bài toán kiếm tra tính liên thông 
của đồ thị vô huớng hay tống quát hon: Bài toán liệt kê các thành phần liên thông 
của đồ thị vô huớng. 

Đe liệt kê các thành phần liên thông của đồ thị vô huớng G — (y,E), phuong 
pháp co bản nhất là bắt đầu từ một đỉnh bất kì, ta liệt kê những đỉnh đến đuợc từ 
đỉnh đó vào một thảnh phần liên thông, sau đó loại tất cả các đỉnh đã liệt kê ra 







khỏi đồ thị và lặp lại, thuật toán sẽ kết thúc khi tập đỉnh của đồ thị trở thành 0 . 
Việc loại bỏ đỉnh của đồ thị có thế thực hiện bằng co chế đánh dấu những đỉnh bị 
loại: 

procedure Scan(uEV) 
begin 

«Dùng BFS hoặc DFS liệt kê và đánh dấu những đỉnh có thể 
đến được từ u»; 
end; 
begin 

for VuEV do 

«Khòi tạo V chưa bị đánh dấu»; 

Count := 0; 
for VuEV do 

if «u chưa bị đánh dấu» then 
begin 

Count := Count + 1; 

Output <— «Thông báo thành phần liên thông thứ Count 
gồm các đỉnh :»; 

Scan(u); 
end; 

end. 

Thời gian thực hiện giải thuật đúng bằng thời gian thực hiện giải thuật duyệt đồ 
thị bằng DFS hoặc BFS. 

4.3. Bao đóng của đồ thị vô hướng 


a) Định nghĩa 

Đồ thị đầy đủ với n đỉnh, kí hiệu K n , là một đon đồ thị vô hướng mà giữa hai đỉnh 
bất kì của nó đều có cạnh nối. Đồ thị đầy đủ K n có đúng (”) = cạnh, bậc 

của mọi đỉnh đều là n — 1 



Hình 5-17: Đồ thị đầy đủ 





b) Bao đóng đỗ thị 

Với đồ thị G — ( V,E ), người ta xây dựng đồ thị G — (v, £■) cũng gồm những đỉnh 
của G còn các cạnh xây dựng như sau: 

Giữa hai đỉnh u, V của G có cạnh nôi<=>Giữa hai đỉnh u, V của G có đường đi 
Đồ thị G xây dựng như vậy được gọi là bao đóng của đồ thị G. 

Từ định nghĩa của đồ thị đầy đủ, và đồ thị liên thông, ta suy ra: 

• Một đơn đồ thị vô hướng là liên thông nếu và chỉ nếu bao đóng của nó là đồ 
thị đầy đủ 

• Một đơn đồ thị vô hướng có k thành phần liên thông nếu và chỉ nếu bao đóng 
của nó có k thành phần đầy đủ. 



Hình 5-18: Đơn đồ thị vô hướng và bao đóng của nó 
Bởi việc kiếm tra một đơn đồ thị có phải đồ thị đầy đủ hay không có thế thực hiện 
khá dề dàng (đếm số cạnh chang hạn) nên người ta nảy ra ý tưởng có thế kiểm tra 
tính liên thông của đồ thị thông qua việc kiểm tra tính đầy đủ của bao đóng, vấn 
đề đặt ra là phải có thuật toán xây dựng bao đóng của một đồ thị cho trước và một 
trong những thuật toán đó là: 

c) Thuật toán Warshall 

Thuật toán Warshall - gọi theo tên của Stephen Warshall, người đã mô tả thuật 
toán này vào năm 1960, đôi khi còn được gọi là thuật toán Roy-Warshall vì 
Bernard Roy cũng đã mô tả thuật toán này vào năm 1959. Thuật toán đó có thê 
mô tả rất gọn: 

Giả sử đơn đồ thị vô hướng G — (V, E) có n đỉnh đánh số từ 1 tới n, thuật toán 
Warshall xét tất cả các đỉnh k G V, với mỗi đỉnh k được xét, thuật toán lại xét tiếp 
tất cả các cặp đỉnh (i ,j): nếu đồ thị có cạnh (i, /r) và cạnh (k,j) thì ta tự nối thêm 
cạnh {ị,ị') nếu nó chưa có. Tư tưởng này dựa trên một quan sát đơn giản như sau: 



Neu từ i có đường đi tới k và từ k lại có đường đi tới i thì chắc chắn từ i sẽ có 
đường đi tới j. 

Thuật toán Warshall yêu cầu đồ thị phải được biểu diễn bằng ma trận kề A = 
{i CLij }, trong đó ãij — True <=> (i,j) E E. Mô hình cài đặt thuật toán khá đon giản: 


for k := 1 

to 

n do 

for i := 

1 

to n do 

for j : 

: = 

1 to n do 

a [i. 

j] 

:= a[i, j] or a[i, k] and a[k, j]; 


Việc chứng minh tính đúng đắn của thuật toán đòi hỏi phải lật lại các lí thuyết về 
bao đóng bắc cầu và quan hệ liên thông, ta sẽ không trình bày ở đây. Tuy thuật 
toán Warshall rất dễ cài đặt nhưng đòi hỏi thời gian thực hiện giải thuật khá lớn: 
0(n 3 ). Chính vì vậy thuật toán Warshall chỉ nên sử dụng khi thực sự cần tới bao 
đóng của đồ thị, còn nếu chỉ cần liệt kê các thành phần liên thông thì các thuật 
toán tìm kiếm trên đồ thị tỏ ra hiệu quả hon nhiều. 

Dưới đây, ta sẽ thử cài đặt thuật toán Warshall tìm bao đóng của đon đồ thị vô 
hướng sau đó đếm số thành phần liên thông của đồ thị: 

Việc cài đặt thuật toán sẽ qua những bước sau: 

• Dùng ma trận kề A biếu diễn đồ thị, quy ước rằng dụ — True, Vi 

• Dùng thuật toán Warshall tìm bao đóng, khi đó A là ma trận kề của đồ thị bao 
đóng 

• Dựa vào ma trận kề A, đỉnh 1 và những đỉnh kề với nó sê thuộc thành phần 
liên thông thứ nhất; với đỉnh lí nào đó không kề với đỉnh 1, thì lí cùng với 
những đỉnh kề nó sẽ thuộc thành phần liên thông thứ hai; với đỉnh V nào đó 
không kề với cả đỉnh 1 và đỉnh lí, thì V cùng với những đỉnh kề nó sẽ thuộc 
thành phần liên thông thứ ba v.v... 

Input 

• Dòng 1: Chứa số đỉnh n < 200 và số cạnh m của đồ thị 

• m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một cặp số u và V tưong ứng với một cạnh 

(u, V ) 

Output 

Liệt kê các thành phần liên thông của đồ thị 





63 









k, i, j: Integer; 
begin 

for k := 1 to n do 
for i := 1 to n do 
for j := 1 to n do 

a[i, j] := a[i, j] or a[i, k] and a[k, j ] ; 

end; 

procedure PrintResult; 
var 

Count: Integer; 

avail: array [1. .maxN] of Boolean; //avail[v] = True o V chưa được liệt kê 
vào thành phần liên thông nào 

u, v: Integer; 
begin 

FillChar (avail, n * SizeOf (Boolean) , True) ; //Mọi đinh đểu chưa 
được liệt kê vào thành phần liên thông nào 
Count := 0; 
for u := 1 to n do 

i f avai 1 [ u ] then //với một đinh u chưa được liệt kê vào thành phần liên thông 

nào 

begin //Liệt kê thành phần liên thông chứa u 

Inc(Count); 

Write('Connected Component Count, '); 
for V := 1 to n do 

if a[u, V ] then //Xét những đinh V kề u (trên bao đóng) 

begin 

Write (v, ', ') ; //Liệt kê đinh đó vào thành phần liên thông 

chứa u 

avail [v] := False; //Liệt kê đinh nào đánh dấu đinh đó 

end; 

WriteLn; 

end; 

end; 
begin 
Enter; 

ComputeTransitiveClosure; 

PrintResult; 
end. 

4.4. Bài toán xác định các thành phần liên thông mạnh 

Đối với đồ thị có hướng, người ta quan tâm đến bài toán kiểm tra tính liên thông 
mạnh, hay tống quát hơn: Bài toán liệt kê các thành phần liên thông mạnh của đồ 


J 164 




thị có hướng. Các thuật toán tìm kiếm thành phần liên thông mạnh hiệu quả hiện 
nay đều dựa trên thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu Depth-First Search. 

Ta sẽ khảo sát và cài đặt hai thuật toán liệt kê thành phần liên thông mạnh với 
khuôn dạng Input/Output như sau: 

Input 

• Dòng đầu: Chứa số đỉnh n < 10 5 và số cung m < 10 6 của đồ thị. 

• m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên u, V tưong ứng với một cung 
(u, v) của đồ thị. 

Output 

Các thành phần liên thông mạnh. 












«Thêm V và cung (u, v) vào cây T»; 

DFSVisit(V); 
end; 

end; 

begin 

Input —» Đồ thị G; 

for Vv£V do avail[v] := True; 

for Vv£V do 

if avail[v] then 
begin 

«Tạo ra một cây rỗng, gọi là T» 

DFSVisit(V); 
end; 

end. 

Đe ý thủ tục thăm đỉnh đệ quy DFSVisit(u). Thủ tục này xét tất cả những đỉnh V 
nối từ u: 



Hình 5-19: Ba dạng cung ngoài cây DFS 

• Neu V chưa được thăm thì đi theo cung đó thăm V, tức là cho đỉnh V trở thành 
con của đỉnh u trong cây tìm kiếm DFS, cung (lí, v) khi đó được gọi là cung 
DFS (Tree edge). 

• Neu V đã thăm thì có ba khả năng xảy ra đối với vị trí của lí và V trong cây 
tìm kiếm DFS: 

- V là tiền bối ( ancestor ) của u, tức là V được thăm trước lí và thủ tục 
DFSVisit(u ) do dây chuyền đệ quy từ thủ tục DFSVisit(y ) gọi tới. 
Cung (lí, v) khi đó được gọi là cung ngược (back edge) 




- V là hậu duệ ( descendant ) của u, tức là lí đuợc thăm truớc V, nhung thủ 
tục DFSVisit(u) sau khi tiến đệ quy theo một huớng khác đã gọi 
DFSVisit(y') rồi. Nên khi dây chuyền đệ quy lùi lại về thủ tục 
DFSVisit(u) sẽ thấy V là đã thăm nên không thăm lại nữa. Cung (lí, v) 
khi đó gọi là cung xuôi ựbnvard edge). 

- V thuộc một nhánh DFS đã duyệt truớc đó, cung (lí, v) khi đó gọi là cung 
chéo (cross edge) 

Ta nhận thấy một đặc điểm của thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, thuật toán 
không chỉ duyệt qua các đỉnh, nó còn duyệt qua tất cả những cung nữa. Ngoài 
những cung nằm trên cây DFS, những cung còn lại có thể chia làm ba loại: cung 
nguợc, cung xuôi, cung chéo (Hình 5-19). 

b) Cây DFS và các thành phần liên thông mạnh 
Định lí 5-9 

Neu X và y là hai đỉnh thuộc thành phần liên thông mạnh c thì với mọi 
đường đi từ X tới y cũng như từ y tới X. Tất cả đỉnh trung gian trên 
đường đi đều phải thuộc c. 

Chứng minh 

Vì X và y là hai đỉnh thuộc c nên có một đường đi từ X tới y và một đường đi khác từ y tới 
X. Nối tiếp hai đường đi này lại ta sẽ được một chu trình đi từ X tới y rồi quay lại X trong 
đó V là một đinh nằm trên chu trình. Điều này chi ra rằng nếu đi dọc theo chu trình ta có 
thê đi từ X tới V cũng như từ V tới X , nghĩa là V và X thuộc cùng một thành phân liên thông 
mạnh. 

Định lí 5-10 

Ì Với một thành phần liên thông mạnh c bất kì, sẽ tồn tại duy nhất một đỉnh 
r E c sao cho mọi đỉnh của c đều thuộc nhánh cây DFS gốc r. 

Chứng minh 

Trong số các đỉnh của c, chọn r là đinh được thăm đầu tiên theo thuật toán DFS. Ta sẽ 
chứng minh c nằm trong nhánh DFS gốc r. Thật vậy: với một đinh V bất kì của c, do c 
liên thông mạnh nên phải tồn tại một đường đi từ r tới v: 

(r = x 0 ,x 1 ,...,x k = v) 

Từ Định lí 5-9, tất cả các đinh x u x 2 ,..., x k đều thuộc c, lại do cách chọn r nên chúng sẽ 
phải thăm sau đinh r. Lại từ Định lí 5-8 (định lí đường đi trắng), tất cả các đỉnh 
x 1 ,x 2 , — ,x k — V phải là hậu duệ của r tức là chúng đều thuộc nhánh DFS gốc r. 

Đỉnh r trong chứng minh định lí - đỉnh thăm truớc tất cả các đỉnh khác trong C- 
gọi là chốt của thảnh phần liên thông mạnh c. Mồi thành phần liên thông mạnh có 
duy nhất một chốt. Xét về vị trí trong cây DFS, chốt của một thành phần liên 



thông mạnh là đỉnh nằm cao nhất so với các đỉnh khác thuộc thành phần đó, hay 
nói cách khác: là tiền bối của tất cả các đỉnh thuộc thảnh phần đó. 

Định lí 5-11 

Ì Với một chốt r không là tiền bối của bất kì chốt nào khác thì các đỉnh 
thuộc nhánh DFS gốc r chính là thành phần liên thông mạnh chứa r. 

Chứng minh 

Với mọi đỉnh V nằm trong nhánh DFS gốc r, gọi s là chốt của thành phần liên thông mạnh 
chứa V. Ta sẽ chứng minh r — s. Thật vậy, theo Định lí 5-10, V phải nằm trong nhánh DFS 
gốc s. Vậy V nằm trong cả nhánh DFS gốc r và nhánh DFS gốc s, nghĩa là r và s có quan 
hệ tiền bối-hậu duệ. Theo giả thiết r không là tiền bối của bất kì chốt nào khác nên r phải 
là hậu duệ của s. Ta có đường đi s r V, mà s và V thuộc cùng một thành phần liên 
thông mạnh nên theo Định lí 5-9, r cũng phải thuộc thành phần liên thông mạnh đó. Mỗi 
thành phần liên thông mạnh có duy nhất một chốt mà r và s đều là chốt nên r — s. 

Theo Định lí 5-10, ta đã có thành phần liên thông mạnh chứa r nằm trong nhánh DFS gốc 
r, theo chứng minh trên ta lại có: Mọi đỉnh trong nhánh DFS gốc r nằm trong thành phần 
liên thông mạnh chứa r. Ket họp lại được: Nhánh DFS gốc r chính là thành phần liên 
thông mạnh chứa r. 


c) Thuật toán Tarịan 
Ý tưởng 



Hình 5-20: Thuật toán Tarịan “bẻ” cây DFS 

Thuật toán Tarjan [40] có thế phát biếu như sau: Chọn r là chốt không là tiền bối 
của một chốt nào khác, chọn lấy thành phần liên thông mạnh thứ nhất là nhánh 
DFS gốc r. Sau đó loại bỏ nhánh DFS gốc r ra khỏi cây DFS, lại tìm thấy một 
chốt s khác mà nhánh DFS gốc s không chứa chốt nào khác, lại chọn lấy thảnh 



phần liên thông mạnh thứ hai là nhánh DFS gốc s... Tương tự như vậy cho thành 
phần liên thông mạnh thứ ba, thứ tư, v.v... Có thế hình dung thuật toán Tarjan 
“bẻ” cây DFS tại vị trí các chốt đế được các nhánh rời rạc, mỗi nhánh là một 
thảnh phần liên thông mạnh. 

Mô hình cài đặt của thuật toán Tarjan: 

procedure DFSVisit(u£V); 
begin 

«Đánh dấu u đã thăm» 
for VvGV: (u, v) £E do 

if «v chưa thăm» then DFSVisit(v); 
if «u là chốt» then 
begin 

«Liệt kê thành phần liên thông mạnh tương ứng với chốt u» 
«Loại bỏ các đỉnh đã liệt kê khỏi đồ thị và cây DFS» 
end; 

end; 

begin 

«Đánh dấu mọi đỉnh đều chua thăm» 
for Vv£V do 

if «v chua thăm» then DFSVisit(v); 

end. 

Trình bày dài dòng như vậy, nhưng bây giờ chúng ta mới thảo luận tới vấn đề 
quan trọng nhất: Làm thế nào kiếm tra một đỉnh r nào đó có phải là chốt hay 
không ? 

Định lí 5-12 

Trong mô hình cài đặt của thuật toán Tarjan, việc kiếm tra đỉnh r có phải 
là chốt không được thực hiện khi đỉnh r được duyệt xong, khi đó r là chốt 
nếu và chỉ nếu trong nhánh DFS gốc r không có cung tới đỉnh thăm 
trước r. 

Chứng minh 

Ta nhắc lại các tính chất của 4 loại cung: 

• Cung DFS và cung xuôi nối từ đỉnh thăm trước đến đinh thăm sau, hơn nữa chúng đều 
là cung nối từ tiền bối tới hậu duệ 

• Cung ngược và cung chéo nối từ đỉnh thăm sau tới đinh thăm trước, cung ngược nối từ 
hậu duệ tới tiền bối còn cung chéo nối hai đỉnh không có quan hệ tiền bối-hậu duệ. 

Neu trong nhánh DFS gốc r không có cung tới đỉnh thăm trước r thì tức là không tồn tại 
cung ngược và cung chéo đi ra khỏi nhánh DFS gốc r. Điều đó chi ra rằng từ r, đi theo các 
cung của đồ thị sẽ chỉ đến được những đỉnh nằm trong nội bộ nhánh DFS gốc r mà thôi. 
Thành phần liên thông mạnh chứa r phải nằm trong tập các đỉnh có thê đến từ r, tập này lại 
chính là nhánh DFS gốc r, vậy nên r là chốt. 


169 




Ngược lại, nếu từ đỉnh u của nhánh DFS gốc r có cung (ụ, v) tới đỉnh thăm trước r thì cung 
đó phải là cung ngược hoặc cung chéo. 

Neu cung (u, v) là cung ngược thì V là tiền bối của u, mà r cũng là tiền bối của u nhưng 
thăm sau V nên r là hậu duệ của V. Ta có một chu trình V ^ r ^ u —> V nên ca V và r thuộc 
cùng một thành phần liên thông mạnh. Xét về vị trí trên cây DFS, V là tiền bối của r nên r 
không thê là chôt 

Neu cung (u, v) là cung chéo, ta gọi s là chốt của thành phần liên thông mạnh chứa V. Tại 
thời điếm thủ tục DFSVisit(u ) xét tới cung (u,v), đinh r đã được duyệt đến nhưng chưa 
duyệt xong (do r là tiền bối của ù), đính s cũng đã duyệt đến (5 được thăm trước V do .S' la 
chốt của thành phần liên thông mạnh chứa V, V được thăm trước r theo giả thiết, r được thăm 
trước u vì r là chốt của thành phần liên thông mạnh chứa u ) nhưng chưa duyệt xong (vì nếu 
s được duyệt xong thì thuật toán đã loại bỏ tất cả các đinh thuộc thành phần liên thông mạnh 
chốt s trong đó có đinh V ra khỏi đồ thị nên cung (u, v) sẽ không được tính đến nữa), điều 
này chi ra rằng khi DFSVisit(u ) được gọi, hai thủ tục DFSVisit(r ) và DFSVisit(s ) đều đã 
được gọi nhưng chưa thoát, tức là chúng nằm trên một dây chuyền đệ quy, hay r và s có 
quan hệ tiền bối-hậu duệ. Vì 5 được thăm trước r nên s sẽ là tiền bối của r, ta có chu trình 
s^r^u^v^s nên r và s thuộc cùng một thành phần liên thông mạnh, thành phần này 
đã có chốt s rồi nên r không thê là chốt nữa. 

Từ Định lí 5-12, việc sẽ kiểm tra đỉnh r có là chốt hay không có thể thay bằng 
việc kiếm tra xem có tồn tại cung nối từ một đỉnh thuộc nhánh DFS gốc r tới một 
đỉnh thăm trước r hay không?. 

Dưới đây là một cách cài đặt hết sức thông minh, nội dung của nó là đánh số thứ 
tự các đỉnh theo thứ tự duyệt đến. Định nghĩa Number[u] là số thứ tự của đỉnh u 
theo cách đánh số đó. Ta tính thêm Low[u ] là giá trị Number[. ] nhỏ nhất trong 
các đỉnh có thế đến được từ một đỉnh V nào đó của nhánh DFS gốc u bằng một 
cung. Cụ thê cách tính Low[u] như sau: 

Trong thủ tục DFSVisit(u), trước hết ta đánh số thứ tự thăm cho đỉnh u: 
Numberịu] và khởi tạo Low[u] ■— + 00 . Sau đó xét các đỉnh V nối từ u, có hai 
khả năng: 

Neu V đã thăm thì ta cực tiểu hoá Low[u] theo công thức: 

Low[u] mớị := min(Low[lí] cũ , Numberịv]) 

Neu V chưa thăm thì ta gọi đệ quy DFSVisit(y ), sau đó cực tiếu hoá Low[u] theo 
công thức: 

Low[u] mớí ■= min(Low[lí] cũ , Low[v]) 

Khi duyệt xong một đỉnh u (chuẩn bị thoát khỏi thủ tục DFSVisit(u)), ta so sánh 
Low[u] và Number[u], nếu như Low[u] > Number[u] thì lí là chốt, bởi không 
có cung nối từ một đỉnh thuộc nhánh DFS gốc lí tới một đỉnh thăm trước u. Khi 
đó chỉ việc liệt kê các đỉnh thuộc thảnh phần liên thông mạnh chứa lí chính là 
nhánh DFS gốc u. 


170 



Đê công việc dễ dàng hơn nữa, ta định nghĩa một danh sách Stack được tô chức 
dưới dạng ngăn xếp và dùng ngăn xếp này đế lấy ra các đỉnh thuộc một nhánh nào 
đó. Khi duyệt đến một đỉnh u, ta đấy ngay đỉnh lí đó vào ngăn xếp, thì khi duyệt 
xong đỉnh u, mọi đỉnh thuộc nhánh DFS gốc lí sẽ được đấy vào ngăn xếp Stack 
ngay sau li. Neu lí là chốt, ta chỉ việc lấy các đỉnh ra khỏi ngăn xếp Stack cho tới 
khi lấy tới đỉnh lí là sẽ được nhánh DFS gốc lí cũng chính là thành phần liên 
thông mạnh chứa u. 

Mô hình 

Dưới đây là mô hình cài đặt đầy đủ của thuật toán Tarjan 

procedure DFSVisit(u£V); 
begin 

Count := Count + 1; 

Number [u] := Count; //Đánh số u theo thứ tự duyệt đến 

Low[u] := +°°; 

Pu s h (u) ; //Đẩy u vào ngăn xếp 

for Vv£V:(u, v) £E do 

if Number[v] > 0 then //v đã thăm 

Low[u] := min(Low[u], Number[v]) 

e 1 s e //v chưa thăm 

begin 

DFSVisit (v) ; //Đi thăm V 
Low[u] := min(Low[u], Low[v]); 
end; 

//Đến đây u được duyệt xong 

if Low[u] ^ Number [u] then //Nếu u là chốt 
begin 

«Thông báo thành phần liên thông mạnh vói chốt u gồm có 
các đỉnh:»; 

repeat 

V := Pop; //Lấy từ ngăn xếp ra một đinh V 

Output <— v; 

«Xoá đỉnh V khỏi đồ thị: V := V - {v}»; 
until V = u; 
end; 

end; 

begin 

Count := 0; 

s tac k : = 0; //Khởi tạo một ngăn xếp rỗng 

for Vv£V do Number [v] := 0; //NumberỊv] = 0 <-> V chưa thăm 




for VvEV do 

if Number[v] = ũ then DFSVisit(v); 

end. 

Bởi thuật toán Tarjan chỉ là sửa đối của thuật toán DFS, các phép vào/ra ngăn xếp 
đuợc thực hiện không quá n lần. Vậy nên thời gian thực hiện giải thuật vẫn là 
0(|h| + |£'|) trong truờng hợp đồ thị đuợc biểu diễn bằng danh sách kề hoặc danh 
sách liên thuộc, là 0(|h| 2 ) nếu dùng ma trận kề và là 0(|k||£'|) nếu dùng danh 
sách cạnh. 

Cài đặt 

Chuông trình cài đặt duới đây biếu diễn đồ thị bởi danh sách liên thuộc kiếu 
forward star: Mồi đỉnh lí sẽ đuợc cho tuong ứng với một danh sách các cung đi ra 
khỏi u, nhu vậy mỗi cung sẽ xuất hiện trong đúng một danh sách liên thuộc. Neu 
các cung đuợc luu trữ trong mảng e[l... m], danh sách liên thuộc đuợc xây dựng 
bằng hai mảng. 

• head[u ] là chỉ số cung đầu tiên trong danh sách liên thuộc của đỉnh u. Neu 
danh sách liên thuộc đỉnh lí là 0, head[u ] đuợc gán bằng 0. 

• link[i ] là chỉ số cung kế tiếp cung e[i] trong danh sách liên thuộc chứa cung 
e[i]. Truờng họp e[i] là cung cuối cùng của một danh sách liên thuộc, linkịi] 
đuợc gán bằng 0 

H TARJAN.PAS V Thuật toán Tarjan 

{$MODE OBJFPC} 

{$M 4000000} 

program StronglỵConnectedComponents; 
const 

maxN = 100000; 
maxM — 1000000; 
type 

TStack = record 

Items: arraỵ[1..maxN] of Integer; 

Top: Integer; 
end; 

TEdge = record //cấu trúc cung 

X, y: Integer; //Hai đỉnh đầu mút 
end; 
var 

e: arraỵ [1. .maxM] of TEdge; //Danh sách cạnh 

link: array [1. .maxM] of Integer; //link[i]: chỉ số cung tiếp theo e[i] trong 
danh sách liên thuộc 


172 





head: arraỵ [1. .maxN] of Integer; //head[u]: chỉ số cung đầu tiên trong 
danh sách liên thuộc các cung đi ra khỏi u 

avail: array[1..maxN] of Boolean; 

Number, Low: array[1..maxN] of Integer; 
stack: TStack; 
n, Count, SCC: Integer; 
procedure Enter; //Nhập dữ liệu 
var 

i, u, V, m: Integer; 
begin 

ReadLn (n, m); 

for i := 1 tomdo //Đọc danh sách cạnh 

with e[i] do ReadLn(x, y) ; 

FillChar (head [ 1 ] , n * SizeOf (head [1 ] ) , 0); //Khởi tạo cóc danh sách 
liên thuộc rỗng 

for i := m downto 1 do //Xây dựng các danh sách liên thuộc 

with e[i] do 
begin 

link [ i ] : = head [x] ; //Móc nối e[i] = ( X, y) vào danh sách liên thuộc 

những cung đi ra khỏi X 

head[x] := i; 
end; 

end; 

procedure Init; //Khởi tạo 
begin 

FillChar (Number, n * SizeOf (Number [1] ) , ũ); //Mọi đinh đều chưa 
thăm 

FillChar (avail, n * SizeOf (avail [ 1 ] ) , True) ; //Chưa đỉnh nào bị 
loại 

Stack.Top := 0; //Ngăn xếp rỗng 

Count := 0; //Biến đếm số thứ tự duyệt đến, dùng để đánh số 
scc := 0; //Biến đánh số các thành phần liên thông 
end; 

procedure Push(v: Integer) ; //Đẩy một đinh V vào ngăn xếp 
begin 

with stack do 
begin 

Inc(Top); Items[Top] := v; 
end; 

end; 

tunction Pop: Integer; //Lấy một đinh V khỏi ngăn xếp, trả về trong kết quả 
hàm 

begin 




with stack do 
begin 

Result := Items[Top]; Dec(Top); 
end; 

end; 

//Hàm cực tiểu hoá: Target := Min(Target , Value) 

procedure Minimize(var Target: Integer; Value: Integer); 
begin 

if Value < Target then Target := Value; 
end; 

procedure DFSVisit(u: Integer) ; //Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu bắt 
đầu từ u 

var 

i, v: Integer; 
begin 

Inc(Count); Number [u] := Count; //Trước hết đánh số cho u 

Low[u] := maxN + 1; //khởi tạo Low[u]:=+' xi rồi sau cực tiểu hoá dần 
Push (u) ; //Đẩy u vào ngăn xếp 

i : = head [ u ] ; //Duyệt từ đầu danh sách liên thuộc các cung đi ra khỏi u 

while i <> 0 do 
begin 

V : = e [ i ] . y; //Xét những đinh V nối từ u 
if avail [v] then //Nếu V chưa bị loại 

if Number[v] <> ũ then //Nếu V đã thăm 
Minimize (Low [u] , Number[v]) //cực tiểu hoá Low[u] theo công thức này 
else //Nếu V chưa thăm 
begin 

DFSVisit (v) ; //Tiếp tục tìm kiếm theo chiều sâu bắt đầu từ 1 / 
Minimize (Low [u] , Low [v] ) ; //Rồi cực tiểu hoá Low[u] theo công thức này 
end; 

i : = link [ i ] ; //Chuyển sang xét cung tiếp theo trong danh sách liên thuộc 
end; 

//Đến đây thì đinh u được duyệt xong , tức là các đinh thuộc nhánh DFS gốc u đểu đã 
thăm 

if Low[u] >= Number [u] then //Nếu u là chốt 
begin //Liệt kê thành phần liên thông mạnh có chốt u 

Inc(SCC); 

WriteLn('strongly Connected Component scc, '); 
repeat 

V : = Pop; //Lấy dần các đinh ra khỏi ngăn xếp 

Write (v, ' , ' ) ; //Liệt kê các đinh đó 

avai 1 [ V] : = False; //Rồi loại luôn khỏi đồ thị 


_I 174 




until V = u; //Cho tới khi lấy tới đỉnh u 
WriteLn; 
end; 

end; 

procedure Tarjan; //Thuật toán Tarjan 
var 

v: Integer; 
begin 

for V := 1 to n do 

if avail[v] then DFSVisit(v); 

end; 
begin 
Enter; 

I n i t ; 

Tarj an; 
end. 


d) Thuật toán Kosaraịu-Sharir 

Mô hình 

Có một thuật toán khác để liệt kê các thành phần liên thông mạnh là thuật toán 

Kosaraju-Sharir (1981). Thuật toán này thực hiện qua hai buớc: 

• Buớc 1: Dùng thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu với thủ tục DFSVisit, 
nhung thêm vào một thao tác nhỏ: đánh số lại các đỉnh theo thứ tự duyệt 
xong. 

• Buớc 2: Đảo chiều các cung của đồ thị, xét lần luợt các đỉnh theo thứ tự từ 
đỉnh duyệt xong sau cùng tới đỉnh duyệt xong đầu tiên, với mỗi đỉnh đó, ta lại 
dùng thuật toán tìm kiếm trên đồ thị (BFS hay DFS) liệt kê những đỉnh nào 
đến đuợc từ đỉnh đang xét, đó chính là một thành phần liên thông mạnh. Liệt 
kê xong thành phần nào, ta loại ngay các đỉnh của thành phần đó khỏi đồ thị. 

Định lí 5-13 

Ì Với r là đỉnh duyệt xong sau cùng thì r là chốt của một thành phần liên 
thông mạnh không có cung đi vào. 

Chứng minh 

Dễ thấy rằng đính r duyệt xong sau cùng phải là gốc của một cây DFS nên r sẽ là chốt của 
một thành phần liên thông mạnh, kí hiệu c (r). 

Gọi s là chốt của một thành phần liên thông mạnh C(s) khác. Ta chứng minh rằng không 
thế tồn tại cung đi từ C(s) sang C(r), giả sử phản chứng rằng có cung (u, v) trong đó 
u £ c(s) và V E c(r). Khi đó tồn tại một đường đi Pp. s u trong nội bộ c(s) và tồn tại 


175 




một đường đi P 2 \ V r nội bộ C(r). Do tính chất của chốt, 5 được thăm trước mọi đỉnh 
khác trên đường P 1 và r được thăm trước mọi đinh khác trên đường P 2 . Nối đường đi 
p^.s^u với cung (li, v) và nối tiếp với đường đi p 2 :v r ta được một đường đi 
P:s r (Hình 5-21) 


p 


C(s) 


c(r) 




Hình 5-21 

CÓ hai khả năng xảy ra: 

• Nếu 5 được thăm trước r thì vào thời điếm 5 được thăm, mọi đinh khác trên đường đi p 
chưa thăm. Theo Định lí 5-8 (định lí đường đi trắng), s sẽ là tiền bối của r và phải được 
duyệt xong sau r. Trái với giả thiết r là đinh duyệt xong sau cùng. 

• Nếu s được thăm sau r, nghĩa là vào thời điếm r được duyệt đến thì s chưa duyệt đến, lại 
do r được duyệt xong sau cùng nên vào thời điểm r duyệt xong thì s đã duyệt xong. Theo 
Định lí 5-13, s sẽ là hậu duệ của r. Vậy từ s có đường đi tới r và ngược lại, nghĩa là r và s 
thuộc cùng một thành phần liên thông mạnh. Mâu thuẫn. 

Định lí được chứng minh. 

Định lí 5-13 chỉ ra tính đúng đắn của thuật toán Kosaraju-Sharir: Đỉnh r duyệt 
xong sau cùng chắc chắn là chốt của một thành phần liên thông mạnh và thành 
phần liên thông mạnh này gồm mọi đỉnh đến đuợc r. Việc liệt kê các đỉnh thuộc 
thành phần liên thông mạnh chốt r đuợc thực hiện trong thuật toán thông qua thao 
tác đảo chiều các cung của đồ thị rồi liệt kê các đỉnh đến đuợc từ r. 

Loại bỏ thành phần liên thông mạnh với chốt r khỏi đồ thị. Cây DFS gốc r lại 
phân rã thành nhiều cây con. Lập luận tuông tự nhu trên với đỉnh duyệt xong sau 
cùng (Hình 5-22) 

Ví dụ: 


176 







Hình 5-22. Đánh số lại, đảo chiều các cung và thực hiện thuật toán tìm kiếm trên đồ thị với 
cách chọn các đỉnh xuất phát ngược lại với thứ tự duyệt xong (thứ tự 11,10... 3, 2,1) 

Cài đặt 

Trong việc lập trình thuật toán Kosaraju-Sharir, việc đánh số lại các đỉnh được 
thực hiện bằng danh sách: Tại bước duyệt đồ thị lần 1, mỗi khi duyệt xong một 
đỉnh thì đỉnh đó được đưa vào cuối danh sách. Sau khi đảo chiều các cung của đồ 
thị, chúng ta chỉ cần duyệt từ cuối danh sách sê được các đỉnh đúng thứ tự ngược 
với thứ tự duyệt xong (co chế tưong tự như ngăn xếp) 

Đe liệt kê các thành phần liên thông mạnh của đon đồ thị có hướng bằng thuật 
toán Tarjan cũng như thuật toán Kosaraju-Sharir, cách biểu diễn đồ thị tốt nhất là 
sử dụng danh sách kề hoặc danh sách liên thuộc. Tuy nhiên với thuật toán 
Kosaraju-Sharir, việc cài đặt bằng dach sách liên thuộc là họp lí hon bởi nó cho 
phép chuyến từ cách biếu diễn forward star sang cách biếu diễn reverse star một 
cách dề dàng bằng cách chỉnh lại mảng link và head. cấu trúc forward star được 
sử dụng ở pha đánh số lại các đỉnh, còn cấu trúc reverse star được sử dụng khi liệt 
kê các thành phần liên thông mạnh (bởi cần thực hiện trên đồ thị đảo chiều) 

H KOSARAJUSHARIR.PAS S Thuật toán Kosaraju-Sharir 

{$MODE OBJFPC} 

{$M 4000000} 

program StronglyConnectedComponents; 
const 

maxN = 100000; 
maxM = 1000000; 


177 




TEdge = record //cấu trúc cung 

X, y: Integer; //Hai đỉnh đầu mút 
end; 
var 

e: array [1. .maxM] of TEdge; //Danh sách cạnh 

link: array [1. .maxM] of Integer; //link[i]: Chỉ số cung kế tiếp e[i] trong 
danh sách liên thuộc 

head: array [1. .maxN] of Integer; //head[u]: Chỉ số cung đầu tiên trong 
danh sách liên thuộc 

avail: arraỵ[1..maxN] of Boolean; 

List: arraỵ[1..maxN] of Integer; 

Top: Integer; 
n, m, V, SCC: Integer; 
procedure Enter; //Nhậpdữliệu 
var 

i, u, v: Integer; 
begin 

ReadLn(n, m) ; 
for i := 1 to m do 
with e[i] do 
ReadLn(x, y); 

end; 

procedure Number ing; //Liệt kê các đinh theo thứ tự duyệt xong vào danh sách List 

var 

i, u: Integer; 

procedure DFSVisit(u: Integer) ; //Thuật toán DFS từ u 


i, v: Integer; 
begin 

avail[u] := False; 

i := head[u]; 

while i <> 0 do //Xét cóc cung e[i] đi ra khỏi u 

begin 

V : = e [ i ] . y ; 

if avail[v] then DFSVisit(v); 
i := link[i]; 
end; 

Inc(Top); List[Top] : = u; //u duyệt xong , đưa u vào cuối danh sách List 


78 





begin 

//Xây dựng danh sách liên thuộc dạng forward star: Mỗi đinh u tương ứng với danh sách 
các cung đi ra khỏi u 

FillChar(head[1], n * SizeOf(head[1]) , 0); 
for i := m downto 1 do 
with e[i] do 
begin 

lìnk[ì] := head[x]; 
head[x] := i; 
end; 

FillChar(avail[1], n * SizeOf(avail[1]) , True) ; 

Top := 0; //Khởi tạo danh sách List rỗng 
for u := 1 to n do 

if avail[u] then DFSVisit(u); 

end; 

procedure KosarajuSharir; 
var 

i, u: Integer; 

procedure Enum(u: Integer) ; //Thuật toán DFS từ u trên đồ thị đảo chiểu 

var 

i, v: Integer; 
begin 

avail[u] := False; 

Write(u, ' , ' ) ; 

i := head[u]; 

while i <> 0 do //Xét cóc cung e[i] đi vào u 
begin 

V : = e [ i ] . X ; 

if avail[v] then Enum(v); 
i := link[ i ] ; 
end; 

end; 

begin 

//Xây dựng danh sách liên thuộc dạng reverse star: mỗi đinh u tương ứng với danh sách 
các cung đi vào u 

FìllChar(head[1], n * SizeOf(head[1]) , 0); 
for i := m downto 1 do 
with e[i] do 
begin 

link[i] := head[ỵ]; 
head[y] := i; 
end; 



FillChar(avail[1], n * SizeOf(avail[1]), True); 

scc := 0 ; 

for u := n downto 1 do 

if avail [List [u] ] then //Liệt kê thành phần liên thông chốt List[u] 

begin 

Inc(SCC); 

WriteLn('strongly Connected Component scc, '); 
Enum(List[u]); 

WriteLn; 

end; 

end; 

begin 

Enter; 

Numbering; 

Kosaraj uSharir; 
end. 

Thời gian thực hiện giải thuật có thế tính bằng hai lượt DFS, vậy nên thời gian 
thực hiện giải thuật sẽ là 0(1 v\ + |T|) trong trường hợp đồ thị được biểu diễn 
bằng danh sách kề hoặc danh sách liên thuộc, là 0(1 k| 2 ) nếu dùng ma trận kề và 
là 0(|k||£'|) nếu dùng danh sách cạnh. 


4.5. Sắp xếp tô pô 



Hình 5-23. Đồ thị có hướng và đồ thị các thành phần liên thông mạnh 
Xét đồ thị có hướng G — (y,E), ta xây dựng đồ thị có hướng G scc — 
(y scc , E scc ) như sau: Mồi đỉnh thuộc v scc tưong ứng với một thảnh phần liên 
thông mạnh của G. Một cung (r, s) G E scc nếu và chỉ nếu tồn tại một cung 
(u, v) G E trên G trong đó lí G r; V G s. 




Đồ thị G scc gọi là đồ thị các thảnh phần liên thông mạnh 

Đồ thị G scc là đồ thị có hướng không có chu trình ( directed acyclỉc graph-DAG) 
vì nếu G scc có chu trình, ta có thế hợp tất cả các thảnh phần liên thông mạnh 
tương ứng với các đỉnh dọc trên chu trình đế được một thành phần liên thông 
mạnh lớn trên đồ thị G, mâu thuẫn với tính tối đại của một thành phần liên thông 
mạnh. 

Trong thuật toán Tarjan, khi một thành phần liên thông mạnh được liệt kê, thành 
phần đó sẽ tương ứng với một đỉnh không có cung đi ra trên G scc . Còn trong 
thuật toán Kosaraju-Sharir, khi một thành phần liên thông mạnh được liệt kê, 
thảnh phần đó sẽ tương ứng với một đỉnh không có cung đi vào trên G scc . Cả hai 
thuật toán đều loại bỏ thành phần liên thông mạnh mồi khi liệt kê xong, tức là loại 
bỏ đỉnh tương ứng trên G scc . 

Neu ta đánh số các đỉnh của G scc từ 1 trở đi theo thứ tự các thành phần liên thông 
mạnh được liệt kê thì thuật toán Kosaraju-Sharir sẽ cho ta một cách đánh số gọi là 
sắp xếp tô pô (topological sortỉng ) trên G scc : Các cung trên G scc khi đó sẽ chỉ 
nối từ đỉnh mang chỉ số nhỏ tới đỉnh mang chỉ số lớn. Neu đánh số các đỉnh của 
QSCC q 1C0 thuật toán Tarjan thì ngược lại, các cung trên G scc khi đó sẽ chỉ nối từ 
đỉnh mang chỉ số lớn tới đỉnh mang chỉ số nhỏ. 

Bài tập 

5.14. Chứng minh rằng đồ thị có hướng G = (y, E) là không có chu trình nếu và 
chỉ nếu quá trình thực hiện thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trên G không 
có cung ngược. 

5.15. Cho đồ thị có hướng không có chu trình G = (V, E) và hai đỉnh s, t. Hãy 
tìm thuật toán đếm số đường đi từ s tới t (chỉ cần đếm số lượng, không cần 
liệt kê các đường). 

5.16. Trên mặt phắng với hệ toạ độ Decattes vuông góc cho n đường tròn, mỗi 
đường tròn xác định bởi bộ 3 số thực (x, y, r) ở đây (x, ỳ) là toạ độ tâm và 
r là bán kính. Hai đường tròn gọi là thông nhau nếu chúng có điểm chung. 
Hãy chia các đường tròn thảnh một số tối thiếu các nhóm sao cho hai đường 
tròn bất kì trong một nhóm bất kì có thế đi được sang nhau sau một số hữu 
hạn các bước di chuyến giữa hai đường tròn thông nhau. 

5.17. Cho một lưới ô vuông kích thước m X n gồm các số nhị phân G {0,1} 
( m,n < 1000). Ta định nghĩa một hình là một miền liên thông các ô kề 
cạnh mang số 1. Hai hình được gọi là giống nhau nếu hai miền liên thông 
tương ứng có thế đặt chồng khít lên nhau qua một phép dời hình. Hãy phân 

_ 181 _ 


loại các hình trong lưới ra thành một sô các nhóm thỏa mãn: Môi nhóm gôm 
các hình giống nhau và hai hình bất kì thuộc thuộc hai nhóm khác nhau thì 
không giống nhau: 




5.18. Cho đồ thị có hướng G = ( V, E), hãy tìm thuật toán và viết chuông trình đế 
chọn ra một tập ít nhất các đỉnh s Q V đế mọi đỉnh của V đều có thế đến 
được từ ít nhất một đỉnh của s bằng một đường đi trên G. 

5.19. Một đồ thị có hướng G — (V, E) gọi là nửa liên thông (semi-connected) nếu 
với mọi cặp đỉnh u,v E V thì hoặc lí có đường đi đến V, hoặc V có đường đi 
đến u. 


a) Chứng minh rằng đồ thị có hướng G = ( y,E ) là nửa liên thông nếu và 
chỉ nếu trên G tồn tại đường đi qua tất cả các đỉnh (không nhất thiết phải là 
đường đi đon) 

b) Tìm thuật toán và viết chuông trình kiểm tra tính nửa liên thông của 
đồ thị. 


5. Vài ứng dụng của DFS và BFS 

5.1. Xây dựng cây khung của đồ thị 

Cây là đồ thị vô hướng, liên thông, không có chu trình đon. Đồ thị vô hướng 
không có chu trình đon gọi là rừng (họp của nhiều cây). Như vậy mỗi thành phần 
liên thông của rừng là một cây. 

Xét đồ thị G — ( V, E) và T — ( V, E T ) là một đồ thị con của đồ thị G ( E T Q E), 
nếu T là một cây thì ta gọi T là cây khung hay cây hao trùm (spannỉng treè) của 
đồ thị G. Điều kiện cần và đủ đế một đồ thị vô hướng có cây khung là đồ thị đó 
phải liên thông. 

Dễ thấy rằng với một đồ thị vô hướng liên thông có thế có nhiều cây khung 
(Hình 5-24). 





Hình 5-24: Đồ thị và một số ví dụ cây khung 

Định lí 5-14 (Daisy Chain Theorem) 

Giả sử T = (V, E) là đồ thị vô hướng với n đỉnh. Khi đó các mệnh đề sau 
là tương đương: 

1. T là cây 

2. T không chứa chu trình đơn và có n — 1 cạnh 

3. T liền thông và moi cạnh của nó đều là cầu 

4. Giữa hai đỉnh bất kì của T đều tồn tại đúng một đường đi đơn 

5. T không chứa chu trình đơn nhưng hễ cứ thêm vào một cạnh ta thu được 
một chu trình đơn. 

6. T liên thông và có n — 1 cạnh 

Chứng minh: 

1 => 2 : 

Từ T là cây, theo định nghĩa T không chứa chu trình đơn. Ta sẽ chứng minh cây T 
có n đỉnh thì phải có n — 1 cạnh bằng quy nạp theo số đỉnh n. Rõ ràng khi n = 1 
thì cây có 1 đỉnh sẽ chứa 0 cạnh. Neu n — 1, gọi p — {v lt v 2 , —,v k ) là đuờng đi 
dài nhất (qua nhiều cạnh nhất) trong T. Đỉnh Vị không thế kề với đỉnh nào trong 
số các đỉnh v 3 ,v 4 , ...,v k , bởi nếu có cạnh (v 1; Up) (3 < p < k), ta sẽ thiết lập 
đuợc chu trình đơn (v 1 ,v 2 ,..., v pi Vị). Mặt khác, đỉnh Vị cũng không thế kề với 
đỉnh nào khác ngoài các đỉnh trên đuờng đi p trên bởi nếu có cạnh (v 0 , Vị) G E, 
Vq ệ p thì ta thiết lập đuợc đuờng đi (v 0 , v 1 ,v 2 , ...,v k ) dài hơn p. Vậy đỉnh v x 
chỉ có đúng một cạnh nối vớiu 2 , nói cách khác, V 1 là đỉnh treo. Loại bỏ V 1 và 
cạnh (rq, v 2 ) khỏi T, ta đuợc đồ thị mới cũng là cây và có n — 1 đỉnh, cây này 
theo giả thiết quy nạp cỏn — 2 cạnh. Vậy cây T có n — 1 cạnh. 


183 




2=>3: 

Giả sử T có k thành phần liên thông Tị, T 2 , ..., T k . Vì T không chứa chu trình đơn 
nên các thành phần liên thông của T cũng không chứa chu trình đơn, tức là các 
7\, T 2 ,..., T k đều là cây. Gọi n lt n 2 ,..., n k lần luợt là số đỉnh của T lt T 2 ,..., T k thì 
cây Tị có riị — 1 cạnh, cây T 2 có n 2 — 1 cạnh..., cây T k có n k — 1 cạnh. Cộng lại 
ta có số cạnh của T là n — k cạnh. Theo giả thiết, cây T có n — 1 cạnh, suy ra 
k — 1, đồ thị chỉ có một thành phần liên thông là đồ thị liên thông. 

Bây giờ khi T đã liên thông, kết hợp với giả thiết T không có chu trình nên nếu bỏ 
đi một cạnh bất kì thì đồ thị mới vẫn không chứa chu trình. Đồ thị mới này không 
thế liên thông vì nếu không nó sẽ phải là một cây và theo chứng mình trên, đồ thị 
mới sẽ có n — 1 cạnh, tức là T còn cạnh. Mâu thuẫn này chứng tỏ tất cả các cạnh 
của T đều là cầu. 

3=>4: 

Gọi X và y là 2 đỉnh bất kì trong T, vì T liên thông nên sẽ có một đuờng đi đơn từ 
X tới y. Neu tồn tại một đuờng đi đơn khác từ X tới y thì nếu ta bỏ đi một cạnh 
(u, V ) nằm trên đuờng đi thứ nhất nhung không nằm trên đuờng đi thứ hai thì từ lí 
vần có thế đến đuợc V bằng cách: đi từ lí đi theo chiều tới X theo các cạnh thuộc 
đuờng thứ nhất, sau đó đi từ X tới y theo đuờng thứ hai, rồi lại đi từ y tới V theo 
các cạnh thuộc đuờng đi thứ nhất. Điều này chỉ ra việc bỏ đi cạnh (u, v) không 
ảnh huởng tới việc có thế đi lại đuợc giữa hai đỉnh bất kì. Mâu thuẫn với giả thiết 
(li, V ) là cầu. 

4=>5: 

Thứ nhất T không chứa chu trình đơn vì nếu T chứa chu trình đơn thì chu trình đó 
qua ít nhất hai đỉnh (lí, v) . Rõ ràng dọc theo các cạnh trên chu trình đó thì từ lí có 
hai đuờng đi đơn tới V. Vô lí. 

Giữa hai đỉnh (lí, v) bất kì của T có một đuờng đi đơn nối lí với V, vậy khi thêm 
cạnh (lí, V ) vào đuờng đi này thì sẽ tạo thành chu trình. 

5=>6: 

Gọi lí và V là hai đỉnh bất kì trong T, thêm vào T một cạnh (lí, v) nữa thì theo giả 
thiết sẽ tạo thảnh một chu trình chứa cạnh (lí, v). Loại bỏ cạnh này đi thì phần còn 
lại của chu trình sẽ là một đuờng đi từ lí tới V. Mọi cặp đỉnh của T đều có một 
đuờng đi nối chúng tức là T liên thông, theo giả thiết T không chứa chu trình đơn 
nên T là cây và có n — 1 cạnh. 

6=>1: 


J 184 



Giả sử T không là cây thì T có chu trình, huỷ bỏ một cạnh trên chu trình này thì T 
vần liên thông, nếu đồ thị mới nhận được vẫn có chu trình thì lại huỷ một cạnh 
trong chu trình mới. Cứ như thế cho tới khi ta nhận được một đồ thị liên thông 
không có chu trình. Đồ thị này là cây nhưng lại có < n — 1 cạnh (vô lí). Vậy T là 
cây. 

Định lí 5-15 

Số cây khung của đồ thị đầy đủ K n là n n ~ 2 . 

Ta sẽ khảo sát hai thuật toán tìm cây khung trên đồ thị vô hướng liên 
thông G = ( V, E). 

a) Xây dựng cây khung bằng thuật toán hợp nhất 

Trước hết, đặt T = (F, 0); T không chứa cạnh nào thì có thế coi T gồm \v\ cây 
rời rạc, mỗi cây chỉ có 1 đỉnh. Sau đó xét lần lượt các cạnh của G, nếu cạnh đang 
xét nối hai cây khác nhau trong T thì thêm cạnh đó vào T, đồng thời hợp nhất hai 
cây đó lại thành một cây. Cứ làm như vậy cho tới khi kết nạp đủ I V I — 1 cạnh vào 
T thì ta được T là cây khung của đồ thị. Trong việc xây dựng cây khung bằng 
thuật toán hợp nhất, một cấu trúc dữ liệu biểu diễn các tập rời nhau thường được 
sử dụng đế tăng tốc phép hợp nhất hai cây cũng như phép kiểm tra hai đỉnh có 
thuộc hai cây khác nhau không. 


b) Xây dụng cây khung bằng các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị. 



cây DFS Cây BFS 

Hình 5-25: Cây khung DFS và cây khung BFS trên cùng một đồ thị (mũi tên chỉ chiều đi thăm 

các đỉnh) 

Áp dụng thuật toán BFS hay DFS bắt đầu từ đỉnh s nào đó, tại mỗi bước từ đỉnh u 
tới thăm đỉnh V, ta thêm vào thao tác ghi nhận luôn cạnh (u, v) vào cây khung. Do 
đồ thị liên thông nên thuật toán sẽ xuất phát từ s và tới thăm tất cả các đỉnh còn 
lại, mồi đỉnh đúng một lần, tức là quá trình duyệt sẽ ghi nhận được đúng I V I — 1 
cạnh. Tất cả những cạnh đó không tạo thành chu trình đon bởi thuật toán không 


185 



thăm lại những đỉnh đã thăm. Theo mệnh đề tương đương thứ hai, ta có những 
cạnh ghi nhận được tạo thành một cây khung của đồ thị. 

5.2. Tập các chu trình cơ sở của đồ thị 

Xét một đồ thị vô hướng liên thông G = (y, E); gọi T — (V, E r ) là một cây khung 
của nó. Các cạnh của cây khung được gọi là các cạnh trong, còn các cạnh khác là 
các cạnh ngoài cây. 

Neu thêm một cạnh ngoài e G E — E T vào cây khung T, thì ta được đúng một chu 
trình đơn trong T, kí hiệu chu trình này là C e . Chu trình C e chỉ chứa duy nhất một 
cạnh ngoài cây còn các cạnh còn lại đều là cạnh trong cây T 

Tập các chu trình: 

V = [C e \e e E - E t } 

được gọi là tập các chu trình cơ sở của đồ thị G. 

Các tính chất quan trọng của tập các chu trình cơ sở: 

• Tập các chu trình cơ sở là phụ thuộc vào cây khung, hai cây khung khác nhau 
có thế cho hai tập chu trình cơ sở khác nhau. 

• Cây khung của đồ thị liên thông G — ( V,E ) luôn chứa |k| — 1 cạnh, còn lại 
\E\ — |k| + 1 cạnh ngoài. Tương ứng với mồi cạnh ngoài có một chu trình cơ 
sở, vậy số chu trình cơ sở của đồ thị liên thông là |iT| — |k| + 1. 

• Tập các chu trình cơ sở là tập nhiều nhất các chu trình thoả mãn: Mồi chu 
trình có đúng một cạnh riêng, cạnh đó không nằm trong bất cứ một chu trình 
nào khác. Điều này có thế chứng minh được bằng cách lấy trong đồ thị liên 
thông một tập gồm k chu trình thoả mãn điều đó thì việc loại bỏ cạnh riêng 
của một chu trình sẽ không làm mất tính liên thông của đồ thị, đồng thời 
không ảnh hưởng tới sự tồn tại của các chu trình khác. Như vậy nếu loại bỏ 
tất cả các cạnh riêng thì đồ thị vẫn liên thông và còn \E\ — k cạnh. Đồ thị liên 
thông thì không thê có ít hơn IVI — 1 cạnh nên ta có I E\ — k > |k| — 1 hay 

k < \E\ - \v\ + 1 . 

• Mọi cạnh trong một chu trình đơn bất kì đều phải thuộc một chu trình cơ sở. 
Bởi nếu có một cạnh (lí, v) không thuộc một chu trình cơ sở nào, thì khi ta bỏ 
cạnh đó đi đồ thị vẫn liên thông và không ảnh hưởng tới sự tồn tại của các 
chu trình cơ sở. Lại bỏ tiếp ILI — |k| + 1 cạnh ngoài của các chu trình cơ sở 
thì đồ thị vẫn liên thông và còn lại |k| — 2 cạnh. Điều này vô lí. 

Đối với đồ thị G — ( V, E ) có k thành phần liên thông, ta có thể xét các thành phần 
liên thông và xét rừng các cây khung của các thành phần đó. Khi đó có thế mở 



rộng khái niệm tập các chu trình cơ sở cho đồ thị vô hướng tống quát: Mồi khi 
thêm một cạnh không nằm trong các cây khung vào rừng, ta được đúng một chu 
trình đơn, tập các chu trình đơn tạo thành bằng cách ghép các cạnh ngoài như vậy 
gọi là tập các chu trình cơ sở của đồ thị G. số các chu trình cơ sở là |F| — |F| + k. 

5.3. Bài toán định chiều đồ thị 

Bài toán đặt ra là cho một đồ thị vô hướng liên thông G — (V, E), hãy thay mồi 
cạnh của đồ thị bằng một cung định hướng đế được một đồ thị có hướng liên 
thông mạnh. Neu có phương án định chiều như vậy thì G được gọi là đồ thị định 
chiều được. Bài toán định chiều đồ thị có ứng dụng rõ nhất trong sơ đồ giao thông 
đường bộ. Chang hạn như trả lời câu hỏi: Trong một hệ thống đường phố, liệu có 
thế quy định các đường phố đó thành đường một chiều mà vẫn đảm bảo sự đi lại 
giữa hai nút giao thông bất kì hay không. 

Có thế tống quát hoá bài toán định chiều đồ thị: Với đồ thị vô hướng G — (V, E) 
hãy tìm cách thay mỗi cạnh của đồ thị bằng một cung định hướng đế được đồ thị 
mới có ít thành phần hên thông mạnh nhất. Dưới đây ta xét một tính chất hữu ích 
của thuật toán thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu đế giải quyết bài toán định chiều 
đồ thị 

Xét mô hình duyệt đồ thị bằng thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, tuy nhiên trong 
quá trình duyệt, mỗi khi xét qua cạnh (lí, v) thì ta định chiều luôn cạnh đó thành 
cung (lí, v). Neu coi một cạnh của đồ thị tương đương với hai cung có hướng 
ngược chiều nhau thì việc định chiều cạnh (lí, v) thành cung (lí, v) tương đương 
với việc loại bỏ cung (v, lí) của đồ thị. Ta có một phép định chiều gọi là phép 
định chiều DFS. 



Hình 5-26. Phép định chiều DFS 

Thuật toán thực hiện phép định chiều DFS có thế viết như sau: 


187 



procedure DFSVisit(u £ V); 
begin 

«Thông báo thăm u và đánh dấu u đã thăm»; 
for Vv:(u, v)£ E do 
begin 

«Định chiều cạnh (u, v) thành cung (u, v) o xoá cung 
(v, u) khỏi đồ thị»; 

if «v chua thăm» then 
DFSVisit(V); 

end; 

end; 

begin 

«Đánh dấu mọi đỉnh đều chua thăm»; 
for Vv£V do 

if «v chua thăm» then DFSVisit(v); 

end; 

Thuật toán DFS sẽ cho ta một rừng các cây DFS và các cung ngoài cây. Ta có các 
tính chất sau: 

Định lí 5-16 

I Sau quá trình duyệt DFS và định chiều, đồ thị sẽ chỉ còn cung DFS và 
cung ngược. 

Chứng minh 

Xét một cạnh ( u, v) bất kì, không giảm tính tông quát, giả sử rằng u được duyệt đến trước 
V. Theo Định ỉí 5-8 (định lí đường đi trắng), ta có V là hậu duệ của u. Nhìn vào mô 
hình cài đặt thuật toán, có nhận xét rằng việc định chiều cạnh (li, v) chi có thê được thực 
hiện trong thủ tục DFSVisit(u ) hoặc trong thủ tục DF sv isitiy). 

Neu cạnh ( u, v) được định chiều trước khi đỉnh V được duyệt đến, nghĩa là việc định chiều 
được thực hiện trong thủ tục DFSVisit(ù), và ngay sau khi cạnh (u,v) được định chiều 
thành cung ( u, v) thì đỉnh V sẽ được thăm. Điều đó chi ra rằng cung (u, V ) là cung DFS. 
Nếu cạnh (u, v) được định chiều sau khi đỉnh V được duyệt đến, nghĩa là khi thủ tục 
DFSVisit(v ) được gọi thì cạnh (u,v) chưa định chiều. Vòng lặp bên trong thủ tục 
DFSVisit(v) chắc chắn sẽ quét vào cạnh này và định chiều thành cung ngược (V, lì). 

Trong đồ thị vô huớng ban đầu, cạnh bị định huớng thành cung nguợc chính là 
cạnh ngoài của cây DFS. Chính vì vậy, mọi chu trình co sở của cây DFS trong đồ 
thị vô huớng ban đầu vần sẽ là chu trình trong đồ thị có huớng tạo ra. Đây là một 
phuong pháp hiệu quả đế liệt kê các chu trình co sở của cây khung DFS: Vừa 
duyệt DFS vừa định chiều, nếu duyệt phải cung nguợc (u, V) thì truy vết đuờng đi 
của DFS để tìm đuờng từ V đến lí, sau đó nối thêm cung nguợc (u, v) để đuợc 
một chu trình co sở. 


188 




Định lí 5-17 

Điều kiện cần và đủ đế một đồ thị vô hướng liên thông có thế định chiều 
được là mỗi cạnh của đồ thị nằm trên ít nhất một chu trinh đơn (hay nói 
cách khác mọi cạnh của đồ thị đều không phải là cầu). 

Chứng minh 

Gọi G — (y, E) là một đồ thị vô hướng liên thông. 

n_ 

Neu G là định chiều được thì sau khi định hướng sẽ được đồ thị liên thông mạnh G' . Với 
một cạnh (u, v) được định chiều thành cung ( u, v) thi sẽ tồn tại một đường đi đơn trong G' 
theo các cạnh định hướng từ V về u. Đường đi đó nối thêm cung (u, v) sẽ thành một chu 
trình đơn có hướng trong G' . Tức là trên đồ thị ban đầu, cạnh (u, v) nằm trên một chu trình 
đơn. 

_H 

Nếu mỗi cạnh của G đều nằm trên một chu trình đơn, ta sẽ chứng minh rằng: phép định 
chiều DFS sẽ tạo ra đồ thị G' liên thông mạnh. 

Lấy một cạnh (u, v) của G, vì (u,v) nằm trong một chu trình đơn, mà mọi cạnh của một 
chu trình đơn đều phải thuộc một chu trình cơ sở của cây DFS, nên sẽ có một chu trình cơ 
sở chứa cạnh (u,v). Có thê nhận thấy rằng chu trình cơ sở của cây DFS qua phép định 
chiều DFS vẫn là chu trình trong G' nên theo các cung đã định hướng của chu trình đó ta 
có thế đi từ u tới V và ngược lại. 

Lấy X và y là hai đỉnh bất kì của G, do G liên thông, tồn tại một đường đi 

(x = v 0 ,v 1 ,...,v k = y) 

Vì (Vị, v i+1 ) là cạnh của G nên theo chứng minh trên, từ Vị có thế đi đến được v i+1 trên G', 
Vi: 1 < i < k, tức là từ X vẫn có thế đi đến y bằng các cung định hướng của G' . Suy ra G' 
là đồ thị liên thông mạnh 

Với những kết quả đã chứng minh trên, ta còn suy ra đuợc: Nếu đồ thị liên thông 
và mỗi cạnh của nó nằm trên ít nhất một chu trình đơn thì phép định chiều DFS sẽ 
cho một đồ thị liên thông mạnh. Còn nếu không, thì phép định chiều DFS sẽ cho 
một đồ thị định huớng có ít thành phần liên thông mạnh nhất, một cạnh không 
nằtn trên một chu trình đơn nào (cầu) của đồ thị ban đầu sẽ đuợc định huớng 
thành cung nối giữa hai thành phần liên thông mạnh. 

5.4. Liệt kê các khớp và cầu của đồ thị 

Neu trong quá trình định chiều ta thêm vào đó thao tác đánh số các đỉnh theo thứ tự 
duyệt đến của thuật toán DFS, gọi Numberịu] là số thứ tự của đỉnh lí theo cách 
đánh số đó. Định nghĩa thêm Low[u] là giá trị Numherị. ] nhỏ nhất của những 
đỉnh đến đuợc từ nhánh DFS gốc lí bằng một cung nguợc. Tức là nếu nhánh DFS 
gốc lí có nhiều cung nguợc huớng lên phía gốc thì ta ghi nhận lại cung nguợc 
huớng lên cao nhất. Neu nhánh DFS gốc lí không chứa cung nguợc thì ta cho 


J 189 _ 



Low[u ] := + 00 . Cách tính các giá trị Number[. ] và Low[. ] tương tự như trong 
thuật toán Tarjan: Trong thủ tục DFSVisit(ù), trước hết ta đánh số thứ tự thăm cho 
đỉnh lí (Numberịu]) và khởi tạo Low[u ] := + 00 , sau đó xét tất cả những đỉnh V kề 
li, định chiều cạnh (lí, v) thành cung (li, v). Có hai khả năng xảy ra: 

• Nếu V chưa thăm thì ta gọi DFSVisit(v ) để thăm V, khi thủ tục DFSVisit(v ) 
thoát có nghĩa là đã xây dựng được nhánh DFS gốc V nằm trong nhánh DFS 
gốc lí, những cung ngược đi từ nhánh DFS gốc V cũng là cung ngược đi từ 
nhánh DFS gốc lí => ta cực tiếu hoá Low[u] theo công thức: Low[u] mớ ị ■— 
mi n (Low [lí] cũ , Low[v ]) 

• Neu V đã thăm thì (lí, v) là một cung ngược đi từ nhánh DFS gốc li => ta cực 
tiểu hoá Low[u] theo công thức: Low[u] mới := min (Lo w[it] cũ , Numberịv]) 



Hình 5-27. Cách đánh số và ghi nhận cung ngược lên cao nhất 

Hãy đê ý một cung DFS (lí, v) (u là nút cha của nút V trên cây DFS) 

• Neu từ nhánh DFS gốc V không có cung nào ngược lên phía trên V có nghĩa 
là từ một đỉnh thuộc nhánh DFS gốc V đi theo các cung định hướng chỉ đi 
được tới những đỉnh nội bộ trong nhánh DFS gốc V mà thôi chứ không thế tới 
được u, suy ra (lí, v) là một cầu. Cũng dề dàng chứng minh được điều ngược 
lại. Vậy (lí, v) là cầu nếu và chỉ nếu Low[v] > Number[v]. Như ví dụ ở 
Hình 5-27, ta có (c, F) và (E, H) là cầu. 

• Neu từ nhánh DFS gốc V không có cung nào ngược lên phía trên u, tức là nếu 
bỏ lí đi thì từ V không có cách nào lên được các tiền bối của u. Điều này chỉ 
ra rằng nếu lí không phải là nút gốc của một cây DFS thì lí là khóp. Cũng 
không khó khăn đế chứng minh điều ngược lại. Vậy nếu lí không là gốc của 



một cây DFS thì lí là khớp nếu và chỉ nếu Low[v] > Numberịu]. Như ví dụ 
ở Hình 5-27, ta có B, c, E và F là khớp. 

• Gốc của một cây DFS thì là khớp nếu và chỉ nếu nó có từ hai 2 nhánh con trở 
lên. Như ví dụ ở Hình 5-27, gốc A không là khớp vì nó chỉ có một nhánh con. 

Đen đây ta đã có đủ điều kiện đế giải bài toán liệt kê các khớp và cầu của đồ thị: 

đon giản là dùng phép định chiều DFS đánh số các đỉnh theo thứ tự thăm và ghi 

nhận cung ngược lên trên cao nhất xuất phát từ một nhánh cây DFS, sau đó dùng 

ba nhận xét kế trên đế liệt kê ra tất cả các cầu và khớp của đồ thị. 

Input 

• Dòng 1: Chứa số đỉnh n < 1000, số cạnh m của đồ thị vô hướng G. 

• m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số u, V tưong ứng với một cạnh (lí, v) 
của G 

Output 

Các khóp và cầu của G 



thêm một mảng Parentị 1... n], trong đó Parentịv ] chỉ ra nút cha của nút V trên 
cây DFS, nếu V là gốc của một cây DFS thì Parentịv ] được đặt bằng —1. Công 
dụng của mảng Parentị 1 ...n] là đế duyệt tất cả các cung DFS và kiểm tra một 
đỉnh có phải là gốc của cây DFS hay không. 

H CUTVE.PAS S Liệt kê các khớp và cầu của đồ thị 

{$MODE OBJFPC} 

program ArticulationsAndBridges; 




const 

maxN = 1000; 
var 

a: arraỵ[1..maxN, l..maxN] of Boolean; 

Number, Low, Parent: array[1..maxN] of Integer; 
n, Count: Integer; 
procedure Enter; //Nhập dữ liệu 
var 

i, m, u, v: Integer; 
begin 

FillChar(a, SizeOf(a), False); 

ReadLn (n, m); 
for i := 1 to m do 
begin 

ReadLn(u, v); 
a[u, v] := True; 
a[v, u] := True; 
end; 

end; 

//Hàm cực tiểu hoá: Target := min(Target, Value) 

procedure Minimize(var Target: Integer; Value: Integer); 
begin 

if Value < Target then Target := Value; 
end; 

procedure DFSVisit(u: Integer) ; //Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu bắt đầu 
từ u 

var 

v: Integer; 
begin 

Inc(Count); 

Number [u] := Count; //Đánh số u theo thứ tự duyệt đến 

Low[u] := maxN + 1; //Đặt Low[u] :=+°° 
for V := 1 to n do 

if a[u, v] then //Xét các đỉnh V kề u 
begin 

a [v, u] := False; //Định chiều cạnh (u, v) thành cung (u, v) 
if Parent [v] = 0 then //Nếu V chưa thăm 
begin 

Parent [v] := u; //cung (u, v) lò cung DFS 

DFSVisit (v) ; //Đi thăm V 

Minimize (Low [u] , Low[v]); //Cực tiểu hoá Low[u] theo Low[v] 
end 


_I 192 




Minimize (Low [u] , Number [v] ) ; //Cực tiểu hoá Low[u] theo 


Number[v] 

end; 

end; 

procedure Solve; 
var 

u, V: Integer; 
begin 

Count := 0; //Khởi tạo bộ đếm 

FillChar (Parent, SizeOf (Parent) , 0); //Cóc đỉnh đều chưa thăm 
for u := 1 to n do 

if Parent[u] = 0 then 
begin 

Parent[u] := -1; 

DFSVisit(u); 
end; 

end; 

procedure PrintResult; //In kết quả 
var 

u, v: Integer; 

nChildren: arraỵ[1..maxN] of Integer; 

IsArticulation: array[1..maxN] of Boolean; 
begin 

WriteLn ( ' Bridges : '); //Liệt kê các cầu 

for V := 1 to n do 
begin 

u := Parent[v]; 

if (u <> -1) and (Low[v] >— Number[v]) then 
WriteLn ( ' (', u, ', ', V, ') '); 

end; 

WriteLn ( ' Articulations : ' ) ; //Liệt kê các khớp 
FillChar(nChildren, n * SizeOf(Integer) , 0); 

for V := 1 to n do 
begin 

u := Parent[v]; 

if u <> -1 then Inc(nChildren[u]); 
end; 

//Đánh dấu các gốc cây có nhiều hơn 1 nhánh con 

for u := 1 to n do 

IsArticulation[u] := (Parent[u] = 

>= 2 ) ; 


-1) and (nChildren[u] 





for V := 1 to n do 
begin 

u := Parent[v]; 

if (u <> -1) and (Parent[u] <> -1) and (Low[v] >= 

Number[u]) then 

IsArticulation [u] := True; //Đánh dấu các khớp không phải gốc 

cây 

end; 

for u := 1 to n do //Liệt kê 
if IsArticulation[u] then 
WriteLn(u); 

end; 
begin 
Enter; 

Solve; 

PrintResult; 
end. 

Trong bài toán liệt kê các khớp và cầu của đồ thị, ta biếu diễn đồ thị bằng ma trận 
kề để tiện lợi cho thao tác định chiều. Nếu đồ thị có số đỉnh n lớn (không thể biểu 
diễn đuợc bằng ma trận kề) và số cạnh m nhỏ (đồ thị thua), chúng ta phải tìm một 
cấu trúc dữ liệu khác để biểu diễn đồ thị để chi phí về bộ nhớ và thời gian phụ 
thuộc chủ yếu vào m thay vì n 2 nhu ma trận kề. Trong các cấu trúc dữ liệu biếu 
diễn đồ thị phố biến, chỉ có danh sách kề và danh sách liên thuộc cho phép thực 
hiện điều này, tuy nhiên việc thực hiện định chiều cạnh vô huớng thành cung có 
huớng sẽ trở nên khá phức tạp. 

Error! Reference source not found. yêu cầu bạn sửa đổi thuật toán để bỏ đi thao 
tác định chiều, từ đó có thể biểu diễn đồ thị thua bởi danh sách kề mà không còn 
gặp khó khăn trong việc định chiều đồ thị nữa. 

5.5. Các thành phần song liên thông 

a) Các khái niệm và thuật toán 

Đồ thị vô huớng liên thông đuợc gọi là đồ thị song liên thông nếu nó không có 
khóp, tức là việc bỏ đi một đỉnh bất kì của đồ thị không ảnh huởng tới tính liên 
thông của các đỉnh còn lại. Ta quy uớc rằng đồ thị chỉ gồm một đỉnh và không có 
cạnh nào cũng là một đồ thị song liên thông. 

Cho đồ thị vô huớng G — (V, E), xét một tập con V' cz V. Gọi G' là đồ thị G hạn 
chế trên V' . Đồ thị G' đuợc gọi là một thành phần song liên thông của đồ thị G nếu 
G' song liên thông và không tồn tại đồ thị con song liên thông nào khác của G 


194 




nhận G' làm đồ thị con. Ta cũng đồng nhất khái niệm G' là thảnh phần song liên 
thông với khái niệm V' là thành phần song liên thông. 

Cần phân biệt hai khái niệm đồ thị định chiều được (không có cầu) và đồ thị song 
liên thông (không có khớp). Nếu như đồ thị G không định chiều được thì tập đỉnh 
của G có thế phân hoạch thành các tập con rời nhau đế đồ thị G hạn chế trên các 
tập con đó là các đồ thị định chiều được. Còn nếu đồ thị G không phải đồ thị song 
liên thông thì tập cạnh của G có thế phân hoạch thành các tập con rời nhau đế trên 
mỗi tập con, các cạnh và các đỉnh đầu mút của chúng trở thành một đồ thị song 
liên thông. Hai thành phần song liên thông có thế có chung một điểm khớp nhưng 
không có cạnh nào chung 



Hìĩth 5-28. Đồ thị và hai thành phần song liên thông có chung khớp 
Xét mô hình định chiều đồ thị đánh số đỉnh theo thứ tự duyệt đến và ghi nhận 
cung ngược lên cao nhất... 

procedure DFSVisit(u£V); 
begin 

Count := Count + 1; 

Number [u] := Count; //Đánh số u theo thứ tự duyệt đến 

Low[u] := +°°; 
for Vv£V:(u, v) £E do 
begin 

«Định chiều cạnh (u, v) thành cung (u, v)»; 
if Number[v] > 0 then //\/đãthăm 

Low[u] := min(Low[u], Number[v]) 
else //vchưa thăm 
begin 

DFSVisit (v) ; //Đithâmv 

Low[u] := min(Low[u], Low[v]); //Cực tiểu hoá Low[u] 
end; 

end; 




end; 

begin 

Count := 0; 

for Vv£V do Number [v] := ũ; //NumberM = 0 & V chưa thăm 

for Vv6V do 

if Number[v] = ũ then DFSVisit(v); 

end. 

Trong thủ tục DFSVisit(u), mồi khi xét các đỉnh V kề u chưa được thăm, thuật 
toán sẽ gọi DFSVisit(y ) đế đi thăm V sau đó cực tiếu hoá Low[u] theo Low[v]. 
Tại thời điếm này, nếu Low[v] > Numberịu ] thì hoặc lí là khớp hoặc lí là gốc 
của một cây DFS. Đế tiện, trong trường họp này ta gọi cung (lí, v) là cung chốt 
của thành phần song liên thông. 

Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu không chỉ duyệt qua các đỉnh mà còn duyệt và 
định chiều các cung nữa. Ta sẽ quan tâm tới cả thời điểm một cạnh được duyệt 
đến, duyệt xong, cũng như thứ tự tiền bối-hậu duệ của các cung DFS: Cung DFS 
(lí, v) được coi là tiền bối thực sự của cung DFS (lí', v') (hay cung (lí', v') là hậu 
duệ thực sự của cung (u,v)) nếu cung (lí', v’) nằm trong nhánh DFS gốc V. Xét 
về vị trí trên cây, cung (lí', v') nằm dưới cung (lí, v). 

Có thế nhận thấy rằng nếu (lí, v) là một cung chốt thỏa mãn: Khi DFSVisit(u ) 
gọi DFSVisit(v ) và quá trình tìm kiếm theo chiều sâu tiếp tục từ V không thăm 
tiếp bất cứ một cung chốt nào (tức là nhánh DFS gốc V không chứa cung chốt 
nào) thì cung (lí, v) họp với tất cả các cung hậu duệ của nó sẽ tạo thảnh một 
nhánh cây mà mọi đỉnh thuộc nhánh cây đó là một thành phần song liên thông. 
Chính vì vậy thuật toán liệt kê các thành phần song liên thông có tư tưởng khá 
giống với thuật toán Tarjan tìm thảnh phần liên thông mạnh. Việc cài đặt thuật 
toán liệt kê các thành phần song liên thông chính là sự sửa đối đối ngẫu của thuật 
toán Tarjan: Thay khái niệm “chốt” bằng “cung chốt” và thay vì dùng ngăn xếp 
chứa chốt và các đỉnh hậu duệ của chốt đế liệt kê các thành phần liên thông mạnh, 
chúng ta sẽ dùng ngăn xếp chứa cung chốt và các hậu duệ của cung chốt đế liệt kê 
các thảnh phần song liên thông. 

Vấn đề rắc rối duy nhất gặp phải là quy ước một đỉnh cô lập của đồ thị cũng là 
một thành phần song liên thông. Neu thực hiện thuật toán trên, thành phần song 
liên thông chỉ gồm duy nhất một đỉnh sẽ không có cung chốt nào cả và như vậy sẽ 
bị sót khi liệt kê. Ta sẽ phải xử lí các đỉnh cô lập như trường hợp riêng khi liệt kê 
các thành phần song liên thông của đồ thị. 






begin 

Count := Count + 1; 

Number [u] := Count; //Đánh số u theo thứ tự duyệt đến 

Low[u] := +°°; 
for VvGV:(u, v) £E do 
begin 

«Định chiều cạnh (u, v) thành cung (u, v)»; 
if Number[v] > ũ then //vđãthăm 

Low[u] := min(Low[u], Number[v]) 
else //vchưa thầm 
begin 

Push((u, V) ) ; //Đẩy cung (u, v) vào ngăn xếp 

DFSVisit (v) ; //Đithảmv 

Low[u] := min(Low[u], Low[v]); //Cực tiểu hoó Low[uỊ 
if Low[v] ằ Number [u] then //(u,v) /ò cung chốt 
begin 

«Thông báo thành phần song liên thông vói cung 

chốt (u, v):»; 

repeat 

(p, q) := Pop; //Lấy từ ngăn xếp ra một cung (p, q) 

Output <— q; //Liệt kê các đình nên chỉ cần xuất ra một đầu mút 
until (p, q) = (u, v); 

Output <— u; //Còn thiếu đinh u, liệt kê nốt 

end; 

end; 

end; 

end; 

begin 

Count := 0; 

for Vv£V do Number [v] := ũ; //NumberỊv] = 0 «-* V chưa thăm 

stack := 0; 
for Vv£V do 

if Number[v] = ũ then 
begin 

DFSVisit(V); 

if «v là đỉnh cô lập» then 

«Liệt kê thành phần song liên thông chỉ gồm một 

đỉnh v» 

end; 

end. 


197 




b) Cài đặt 

về kĩ thuật cài đặt không có gì mới, có một chú ý nhỏ là chúng ta chỉ dùng ngăn 
xếp Stack đế chứa các cung DFS, vì vậy Stack không bao giờ phải chứa quá 
n — 1 cung 

Input 

• Dòng 1: Chứa số đỉnh n < 1000 và số cạnh m của một đồ thị vô huớng 

• m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số u, V tuông ứng với một cạnh (lí, V ) 
của đồ thị. 

Output 

Các thành phần song liên thông của đồ thị 



{$MODE OBJFPC} 

program BiconnectedComponents; 
const 

maxN = 1000; 
type 

TStack = record 

X, y: array[1..maxN - 1] of Integer; 
Top: Integer; 
end; 
var 

a: array[1..maxN, l..maxN] of Boolean; 




Number, Low: arraỵ[1..maxN] of Integer; 
stack: TStack; 

BCC, PrevCount, Count, n, u: Integer; 
procedure Enter; //Nhập dữ liệu 
var 

i, m, u, v: Integer; 
begin 

FillChar(a, SizeOf(a) , False); 

ReadLn (n, m); 
for i := 1 to m do 
begin 

ReadLn (u, v); 
a[u, v] := True; 
a[v, u] := True; 
end; 

end; 

procedure Push(u, v: Integer) ; //Đầy một cung (u, v) vào ngăn xếp 
begin 

with stack do 
begin 

Inc(Top); 
x[Top] := u; 
ỵ[Top] := V; 
end; 

end; 

procedure Pop (var u, v: Integer) ; //Lấy một cung (u, v) khỏi ngăn xếp 
begin 

with stack do 
begin 

u := X[Top]; 

V := ỵ[Top]; 

Dec(Top); 
end; 

end; 

//Hòm cực tiểu hoá: Target := min(Target, Value) 

procedure Minimize(var Target: Integer; Value: Integer); 
begin 

if Value < Target then Target := Value; 
end; 

procedure DFSVisit(u: Integer) ; //Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu 


V, p, q: Integer; 


99 





:gin 

Inc(Count); 

Number[u] := Count; 

Low[u] := maxN + 1; 
for V := 1 to n do 

if a[u, v] then //Xét mọi cạnh (u, v) 
begin 

a[v, u] := False; //Định chiều luôn 

if Number[v] <> ũ then /A đã thăm 
Minimize(Low[u], Number[v]) 

e 1 s e /A chưa thăm 

begin 

Push (u, v) ; //Đẩy cung DFS (u, v) vào stack 
DFSVisit (v) ; //Tiếp tục quá trình DFS từ 1 / 

Minimize(Low[u], Low[v]); 

if Low[v] >= Number [u] then //Nếu (u, v) là cung chốt 
begin //Liệt kê thành phần song liên thông với cung chốt (u, v) 

Inc(BCC); 

WriteLn('Biconnected component: BCC); 

repeat 

Pop (p, q) ; //Lấy một cung DFS (p, q) khỏi stack 
Write(q, '); //Chỉ in ra một đầu cung , tránh in lặp 
until (p = u) and (q = v) ; //Đến khi lấy ra cung (u, v) 

dừng 

WriteLn (u) ; //In nốt ra đinh u 
end; 

end; 

end; 

■d; 

:gin 

Enter; 

FillChar(Number, n * SizeOf(Integer) , 0); 

Stack.Top := 0; 

Count := 0; 

BCC := ũ; 

for u := 1 to n do 

if Number[u] = 0 then 
begin 

PrevCount := Count; 

DFSVisit(u); 

if Count = PrevCount + 1 then //u lò đinh cô lập 
begin 




Inc(BCC); 

WriteLn('Biconnected component: 

BCC); 

end. 

WriteLn(u); 

end; 

end; 



Bài tập 

5.20. Hãy sửa đối thuật toán liệt kê khớp và cầu của đồ thị, sửa đổi thuật toán liệt 
kê các thành phần song liên thông sao cho không cần phải thực hiện việc 
định chiều đồ thị nữa (Bởi vì việc định chiều một đồ thị tỏ ra khá cồng kềnh 
và không hiệu quả nếu đồ thị đuợc biểu diễn bằng danh sách kề hay danh 
sách cạnh) 

5.21. Tìm thuật toán đếm số cây khung của đồ thị (Hai cây khung gọi là khác 
nhau nếu chúng có ít nhất một cạnh khác nhau) 

6. Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton 

6.1. Đồ thị Euler 

a) Bài toán 

Bài toán về đồ thị Euler đuợc coi là bài toán đầu tiên của lí thuyết đồ thị. Bài toán 
này xuất phát từ một bài toán nổi tiếng: Bài toán bảy cây cầu ở Kỏnigsberg: 

Thành phố Kõnigsberg thuộc Đức (nay là Kaliningrad thuộc Cộng hoà Nga), đuợc 
chia làm 4 vùng bằng các nhánh sông Pregel. Các vùng này gồm 2 vùng bên bờ 
sông (B, C), đảo Kneiphoí (A) và một miền nằm giữa hai nhánh sông Pregel (D). 
Vào thế kỉ XVIII, nguời ta đã xây 7 chiếc cầu nối những vùng này với nhau. 
Nguời dân ở đây tự hỏi: Liệu có cách nào xuất phát tại một địa điểm trong thành 
phố, đi qua 7 chiếc cầu, mồi chiếc đúng 1 lần rồi quay trở về noi xuất phát không 
7 

Nhà toán học Thụy sĩ Leonhard Euler đã giải bài toán này và có thế coi đây là ứng 
dụng đầu tiên của Lí thuyết đồ thị, ông đã mô hình hoá so đồ 7 cái cầu bằng một 
đa đồ thị, bốn vùng đuợc biểu diễn bằng 4 đỉnh, các cầu là các cạnh. Bài toán tìm 
đuờng qua 7 cầu, mỗi cầu đúng một lần có thế tống quát hoá bằng bài toán: Có 
tồn tại chu trình trong đa đồ thị đi qua tất cả các cạnh và mỗi cạnh đúng một lần. 


201 




Hình 5-29: Mô hình đồ thị của bài toán bảy cái cầu 
Chu trình qua tất cả các cạnh của đồ thị, mỗi cạnh đúng một lần đuợc gọi là chu 
trình Euler (Euler cỉrcuỉt/Euler circle/Euler tour). Đuờng đi qua tất cả các cạnh 
của đồ thị, mỗi cạnh đúng một lần gọi là đường đi Euler (Euler path/Euler 
traỉl/Euler walk :). Một đồ thị có chu trình Euler đuợc gọi là đồ thị Euler (Eulerian 
graph/unỉcursal graph ). Một đồ thị có đuờng đi Euler đuợc gọi là đồ thị nửa 
Euỉer ( Semi-Eulerỉan graph/Traversabỉe graph). 

b) Các định lí và thuật toán 
Định lí 5-18 (Euler) 

Ì Một đồ thị vô hướng liên thông G — (V , E) có chu trình Euler khỉ và chỉ 
khỉ mọi đỉnh của nó đều có bậc chẵn. 

Chứng minh 

Nếu G có chu trình Euler thì khi đi dọc chu trình đó, mỗi khi đi qua một đỉnh thì bậc của 
đinh đó tăng lên 2 (một lần vào + một lần ra). Chu trình Euler lại đi qua tất cả các cạnh nên 
suy ra mọi đinh của đồ thị đều có bậc chằn. 

Ngirợc lại nếu G liên thông và mọi đinh đều có bậc chẵn, ta sẽ chỉ ra thuật toán xây dựng 
chu trình Euler trên G. 

Xuất phát từ một đỉnh bất kì, ta đi sang một đỉnh tùy ý kề nó, đi qua cạnh nào xoá luôn 
cạnh đó cho tới khi không đi đirợc nữa, có thê nhận thấy rằng sau mỗi birớc đi, chỉ có đỉnh 
đầu và đinh cuối của đirờng đi có bậc lẻ còn mọi đỉnh khác trong đồ thị đều có bậc chẵn. 
Cạnh cuối cùng đi qua chắc chắn là đi tới một đỉnh bậc lẻ, vì nếu là cạnh đi tới một đỉnh 
bậc chẵn thì đỉnh này sẽ có ít nhất 2 cạnh liên thuộc, và như vậy khi đi tới đỉnh này và xoá 
cạnh vào ta vẫn còn một cạnh đế ra, quá trình đi chưa kết thúc. Điều này chỉ ra rằng cạnh 
cuối cùng bắt buộc phải đi về nơi xuất phát tức là chúng ta có một chu trình c. Cũng dễ 
dàng nhận thấy rằng khi quá trình này kết thúc, mọi đỉnh của G vẫn có bậc chẵn. 

Nếu G còn lại cạnh liên thuộc với một đinh V nào đó trên c thì lại bắt đầu từ V, ta đi một 
cách tùy ý theo các cạnh còn lại của G ta sẽ đirợc một chu trình c' bắt đầu từ V và kết thúc 


J 202 




tại V. Thay thế một bước đi qua đinh V trên c bằng cả chu trình c' , ta sẽ được một chu 
trình mới lớn hơn. Quy trình được lặp lại cho tới khi c không còn đinh nào có cạnh liên 
thuộc nằm ngoài c. Do tính liên thông của G, điều này có nghĩa là c chứa tất cả các cạnh 
của G hay c là chu trình Euler trên đồ thị ban đầu. 

Hệ quả 

Ì Một đồ thị vô hướng liên thông G — (V , E) có đường đi Euler khỉ và chỉ 
khỉ nó có đủng 2 đỉnh bậc lẻ. 

Chứng minh 

Neu G có đường đi Euler thì chi có đính bắt đầu và đinh kết thúc đường đi có bậc lẻ còn 
mọi đinh khác đều có bậc chẵn. Ngược lại nếu đồ thị liên thông có đúng 2 đinh bậc lẻ thì ta 
thêm vào một cạnh giả nối hai đinh bậc lẻ đó và tìm chu trình Euler. Loại bỏ cạnh giả khỏi 
chu trình, chúng ta sẽ được đường đi Euler. 

Định lí 5-19 

Một đồ thi có hướng liền thông yếu G — ( y,E ) có chu trình Euler thì mọi 
đỉnh của nó có bán bậc ra bằng bán bậc vào: deg + (y') — deg~(v ) , Mv G 
V ; Ngược lại, nếu G liên thông yếu và mọi đỉnh của nó có bản bậc ra 
bằng bán bậc vào, thì G có chu trình Euler (suy ra G sẽ là liên thông 
mạnh). 

Chứng minh 

Tương tự như phép chứng minh Định lí 5.18. 

Hệ quả 

Một đồ thị có hướng liên thông yếu G — (V, E) có đường đi Euler nhưng 
không có chu trình Euler nếu tồn tại đủng hai đỉnh s, t G V sao cho: 

deg + (s ) — deg~(s ) = deg~(t) — deg + {t) — 1 
còn tất cả những đỉnh còn lại của đồ thị đều có bán bậc ra bằng bản bậc 
vào. 

Việc chứng minh Định lí 5-18 (Euler) cho ta một thuật toán hữu hiệu để chỉ ra chu 
trình Euler trên đồ thị Euler. Thuật toán này hoạt động dựa trên một ngăn xếp 
Stack và đuợc mô tả cụ thế nhu sau: Bắt đầu từ đỉnh 1, ta đi thoải mái theo các 
cạnh của đồ thị cho tới khi không đi đuợc nữa, đi tới đỉnh nào ta đấy đỉnh đó vào 
ngăn xếp và đi qua cạnh nào thì ta xoá cạnh đó khỏi đồ thị. Khi không đi đuợc 
nữa thì ngăn xếp sẽ chứa các đỉnh trên một chu trình c bắt đầu và kết thúc ở đỉnh 
1. Sau đó chúng ta lấy lần luợt các đỉnh ra khỏi ngăn xếp tuong đuong với việc đi 
nguợc chu trình c. Neu đỉnh đuợc lấy ra (lí) không có cạnh nào còn lại liên thuộc 
với nó thì lí sè đuợc ghi ra chu trình Euler, nguợc lại, nếu u vẫn còn có cạnh liên 
thuộc thì ta lại đi tiếp từ lí theo cách trên và đấy thêm vào ngăn xếp một chu trình 


203 _ 



c' bắt đầu và kết thúc tại u, đế khi lấy các đỉnh ra khỏi ngăn xếp sẽ tương đương 
với việc đi ngược lại chu trình c' rồi tiếp tục đi ngược phần còn lại của chu trình 
c trong ngăn xếp...Có thế hình dung là thuật toán lần ngược chu trình c, khi đến 
đỉnh u thì thay lí bằng cả một chu trình c'... 

Khi cài đặt thuật toán, chúng ta cần trang bị ba phép toán trên ngăn xếp Stack: 

• Pushiy ): Đẩy một đỉnh V vào Stack 

• Pop: Lấy ra một đỉnh khỏi Stack 

• Get: Đọc phần tử ở đỉnh Stack 



c) Cài đặt 

Dưới đây chúng ta sẽ cài đặt thuật toán tìm chu trình Euler trên đa đồ thị Euler vô 

hướng G = (y,E). Dữ liệu vào luôn đảm bảo đồ thị liên thông, có ít nhất một 

đỉnh và mọi đỉnh đều có bậc chằn. 

Input 

• Dòng 1 chứa số đỉnh n < 10 5 và số cạnh m < 10 6 

• m dòng tiếp, mỗi dòng chứa số hiệu hai đầu mút của một cạnh. 

Output 

Chu trình Euler 






Ngoài các thao tác đối với ngăn xếp, thuật toán tìm chu trình Euler còn yêu cầu 
cài đặt hai thao tác sau đây một cách hiệu quả: 

• Với mỗi đỉnh kiểm tra xem có tồn tại cạnh liên thuộc với nó hay không, nếu 
có thì chỉ ra một cạnh liên thuộc. 

• Loại bỏ một cạnh khỏi đồ thị 

Các cạnh của đồ thị đuợc đánh số từ 1 tới m, sau đó mồi cạnh vô huớng (x, y) sẽ 
đuợc thay thế bởi hai cung có huớng nguợc chiều: (x, y) và (y, x). Mồi cung là 
một bản ghi gồm hai đỉnh đầu mút và chỉ số cạnh vô huớng tuông ứng. 

const 

maxM = 1000000; 
type 

TArc = record 

X, y: Integer; //cung (x, y) 
edge : Integer; //chỉsố cạnh vô hướng tương ứng 
end; 
var 

a: array[1..2 * maxM] of TArc; 

Danh sách liên thuộc đuợc xây dựng theo kiếu reverse star: Mồi đỉnh lí cho tuông 
ứng với một danh sách các cung đi vào u. Các danh sách này đuợc cho bởi hai 
mảng head[l ...n] và link[ 1... 2m] trong đó: 

• headịu ] là chỉ số cung đầu tiên trong danh sách liên thuộc các cung đi vào u, 
truờng hợp đỉnh u không còn cung đi vào, head[u\ đuợc gán bằng 0. 

• link[i ] là chỉ số cung kế tiếp cung < 2 j trong cùng danh sách liên thuộc chứa 
cung CL h truờng hợp a L là cung cuối cùng trong một danh sách liên thuộc, 
linkịi ] đuợc gán bằng 0. 


_I 205 









Đe thực hiện thao tác xoá cạnh, ta duy trì một mảng đánh dấu deletedị 1 ...m] 
trong đó deletedịi] — True nếu cạnh vô huớng thứ i đã bị xoá. Mồi khi cạnh vô 
huớng bị xoá, cả hai cung có huớng tuông ứng đều không còn tồn tại, việc kiểm 

tra một cung có huớng dị còn tồn tại hay không có thế thực hiện bằng việc kiểm 

? 

tra: deletedịãi. edge] — False. 

Chúng ta sẽ cài đặt các thao tác sau trên cấu trúc dữ liệu: 

• Hàm Get : Trả về phần tử nằm ở đỉnh ngăn xếp. 

• Hàm Pop: Trả về phần tử nằm ở đỉnh ngăn xếp và rút phần tử đó khỏi ngăn 
xếp. 

• Thủ tục Push(v): Đấy một đỉnh V vào ngăn xếp. 

Tất cả các thao tác trên trên ngăn xếp có thế cài đặt đế thực hiện trong thời gian 
0 (1). Thuật toán tìm chu trình Euler có thể viết cụ thể hon: 

stack := (1); //Khởi tạo ngăn xếp chỉ chứa một đỉnh 
repeat 

u := Get; //Đọc đỉnh u từ ngăn xếp 

i := head[u]; //xét cung a[i] đứng đầu danh sách liên thuộc 
các cung đi vào u 

while (i > 0) and (deleted[a[i].edge]) do //cung a[i] ứng 
với cạnh vô huóng đã xoá 

i := link[i]; //Dịch sang cung kế tiếp 
head[u] := i; //Những cung đã duyệt qua bị loại ngay, cập 
nhật lại chỉ số đầu danh sách liên thuộc 

if i > 0 then //u còn cung đi vào ứng vói cạnh vô huóng 
chua xoá 
begin 

Push(a[i] .x) ; //Đẩy đỉnh nối tói u vào ngăn xếp (đi 
nguợc cung a[i]) 

Deleted[a[i].edge] := True; //Xoá ngay cạnh vô huóng 
ứng vói cung a[i] 
end 
else 

Output <— Pop; 

until Top = 0; //Lặp tói khi ngăn xếp rỗng 

Xét vòng lặp repeat...until, mỗi buớc lặp có một thao tác Push hoặc Pop đuợc 
thực hiện. Mồi lần thao tác Push đuợc thực hiện phải có một cạnh vô huớng bị 
xoá và ngăn xếp có thêm một đỉnh. Mồi lần thao tác Pop đuợc thực hiện thì ngăn 
xếp bị bớt đi một đỉnh. Vì thuật toán in ra m + 1 đỉnh trên chu trình Euler nên sẽ 
phải có tống cộng m + 1 thao tác Pop. Trước khi vào vòng lặp ngăn xếp có một 




đỉnh và khi vòng lặp kết thúc ngăn xếp trở thành rồng, suy ra số thao tác Push 
phải là m. Từ đó, vòng lặp repeat.. .until thực hiện 2 m + 1 lần. 

Tiếp theo ta đánh giá số thao tác duyệt danh sách liên thuộc của đỉnh U. Bởi sau 
vòng lặp while có lệnh cập nhật head[u\ := i nên có thế thấy rằng lệnh gán 
i := link[i ] đuợc thực hiện bao nhiêu lần thì danh sách liên thuộc của lí bị giảm 
đi đúng chừng đó cung. Tống số phần tử của các danh sách liên thuộc là 2m và 
khi thuật toán kết thúc, các danh sách liên thuộc đều rồng. Suy ra tống thời gian 
thực hiện phép duyệt danh sách liên thuộc (vòng lặp while) trong toàn bộ thuật 
toán là 0(m). 

Suy ra thời gian thực hiện giải thuật là 0(m). 

H EULER.PAS s Tìm chu trình Euler trong đa đồ thị Euler vô hướng 

{$MODE OB JFPC } 
program EulerTour; 
const 

maxN = 100000; 
maxM = 1000000; 
type 

TArc = record //cấu trúc một cung 

X, y: Integer; //Đỉnh đầu và đỉnh cuối 
edge: Integer; //Chỉsố cạnh vô hướng tương ứng 
end; 
var 

n, m: Integer; 

a: array[1..2 * maxM] of TArc; //Danh sách các cung 
link: array[1..2 * maxM] of Integer; //link[i]: Chỉ số cung kế tiếp a[i] 
trong cùng danh sách liên thuộc 

head: array [1. .maxN] of Integer; //head[u]: chỉ số cung đầu tiên trong 
danh sách cóc cung đi vào u 

deleted: array [1. .maxM] of Boolean; //Đánh dấu cạnh vô hướng bị xoá 
hay chưa 

stack: array [ 1. .maxM + 1] of Integer; //Ngăn xếp 
Top: Integer; //Phần tử đinh ngăn xếp 
procedure Enter; //Nhập dữ liệu và xây dựng danh sách liên thuộc 

var 

i, j, u, v: Integer; 
begin 

ReadLn (n, m); 

j := 2 * m; 

for i := 1 to m do 




begin 

ReadLn (u, v) ; //Đọc một cạnh vô hướng , thêm 2 cung có hướng tương ứng 

a[i].x := u; a[i].y := V; a[i].edge := i; 
a[j].X := v; a[j].ỵ := u; a[j].edge := i; 

Dec (j) ; 
end; 

FillChar (head [ 1 ] , n * SizeOf (head [ 1 ] ) , 0); //Khởi tạo các danh 
sách liên thuộc rỗng 

for i := 2 * m downto 1 do 

with a [ i ] do //Duyệt từng cung (x, y) 

begin //Đưa cung đó vào danh sách liên thuộc các cung đi vào y 
link[i] := head[y]; 
head[y] := i; 
end; 

FillChar (deleted [ 1 ] , n * SizeOf (deleted [1] ) , False) ; //Cóc 
cạnh vô hướng đều chưa xoá 
end; 

procedure FindEulerTour; 
var 

u, i: Integer; 
begin 

Top := 1; stack[l] := 1; //Khởi tạo ngăn xếp chứa đinh 1 

repeat 

u := Stack[Top]; //Đọc phần tử ở đinh ngăn xếp 
i : = head [ u ] ; //Cung a[i] đang đứng đầu danh sách liên thuộc 
while (i > 0) and (deleted[a[i].edge]) do 

i : = link [ i ] ; //Dịch chỉ số i dọc danh sách liên thuộc để tìm cung ứng với 
cạnh vô hướng chưa xoá 

head [u] : = i; //cập nhật lại head[u], "nhảy" qua các cung ứng với cạnh vô 

hướng đã xoá 

if i > 0 then //u còn cung đi vào ứng với cạnh vô hướng chưa xoá 

begin 

Inc(Top); Stack[Top] := a[i].x; //Đi ngược cung a[i], đẩy đinh 
nối tới u vào ngăn xếp 

Deleted [ a [ i ] . edge ] : = True; //Xoó cạnh vô hướng tương ứng với a[i] 

end 

e 1 s e //u không còn cung đi vào 

begin 

Write (u, ' ' ) ; //In ra u trên chu trình Euler 

Dec (Top) ; //Lấy u khỏi ngăn xép 

end; 

until Top = 0; //Lặp tới khi ngăn xếp rỗng 

WriteLn; 


_ 208 




end; 
begin 
Enter; 

FindEulerTour; 
end. 


d) Vài nhận xét 

Bằng việc quan sát hoạt động của ngăn xếp, chúng ta có thế sửa mô hình cài đặt 
của thuật toán nhằm tận dụng chính ngăn xếp của chuông trình con đệ quy chứ 
không cần cài đặt cấu trúc dữ liệu ngăn xếp để chứa các đỉnh: 

procedure Visit(u: Integer); 
var 

i: Integer; 
begin 

i := head[u]; 
while i / ũ do 

begin //Xét cung a[i] đi vào u 

if not deleted [a [i] . edge] then //Cạnh vô hướng tương ứng chưa bị xoá 
begin 

deleted [ a [ i ] . edge ] : = True; //Xoá cạnh vô hướng tương ứng 

Vi s i t (a [ i ] . X) ; //Đi ngược chiều cung a[i] thăm đĩnh noi tới u 
end; 

end; 

Output <— u; //Từ lí không thế đi ngược chiểu cung nào nữa, in ra u trên chu trình Euler 

end; 

begin 

«Nhập đồ thị và xây dựng danh sách liên thuộc»; 

Vi s i t (1) ; //Khởi động thuật toán tìm chu trình Euler 

end. 

Cách cài đặt này khá đon giản vì thao tác trên ngăn xếp đuợc thực hiện tự nhiên 
qua co chế gọi và thoát thủ tục đệ quy. Tuy nhiên cần chú ý rằng độ sâu của dây 
chuyền đệ quy có thế lên tới m + 1 cấp nên với một số công cụ lập trình cần đặt 
lại dung luợng bộ nhớ Stack 1 . 

Chúng ta có thế liên hệ thuật toán này với thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu: Từ 
mô hình DFS, nếu thay vì đi thăm đỉnh chúng ta đi thăm cạnh (một cạnh có thể đi 
tiếp sang cạnh chung đầu mút với nó). Đồng thời ta đánh dấu cạnh đã qua/chua 


1 Trong Free Pascal 32 bít, dung lượng bộ nhớ Stack dành cho biến địa phương và tham số chương trình con 
mặc định là 64 KiB. Có thế đặt lại bằng dẫn hướng biên dịch ($M...} 






qua thay cho cơ chế đánh dấu một đỉnh đã thăm/chua thăm. Khi đó thứ tự duyệt 
xong (ỷìnỉsh) của các cạnh cho ta một chu trình Euler. 

Thuật toán không có gì sai nếu ta xây dựng danh sách liên thuộc kiếu forward star 
thay vì kiếu reverse star. Tuy nhiên ta chọn kiểu reverse star bởi cách biểu diễn 
này thích họp đế tìm chu trình Euler trên cả đồ thị vô huớng và có huớng. 

Nguời ta còn có thuật toán Fleury (1883) đế tìm chu trình Euler bằng tay: Bắt đầu 
từ một đỉnh, chúng ta đi thoải mái theo các cạnh theo nguyên tắc: xoá bỏ các cạnh 
đi qua và chỉ đi qua cầu khi không còn cách nào khác đế chọn. Khi không thế đi 
tiếp đuợc nữa thì đuờng đi tìm đuợc chính là chu trình Euler. 

Bằng cách “lạm dụng thuật ngữ”, ta có thế mô tả đuợc thuật toán tìm Fleury cho 
cả đồ thị Euler có huớng cũng nhu vô huớng: 

• Duới đây nếu ta nói cạnh (u, v) thì hiểu là cạnh (li, v) trên đồ thị vô huớng, 
hiểu là cung (lí, V ) trên đồ thị có huớng. 

• Ta gọi cạnh (lí, v) là “một đi không trở lại” nếu nhu từ lí đi tới V, sau đó xoá 
cạnh này đi thì không có cách nào từ V quay lại u. 

Thuật toán Fleury tìm chu trình Euler: Xuất phát từ một đỉnh, ta đi một cách tuỳ ý 
theo các cạnh tuân theo hai nguyên tắc: Xoá bỏ cạnh vừa đi qua và chỉ chọn cạnh 
“một đi không trở lại” nếu nhu không còn cạnh nào khác đế chọn. 

Thuật toán Fleury là một thuật toán thích hợp cho việc tìm chu trình Euler bằng 
tay (với những đồ thị vẽ ra đuợc trên mặt phang thì việc kiểm tra cầu bằng mắt 
thuờng là tuơng đối dề dàng). Tuy vậy khi cài đặt thuật toán trên máy tính thì 
thuật toán này tỏ ra không hiệu quả. 

6.2. Đồ thị Hamilton 

a) Bài toán 

Khái niệm về đuờng đi và chu trình Hamilton đuợc đua ra bởi William Rowan 
Hamilton (1856) khi ông thiết kế một trò chơi trên khối đa diện 20 đỉnh, 30 cạnh, 
12 mặt, mỗi mặt là một ngũ giác đều và nguời chơi cần chọn các cạnh để thành 
lập một đuờng đi qua 5 đỉnh cho truớc (Hình 5-30). 

Đồ thị G — ( y,E ) đuợc gọi là đồ thị Hamỉìton (Hamỉltonỉan graph) nếu tồn tại 
chu trình đơn đi qua tất cả các đỉnh. Chu trình đơn đi qua tất cả các đỉnh đuợc gọi 
là chu trình Hamiìton (Hamiìtonian Circuit/Hamiỉtonian Circle). Đe thuận tiện, 
nguời ta quy uớc rằng đồ thị chỉ gồm 1 đỉnh là đồ thị Hamilton, nhung đồ thị gồm 
2 đỉnh liên thông không phải là đồ thị Hamilton. 


210 



Hình 5-30 

ĐỒ thị G = (V, E) được gọi là đồ thị nửa Hamỉlton (traceabìe graph) nếu tồn tại 
đường đi đơn qua tất cả các đỉnh. Đường đi đơn đi qua tất cả các đỉnh được gọi là 
đường đi Hamỉlton (Hamiìtonian Path). 

0—©—0 

'ĩj~ — 0 ©—©— 0 

g 2 g 3 

Hình 5-31 

Trong Hình 5-31, Đồ thị G t có chu trình Hamilton ( a,b,c,d,e,a ). G z không có 
chu trình Hamilton nhưng có đường đi Hamilton (a,b,c,d). G ?> không có cả chu 
trình Hamilton lần đường đi Hamilton. 

b) Các định lí liên quan 

Từ định nghĩa ta suy ra được đồ thị đường của đồ thị Euler là một đồ thị 
Hamilton. Ngoài ra những định lí sau đây cho chúng ta vài cách nhận biết đồ thị 
Hamilton. 

Định lí 5-20 

Đồ thị vô hướng G, trong đó tồn tại k đỉnh sao cho nếu xoá đi k đỉnh này 
cùng với những cạnh liên thuộc của chúng thì đồ thị nhận được sẽ có 
nhiều hơn k thành phần liên thông thì khắng định là G không phải đồ thị 
Hamỉlton 




Định lí 5-21 (Định lí Dirak, 1952) 

Xét đơn đồ thị vô hướng G — (y, E) có n > 3 đỉnh. Neu mọi đỉnh đều có 
bậc không nhỏ hơn n/2 thì G là đồ thị Hamilton. 

Định lí 5-22 (Định lí Ghouila-Houiri, 1960) 

Xét đơn đồ thị có hướng liên thông mạnh G — (V, E) có n đỉnh. Neu trên 
phiên bản vô hướng của G, mọi đỉnh đều có bậc không nhỏ hơn n thì G là 
đồ thị Hamỉlton. 

Định lí 5-23 (Định lí Ore, 1960) 

Xét đơn đồ thị vô hướng G = (y,E) có n > 3 đỉnh. Với mọi cặp đỉnh 
không kề nhau có tống bậc > n thì G là đồ thị Hamilton. 

Định lí 5-24 (Định lí Meynie, 1973) 

Xét đơn đồ thị có hướng liên thông mạnh G — ( V, E) có n đỉnh. Neu trên 
phiên bản vô hướng của G, với mọi cặp đỉnh không kề nhau có tống bậc 
> 2n — 1 thì G là đồ thị Hamilton. 

Định lí 5-25 (Định lí Bondy-Chvátal, 1972) 

Xét đồ thị vô hướng G = (V, E) có n đỉnh, với mỗi cặp đỉnh không kề 
nhau u, V mà deg(u ) + deg(v) > n ta thêm một cạnh nổi u và V, cứ làm 
như vậy cho tới khi không thêm được cạnh nào nữa ta thu được đồ thị mới 
kỉ hiệu cl(G). Khi đó G là đồ thị Hamilton nếu và chỉ nếu cl(G) là đồ thị 
Hamỉlton. 

Neu đồ thị G thỏa mãn điều kiện của Định lí 5-21 hoặc Định lí 5-23thì cl(G) là 
đồ thị đầy đủ, khi đó cl(G) chắc chắn có chu trình Hamilton. Như vậy định lí 
Bondy-Chvátal là mở rộng của định lí Dirak và định lí Ore. 

c) Cài đặt 

Mặc dù chu trình Hamilton và chu trình Euler có tính đối ngẫu, người ta vần chưa 
tìm ra phương pháp với độ phức tạp đa thức đế tìm chu trình Hamilton cũng như 
đường đi Hamilton trong trường họp đồ thị tống quát. Tất cả các thuật toán tìm 
chu trình Hamilton hiện nay đều dựa trên mô hình duyệt, có thế kết hợp với một 
số mẹo cài đặt ( heuristics ). 

Chúng ta sẽ lập trình tìm một chu trình Hamilton (nếu có) trên một đơn đồ thị vô 
hướng với khuôn dạng Input/Output như sau: 

Input 

• Dòng 1 chứa số đỉnh n và số cạnh m của đơn đồ thị (2 < n < 1000) 


_l 212 



• m dòng tiêp theo, môi dòng chứa hai sô u, V tương ứng với một cạnh (lí, v) 
của đồ thị 

Output 

Một chu trình Hamilton nếu có 




H Tìm chu trình Hamilton trên đồ thị vô hướng 


{$MODE OBJFPC} 
program HamiltonCỵcle; 
const 

maxN — 1000; 
var 

a: arraỵ [1. .maxN, l..maxN] of Boolean; //Matrậnkề 
avail: arraỵ[2..maxN] of Boolean; 
x: array[1..maxN] of Integer; 

Found: Boolean; 
n: Integer; 

procedure Enter; //Nhập dữ liệu và khới tạo 
var 

m, i, u, V: Integer; 
begin 

FillChar(a, SizeOf(a), False); 

ReadLn (n, m); 
for i := 1 to m do 
begin 

Read(u, v); 
a[u, v] := True; 
a[v, u] := True; 
end; 

FillChar (avail, SìzeOf (avail) , True) ; //Mọi đinh 2.. .n đều chim đi 
qua 

Found := False; //Found = False: Chưa tìm ra nghiệm 


213 







XLU := 1; 
end; 

procedure Attempt(i: Integer) ; //Thuật toán quay lui 
var 

v: Integer; 
begin 

for V := 2 to n do 

if avail [v] and a[x[i - 1], v] then //Xét các đỉnh V chim đi qua kề 
với x[i - 1] 

begin 

X [ i ] : = V; //Thử đi sang V 

if i — n then //Nếu đã qua đủ n đinh, đến đinh thứn 
begin 

if a[v, 1] then Found := True; //Đỉnh thứ n quay về được 
1 thì tìm ra nghiệm 

Exit; //Thoát luôn 
end 

else //Qua chưa đủ n đinh 
begin 

avail [v] : = False; //Đánh dấu đỉnh đã qua 

Attempt(i + 1); //Đi tiếp 

if Found then Exit; //Nếu đã tìm ra nghiệm thì thoát ngay 
avail[v] := True; 

end; 

end; 

end; 

procedure PrintResult; //ỉn kết quả 
var 

i: Integer; 
begin 

if not Found then 

WriteLn('There is no Hamilton cycle') 
else 
begin 

for i := 1 to n do 
Write(x[i], ' ' ); 

WriteLn (1); 
end; 

end; 
begin 
Enter; 




Attempt(2); 

PrintResult; 
end. 

6.3. Hai bài toán nổi tiếng ★ 

a) Bài toán người đưa thư Trung Hoa 

Bài toán người đưa thư Trung Hoa (Chinese Postman) được phát biếu đầu tiên 
dưới dạng tìm hành trình tối ưu cho người đưa thư: Anh ta phải đi qua tất cả các 
quãng đường để chuyến phát thư tín và mong muốn tìm hành trình ngắn nhất đế đi 
hết các quãng đường trong khu vực mà anh ta phụ trách. Chúng ta có thế phát biếu 
trên mô hình đồ thị như sau: 

Bài toán: Cho đồ thị G — (V, E), mồi cạnh e G E có độ dài (trọng số) c(e). Hãy 
tìm một chu trình đi qua tất cả các cạnh, mỗi cạnh ít nhất một lần sao cho tống độ 
dài các cạnh đi qua là nhỏ nhất. 

Dĩ nhiên nếu G là đồ thị Euler thì lời giải chính là chu trình Euler, nhưng nếu G 
không phải đồ thị Euler thì sao?. Người ta đã có thuật toán với độ phức tạp đa 
thức đế giải bài toán người đưa thư Trung Hoa nếu G là đồ thị vô hướng hoặc có 
hướng. Một trong những thuật toán đó là kết họp thuật toán tìm chu trình Euler 
với một thuật toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị. Tuy nhiên nếu G là đồ thị hồn 
họp (có cả cung có hướng và cạnh vô hướng) thì bài toán người đưa thư Trung 
Hoa là bài toán NP-đầy đủ, trong trường họp này, việc chỉ ra một thuật toán đa 
thức cũng như việc chứng minh không tồn tại thuật toán đa thức để giải quyết hiện 
vần đang là thách thức của ngành khoa học máy tính. 

Thật đáng tiếc, so đồ giao thông của hầu hết các thành phố trên thế giới đều ở 
dạng đồ thị hồn họp (có cả đường hai chiều và đường một chiều) và như vậy chưa 
thế có một thuật toán đa thức tối ưu dành cho các nhân viên bưu chính. 

b) Bài toán người du lịch 

Bài toán người du lịch (Travelling Salesman) đặt ra là có n thảnh phố và chi phí di 
chuyến giữa hai thành phố bất kì trong n thành phố đó. Một người muốn đi du 
lịch qua tất cả các thảnh phố, mỗi thảnh phố ít nhất một lần và quay về thành phố 
xuất phát, sao cho tổng chi phí di chuyển là nhỏ nhất có thể. Chúng ta có thể phát 
biếu bài toán này trên mô hình đồ thị như sau: 

Bài toán: Cho đồ thị G — (V, E), mỗi cạnh e G E có độ dài (trọng số) c(e). Hãy 
tìm một chu trình đi qua tất cả các đỉnh, mồi đỉnh ít nhất một lần sao cho tống độ 
dài các cạnh đi qua là nhỏ nhất. 


J 215 _ 




Thực ra yêu cầu đi qua mỗi đỉnh ít nhất một lần hay đi qua mồi đỉnh đúng một lần 
đều khó nhu nhau cả. Bài toán nguời du lịch là NP-đầy đủ, hiện tại chua có thuật 
toán đa thức đế giải quyết, chỉ có một số thuật toán xấp xỉ hoặc phuong pháp 
duyệt nhánh cận mà thôi. 


Bài tập 

5.22. Trên mặt phăng cho n 
hình chữ nhật có các 
cạnh song song với các 
trục toạ độ. Hãy chỉ ra 
một chu trình: 

• Chỉ đi trên cạnh 
của các hình chữ 
nhật 

• Trên cạnh của mỗi 

hình chữ nhật, 

ngoại trừ những 

giao điểm với 

cạnh của hình chữ 
nhật khác có thê 
qua nhiều lần, 

những điểm còn 
lại chỉ đuợc qua 
đúng một lần. 

5.23. Trong đám cuới của Persée và Andromède có 2 n hiệp sĩ. Mồi hiệp sĩ có 
không quá n — 1 kẻ thù. Hãy giúp Cassiopé, mẹ của Andromède xếp 2 n 
hiệp sĩ ngồi quanh một bàn tròn sao cho không có hiệp sĩ nào phải ngồi cạnh 
kẻ thù của mình. Mồi hiệp sĩ sẽ cho biết những kẻ thù của mình khi họ đến 
sân rồng. 

5.24. Gray code: Một hình tròn đuợc chia thành 2 n 
hình quạt đồng tâm. Hãy xếp tất cả các xâu nhị 
phân độ dài n vào các hình quạt, mồi xâu vào 
một hình quạt sao cho bất cứ hai xâu nào ở hai 
hình quạt cạnh nhau đều chỉ khác nhau đúng 1 
bit. Ví dụ với n — 3: 




J 216 




5.25. Bài toán mã đi tuần: Trên bàn cờ tống quát kích 
thuớc mxnô vuông (5 < m, n < 1000). Một 
quân mã đang ở ô (M-Ti) có thể di chuyển sang 
ô (x 2 ,y 2 ) nếu \x 1 -x 2 \.\y 1 -y 2 \ = 2 (Xem 
hình vẽ). 



Hãy tìm hành trình của quân mã từ ô xuất phát từ một ô tùy chọn, đi qua tất 
cả các ô của bàn cờ, mỗi ô đúng 1 lần. 


Ví dụ với n = 8 

Hướng dẫn: Neu coi các ô của bàn cờ là các đỉnh 
của đồ thị và các cạnh là nối giữa hai đỉnh tuong 
ứng với hai ô mã giao chân thì dề thấy rằng hành 
trình của quân mã cần tìm sẽ là một đuờng đi 
Hamilton. Tuy vậy thuật toán duyệt thuần túy là 
bất khả thi với dữ liệu lớn, bạn có thế thử cài đặt 
và ngồi xem máy tính vẫn toát mồ hôi ©. 

Để giải quyết bài toán mã đi tuần, có một mẹo nhỏ 
đuợc Wamsdorff đua ra cách đây gần 2 thế kỉ (1823). Mẹo này không chỉ 
áp dụng đuợc vào bài toán mã đi tuần mà còn có thế kết họp vào thuật toán 
duyệt đế tìm đuờng đi Hamilton trên đồ thị bất kì nếu biết chắc đuờng đi đó 
tồn tại (duyệt tham phối hợp). 

Với mỗi ô (x,y) ta gọi bậc của ô đó, deg(x,y), là số ô kề với ô (x,y) chua 
đuợc thăm (kề ở đây theo nghĩa đỉnh kề chứ không phải là ô kề cạnh). Đặt 
ngẫu nhiên quân mã vào ô (x, y) nào đó và cứ di chuyến quân mã sang ô kề 
có bậc nhỏ nhất. Neu đi đuợc hết bàn cờ thì xong, nếu không ta đặt ngẫu 
nhiên quân mã vào một ô xuất phát khác và làm lại. 

Thuật toán này đã đuợc thử nghiệm và nhận thấy rằng việc tìm ra một bộ 
m,n : 5 <m,n< 1000 đế chuông trình chạy >10 giây cũng là một 
chuyện.. .bất khả thi. 


15 

26 

39 

58 

17 

28 

37 

50 

40 

59 

16 

27 

38 

51 

18 

29 

25 

14 

47 

52 

57 

30 

49 

36 

46 

41 

60 

31 

48 

53 

56 

19 

13 

24 

45 

62 

1 

20 

35 

54 

42 

61 

10 

23 

32 

55 

2 

5 

9 

12 

63 

44 

7 

4 

21 

34 

64 

43 

8 

11 

22 

33 

6 

3 


217 




MỤC LỤC 

CHUYÊN ĐÈ 1. THUẬT TOÁN VÀ PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN.5 

1. Thuật toán.5 

2. Phân tích thuật toán.6 

Bài tập.11 

CHUYÊN ĐÈ 2. CÁC KIÉN THỨC co BẢN.13 

1. Hệ đếm.13 

2. Số nguyên tố.14 

3. ước số, bội số.17 

4. Lí thuyết tập hợp.18 

5. Số Fibonacci.21 

6. Số Catalan.23 

7. Xử lí số nguyên lớn.24 

Bài tập.33 

CHUYÊN ĐÈ 3. SẮP XÉP.39 

1. Phát biếu bài toán.39 

2. Các thuật toán sắp xếp thông dụng.40 

3. Sắp xếp bằng đếm phân phối (Distribution Counting).43 

Bài tập.51 

CHUYÊN ĐÈ 4. THIẾT KÉ GIẢI THUẬT.59 

1. Quay lui (Backtracking).59 

2. Nhánh và cận.71 

3. Tham ăn (Greedy Method).78 

4. Chia để trị (Divide and Conquer).88 

5. Quy hoạch động (Dynamic programming).97 

Bài tập.107 

CHUYÊN ĐÈ 5. CÁC THUẬT TOÁN TRÊN ĐÒ THỊ.126 

1. Các khái niệm co bản.127 

2. Biểu diễn đồ thị.132 

3. Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị.143 

4. Tính liên thông của đồ thị.158 

5. Vài ứng dụng của DFS và BFS.182 

6. Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton.201 

HUỚNG dẫn giải bài tập .thiếu 


218 




































Chịu trách nhiệm xuất bản : 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRAN ái 
P hó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 
TỔ chức bản thảo và chịu trách nhiệm nội dung: 

Phó tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH 

Giám đốc Công ty CP. Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội PHAN KÊ THÁI 
Biên tập và sửa bản in: 

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 
Trình bày bìa: 

LƯƠNG QUỐC HIỆP 
Chế bản: 

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 

Tài liệu giáo khoa chuyên Tin -Quyển 1 
Mã số : 8I746H9 

In.bản, khổ 17 X 24 cm tại. 

Số in.; Sô xuất bản :. 

In xong và nộp lưu chiểu tháng .... năm 2009. 


219 








